Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


KINH TIỂU BỘ 
Khuddaka Nikaya 


®Ẳ The Short Passages” 
Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt 


MỤC LỤC TIỂU BỘ KINH - TẬP 1 


GIỚI THIỆU TIỂU BỘ KINH (Khuddaka Nikàya) Gs. Trân Phương Lan 


1.1 KINH TIỂU TỤNG (Khuddakapàtha) 


GIỚI THIỆU 


I1. Tam Quy (Saranattaya) 

II. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 

T11. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) 

1V. Nam Tử Hỏi Đạo (Kumàrapanha) 

V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) 

VI. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) 

VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) 
VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta) 

1X. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) 


1.2 KINH PHÁP CÚ 
GIỚI THIỆU 


I1. Phẩm Song Yếu 


II. Phẩm Không Phóng Dật 


I1II. Phẩm Tâm 

1V. Phẩm Hoa 

V. Phẩm Ngu 

VI. Phẩm Hiền Trí 
VII. Phẩm A-La-Hán 
VIII. Phẩm Ngàn 

1X. Phẩm Ác 

X. Phẩm Hình Phạt 
XI. Phẩm Già 

XII. Phẩm Tự Ngã 
XIII. Phẩm Thế Gian 
XIV. Phẩm Phật Đà 
XV. Phẩm An Lạc 
XVI. Phẩm Hỷ Ãi 
XVII. Phẩm Phẫn Nộ 
XVIII. Phẩm Cấu Uế 
XIX. Phẩm Pháp Trụ 
XX. Phẩm Đạo 

XXI. Phẩm Tạp Lục 
XXII. Phẩm Địa Ngục 
XXIII. Phẩm Voi 
XXIV. Phẩm Tham Ái 
XXV. Phẩm Tỷ Kheo 


XXVI. Phẩm Bà-La-Môn 


CHƯƠNG MỘT PHẨM BỒ ĐỀ 


(1) (Ud 1) 
(I1) (Ud 2) 


1.3 KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Udàna: Cảm Hứng Ngữ) 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Udàna) Hoà Thượng Thích Minh Châu 


Page I of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 2 of408 


(111) (Ud 2) 
(1V) (Ud 3) 
(V) (Ud 3) 
(VT) (Ud 4) 
(VIT) (Ud 4) 
(VIIT) (Ud 5) 
(14) (Ud 6) 
(X) (Ud 6) 


CHƯƠNG II PHẨM MUCALINDA 


(D (Ud 10) 
(11) (Ud 10) 
(111) (Ud 11) 
(IV) (Ud 13) 
(V) (Ud 13) 
(VT) (Ud 13) 
(VITIT) (Ud 14) 
(VIIT) (Ud 15) 
(1 (Ud 18) 
(X) (Ud 18) 


CHƯƠNG III PHẨM NANDA 


(1) (Ud 21) 
(11) (Ud 21) 
(I1) (Ud 24) 
(IV) (Ud 27) 
(V1) (Ud 28) 
(VIT) (Ud 29) 
(VIIT) (Ud 30) 
(14) (Ud 31) 
(X) (Ud 32) 


CHƯƠNG IV PHẨM MEGHIYA 


(1) (Ud 34) 
(11) (Ud 37) 
(I1) (Ud 38) 
(V1) (Ud 39) 
(V) (Ud 41) 
(V1) (Ud 42) 
(VIT) (Ud 43) 
(VIIT) (Ud 44) 
(14) (Ud 45) 
(X) (Ud 46) 


CHƯƠNG V PHẨM TRƯỞNG LÃO SONA 


(D (Ud 47) 
(11) (Ud 48) 
(I1) (Ud 49) 
(1V) (Ud 50) 
(V) (Ud 51) 
(V1) (Ud 57) 
(VIT) (Ud 58) 
(VIIT) (Ud 59) 
(4) (Ud 60) 
(X) (Ud 61) 


CHƯƠNG VI PHẨM CHƯA SANH ĐÃ MÙ 


(T1) (Ud 62) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


(11) (Ud 64) 
(I1) (Ud 65) 
(1V) (Ud 66) 
(V) (Ud 69) 
(VT) (Ud 70) 
(VIT) (Ud 71) 
(VIIT) (Ud 71) 
(DO (Ud 72) 
(X) (Ud 73) 


CHƯƠNG VII PHẨM NHỎ 


(D (Ud 74) 
(11) (Ud 74) 
(111) (Ud 75) 
(IV) (Ud 75) 
(V) (Ud 76) 
(VT) (Ud 77) 
(VIT) (Ud 77) 
(VIIT) (Ud 77) 
(DO (Ud 78) 
(X) (Ud 79) 


CHƯƠNG VIII PHẨM PÀTALIGÀMIYA 


(1) (Ud 80) 
(11) (Ud 81) 
(I1) (Ud 82) 
(1V) (Ud 83) 
(V) (Ud 84) 
(V1) (Ud 85) 
(VIT) (Ud 90) 
(VIIT) (Ud 91) 
(14) (Ud 92) 
(X) (Ud 93) 


1.4 KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Itivuttaka) 
GIỚI THIỆU TẬP KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (TItivuttaka) Tỳ Kheo Thanissaro 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Ttivuttaka) Hòa Thượng Thích Minh Châu 


CHƯƠNG I - MỘT PHÁP PHẨM 1 


(1) (Ek 1, 1) (Tt. 1) 
(11) (Ek 1, 2) (It. 1) 
(11T) (Ek 1, 3) (Tt. 2) 
(1V) (Ek 1, 4) (It. 2) 
(V) (Ek 1,5) (Tt. 3) 
(V1) (Ek1,6) (It.3) 
(VIT) (Ek 1, 7) (It. 3) 
(VIIT) (Ek 1, 8) (It. 4) 
(1X) (Ek 1, 9) (It. 5) 
(X) (Ek 1, 10) (It. 5) 


PHẨM II 


(X1) (Ek II, 1) (It. 6) 
(XIT) Ek II, 2) (It. 7) 
(XIIT) (Ek II, 3) (It. 7) 
(XIV) (Ek I1, 4) (It. 7) 
(XV) (Ek II, 5) (It. 8) 
(XVT) (Ek II. 6) (It. 9) 
(XVIT) (Ek II. 7) (It. 10) 
(XVITT) (Ek II, 8) (It. 10) 


Page 3 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 4 of408 


(XI) (Ek II, 9) (It. 11) 
(XX) (Ek II, 11) (It. 12) 


PHẨM III 


(XXT) (Ek III, 1) (It. 13) 
(XXIT) (Ek III, 2) (It. 14) 
(XXIIT) (Ek III,3) (It. 16) 
(XXIV) (Ek III, 4) (It. 17) 
(XXV) (Ek III, 5) (It. 18) 
(XXVT) (Ek III, 6) (It. 18) 
(XXVIT) (Ek III, 7) (It. 19) 


CHƯƠNG II - HAI PHÁP PHẨM I1 


(XXVITT) (Duk. 1, 1) (1t. 22) 
(XX1X) (Duk. 1, 2) (It. 23) 
(XXX) (Duk. 1, 3) (TIt. 24) 
(XXXT) (Duk. 1,4) (It. 25) 
(XXXIT) (Duk. 1,5) (It. 26) 
(XXXITIT) (Duk. 1,6) (It. 26) 
(XXXIV) (Duk. 1,7) (It. 27) 
(XXXV) (Duk. 1,8) (It. 28) 
(XXXVI) (Duk. 1,9) (It. 26) 
(XXXVIT) (Duk. 1,10) (It. 27) 


PHẨM II 


(XXXVITT) (Duk. II, 1) (It. 31) 
(XXXIX) (Duk. II, 2) (It. 33) 
(XL) (Duk. 1T, 3) (It. 34) 
(XLT) (Duk. II, 4) (It. 35) 
(XLLTT) (Duk. II, 5) (It. 36) 
(XLTIIT) (Duk. II, 6) (It. 37) 
(XLIV) (Duk. III, 7) (1t. 38) 
(XLV) (Duk. II, 8) (It 39) 
(XLVT) (Duk. II, 9) (It. 40). 
(LVITT) (Duk. II, 10) (It. 41) 
(XLVTTT) (Duk. II, 11) (It. 42) 
(XLIX) (Duk. II, 12) (It. 43) 


CHƯƠNG TII - BA PHÁP PHẨM I 


(L) (Tik. I, 1) (It. 45) 
(LT) (Tik. 1, 2) (It. 45) 
(LIT) (Tik. 1, 3) (It. 46) 
(LIIT) (Tik. 1, 4) (It. 47) 
(LIV) (Tik. I, 5) (It. 48) 
(LV) (Tik. 1, 6) (It. 48) 
(LVT) (Tik. I, 7) (It. 49) 
(LVIT) (Tik. I,8) (It. 49) 
(LVITT) (Tik. I, 9) (It. 50) 
(LIX) (Tik. I, 10) (Tt. 50). 


PHẨM II 


(LX) (Tik. II, 1) (It. 51) 
(LXT) (Tik. II, 2) (It. 52) 
(LXIT) (Tik. II, 3) (1t. 53) 
(LXIIT) (Tip. II, 4) (It. 53) 
(LXIV) (Tik. II, 5) (It. 54) 
(LXV) (Tik. II, 6) (It. 55) 
(LXVT) (Tik. II, 7) (It. 55) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 5 of408 


(LXVIT) (Tik. II, 8) (It. 56) 
(LXVIIT) (Tik. II, 9) (It. 56) 
(LX1X) (Tik. II, 10) (It. 57) 


PHẨM III 


(LXX) (Tik. 11T, 1) (It. 58) 
(LXXT) (Tik, III, 2) (It. 59) 
(LXXIT) (Tik, III, 3) (It. 60) 
(LXXITT) (Tik. III, 4) (It. 61) 
(LXXIV) (Tik. III, 5) (It. 62) 
(LXXV) (Tik. 11T, 6) (It. 64) 
(LXXVT) (Tik, III, 7) (1t. 67) 
(LXXVIT) (Tik. III, 8) (It. 69) 
(LXXVITT) (Tik. III, 9) (It. 69) 
(LXXIX) (Tik. III, 10) (It. 71) 


PHẨM IV 


(LXXX) (Tik. IV, 1) (It. 72) 
(LXXXT) (Tik. IV, 2) (It. 73) 
(LXXXIT) (Tik. IV, 3) (It. 75) 
(LXXXITIT) (Tik. IV, 4) (It. 76) 
(LXXXIV) (Tik. IV, 5) (It. 78) 
(LXXXV) (Tik. IV, 6) (Tt. 80) 
(LXXXVI) (Tik. IV, 7) (It, 81) 
(LXXXVIT) (Tik. IV, 8) (It. 82) 
(LXXXVIIT) (Tik. IV, 9) (It. 83) 
(LXXXIX) (Tik. IV, 10) (It. 85) 


PHẨM V 


(X€) (Tik. V, 1) (It. 87) 
(XCT) (Tik. V, 2) (It. 89) 
(XCIT) (Tik. V, 3) (It. 90) 
(XCIIT) (Tik. V, 4) (It. 92) 
(XCIV) (Tik. V, 5) (It. 93) 
(XCV) (Tik. V, 6) (It. 94) 
(XCVT) (Tik. V, 7) (It. 95) 
(XCVIT) (Tik. V,8) (It. 96) 
(XCVIIT) (Tik. V, 9) (It. 98) 
(XC1X) (Tik. V,10) (It. 98) 


CHƯƠNG IV - BỐN PHÁP PHẨM I 


(C) (Cat. 1) (It. 101) 

(C1) (Cat. 2) (It. 102) 
(C11) (Cat. 3) (It. 103) 
(CIIT) (Cat. 4) (It. 104) 
(CIV) (Cat. 5) (It. 106) 
(CV) (Cat. 6) (It. 109) 
(CV1) (Cat. 7) (It. 109) 
(CVIT) (Cat. 8) (It. 111) 
(CVIIT) (Cat. 9) It. 112) 
(C1X) (Cat. 10) (It. 113) 
(CX) (Cat. 11) (TIt. 115) 
(CX1) (Cat. 12) (5 It. 118) 
(CX11) (Cat. 13) (It. 121) 


1.5 KINH TẬP (Sutta Nipata) 
GIỚI THIỆU KINH TẬP (Sutta Nipata) Hoà Thượng Thích Minh Châu 


CHƯƠNG 1 PHẨM RẮN (Uragavagga) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 6 of408 


(1) Kinh Rắn (Sn 1) 

(1T) Kinh Dhaniya (Sn 3) 

(TIIT) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6) 

(1V) Kinh Bhàradvàja, Người Cày Ruộng (Sn 12) 
(V) Kinh Cunda (Sn 16) 

(VI) Kinh Bại Vong (Paràbhava) (Sn 18) 

(VIT) Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam) (Sn 21) 
(VIIT) Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25) 

(1X) Kinh Hemavata (Sn 27) 

(X) Kinh Alavaka (Sn 31) 

(X1) Kinh Thắng Trận (Sn 34) 

(X1T) Kinh Vị Ẩn Sĩ (Sn 35) 


CHƯƠNG II TIỂU PHẨM 


(1) Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39) 
(I1) Kinh Hôi Thối (Amagandha) (Sn 42) 
(IIT) Kinh Xấu Hổ (Sn 45) 

(IV) Kinh Điềm Lành Lớn (Kinh Đại Hạnh Phúc - Mahamangala Sutta) (Sn 46) 
(V) Kinh Sùciloma (Sn 47) 

(VI) Kinh Hành Chánh Pháp (Sn 49) 

(VITI) Kinh Pháp Bà-la-môn (Sn 50) 
(VTIIT) Kinh Chiếc Thuyền (Sn 55) 

(DX) Kinh Thế Nào là Giới (Sn 56) 

(X) Kinh Đứng Dậy (Sn 57) 

(XI) Kinh Ràhula (Sn 58) 

(XIT) Kinh Vangìsa (Sn 59) 

(XIIT) Kinh Chánh Xuất Gia (Sn 63) 

(XTIV) Kinh Dhammika (Sn 66) 


CHƯƠNG TII ĐẠI PHẨM 


(1) Kinh Xuất Gia (Sn 72) 

(1T) Kinh Tinh Cần (Sn 74) 

(I1) Kinh Khéo Thuyết (Sn 78) 

(IV) Kinh Sundarika Bhàradvàja (Sn 80) 
(V) Kinh Màgha (Sn 86) 

(VT) Kinh Sabhiya (Sn 91) 

(VIT) Kinh Sela (Sn 102-112) 

(VIIT) Kinh Mũi Tên (Sn 112) 

(1X) Kinh Vàsettha (Sn 115) 

(X) Kinh Kokàliya (Sn 123) 

(X1) Kinh Nàlaka (Sn 131) 

(XIT) Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán (Sn 139) 


CHƯƠNG IV PHẨM TÁM 


(T1) Kinh Về Dục (Sn 151) 

(11) Kinh Hang Động tám kệ (Sn 151) 

(TTT) Kinh Sân Hận tám kệ (Sn 153) 

(IV) Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ (Sn 154) 

(V) Kinh Tối Thắng Tám Kệ (Sn 156) 

(V1) Kinh Già (Sn 158) 

(VIT) Kinh Tissametteyya (Sn 160) 

(VIIT) Kinh Pasùra (Sn 161) 

(1X) Kinh Màgandiya (SN 163) 

(X) Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại (Sn 166) 
(X1) Kinh Tranh luận (Sn 168) 

(XII) Những vấn đề nhỏ bé (Sn 171) 

(XIIT) Những vấn đề to lớn (Sn 174) 

(XIV) Kinh Tuvataka (Con Đường Mau Chóng) (Sn 179) 
(XV) Kinh Chấp Trượng (Sn 182) 

(XVT) Kinh Sàriputta (Xá-Lợi-Phất) (Sn 185) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 7 of408 


CHƯƠNG V PHẨM CON ĐƯỜNG ĐẾN BỜ BÊN KIA 


(1) Bài Kệ Mở Đầu (Sn 190) 

(1T) Câu Hỏi Của Thanh Niên A-ji-ta (Sn 197) 

(IIT) Các Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametmeyya (Sn 199) 
(1V) Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka (Sn 199) 

(V) Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagu (Sn 201) 

(V1) Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka (Sn 204) 

(VTIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiva (Sn 205) 
(VITIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda (Sn 207) 

(1X) Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka (Sn 209) 

(X) Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya (Sn 210) 

(X1) Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa (Sn 211) 

(XIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukamni (Sn 212) 
(XITIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadràvudha (Sn 213) 
(XTIV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya (Sn 214) 

(XV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Posàla (Sn 215) 

(XVT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogharàja (Sn 216) 
(XVIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya (Sn 217) 
(XVIIT) Kết Luận 


HẾT TẬP 1 - TIỂU BỘ KINH 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 8 of408 


GIỚI THIỆU TIỂU BỘ KINH 
(Khuddaka Nikàya) 
Œs. Trần Phương Lan 


Tiểu Bộ kinh có nhan đề “Tiểu Bộ”, nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya 
là 1Š tập, so với Trường Bộ @ tập), Trung Bộ (S tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). 
Chữ “Tiểu” ở đây, theo các vị luận sư, muôn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng nhiều 
thể văn khác nhau, từ các kinh kệ ngắn gọn do Đức Phật thuyết giảng, các tiền thân Đức Phật với hàng 
ngàn bài kệ do các vị Tỳ kheo cảm tác, tiểu sử các Đức Phật, các vị A-la-hán, sự tích Thiên cung, Ngạ 
quỷ do chư vị kết tập kinh điển biên Soạn.. ., đến các luận thư phân tích giáo lý mở. đầu cho văn học A Tì 
Đàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau. Tóm lại Tiểu Bộ kinh là một hợp tuyên đa diện gồm 15 tập 
theo thứ tự như sau: 


l) Khuddaka Pàtha (Tiểu tụng): gồm 9 kinh và kệ ngắn gọn do Đức Phật thuyết về Tam quy, Thập 
giới, Các điềm lành, Phật bảo, Lòng từ v.v. cho các đệ tử mới học đạo. 


2) Dhammapada (Pháp cú): gồm 423 bài kệ do Đức Phật thuyết được sắp theo các chủ đề trong 26 
phẩm, là tập kinh phổ biến nhất trong các nước theo đạo Phật Nam truyền vì tính cách cô đọng phần cốt 
tủy của ,piáo lý qua các bài kệ ngắn gọn làm nên tảng của nếp sống đạo, từ đó nhiều bộ kinh lớn được 
phát triển về sau. 


3) Udàna (Cảm hứng ngữ, Phật tự thuyết): gồm 80 chuyện gợi niềm cảm hứng để Đức Phật phát biểu 
những vấn đề hoan hỉ có tính cách giáo dục và khích lệ hội chúng, được chia làm § phẩm. 


4) Itivuttaka (Phật thuyết như vậy): gồm 112 kinh chia ra 4 chương theo lối văn xuôi pha lẫn thơ kệ. 
Tập này cũng trích dẫn những cảm hứng ngữ trang nghiêm của Đức Phật nhưng bắt đầu bằng câu “Đây 
là điều được Đức Thế Tôn thuyết và tôi nghe như vậy”. 


5) Suttanipàta (Kinh tập): gồm 71 kinh trong 5 chương viết theo thể kệ, miêu tả hoàn cảnh xã hội cô 
Ấn Độ và bản luận những lời dạy đầy tính cách triết học và đạo đức của Đức Phật, cùng lý tưởng trong 
nếp sông thanh tịnh của các Tỳ kheo. 


6) Vimanavatthu (Chuyện Thiên cung): gồm 85 chuyện chia ra 7 chương, miêu tả mọi cảnh huy 
hoàng của các lâu đài Thiên giới ở đời sau dành cho những người sống theo chánh đạo và làm thiện sự ở 
đời này. 


7) Petavatthu (Chuyện Ngạ quỷ): gồm 51 chuyện trong 4 chương miêu tả cảnh giới khổ đau của các 
loài quỷ do ác nghiệp của chúng tạo ra ở đời này. Cả hai tập chuyện Thiên cung và Ngạ quỷ này nhằm 
nói lên tương quan giữa Nghiệp và Quả, cùng khích lệ sự tu tập của giới tại gia. 


8) Theragàthà (Trưởng lão Tăng kệ): gồm 1,360 bài thơ kệ do 264 vị Tỷ kheo cảm tác từ đời sống tu 
tập của chư vỊ. 


9) Therigàthà (Trưởng lão Ni kệ): gồm 524 bài kệ do 73 Tỷ kheo mi cảm tác. Cả hai tập thị kệ 
Theragàthà và Therigàthà được đánh giá là những tác phâm đẹp nhất trong văn học Ấn Độ vì tính cách 
mang nặng tình người hòa lẫn thiền vị của các đệ tử Phật. Đây là những khúc hoan ca phản ánh đời sống 
thanh tịnh của những người tầm cầu giải thoát giác ngộ, chân hạnh phúc. 


10) Jàtaka (Bốn sanh hay Chuyện tiền thân Đức Phật): gồm 547 chuyện ngắn và dài theo thể văn 
xuôi xen lẽ thi kệ trong 22 chương, theo thứ tự các bài kệ tăng dần từ chương một với một bài kệ cho 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 9 of408 


đến chương 22, chấm dứt với tiền thân 'Vessantara nổi tiếng qua cả ngàn bài kệ. Các chuyện tiền thân có 
mục đích tạo niềm tin vào đạo pháp trong mọi tầng lớp xã hội từ vua chúa, Bà la môn cho đến các giới 
bình dân cùng khô. Đối với các học giả, các chuyện tiền thân có tầm quan trọng lịch sử vì chúng được 
xây dựng trong khung cảnh Ấn Độ cổ đại. 


1T) Nidesa (Nghĩa tích): là một luận thư trình bày sự phân tích bình giải các vân đề giáo lý của tập kinh 
Sutta Nipata. Sách này gồm hai phần: Đại nghĩa tích và Tiểu nghĩa tích. 


12) Patisambhidàmagga (Vô ngại giải đạo): một luận thư trình bày các vấn đề phân tích giáo lý theo 
hình thức hỏi đáp như trong bộ A Tì Đàm. Hai tập kinh này được đánh giá là các tác phẩm tiền phong 
của văn học A Tì Đàm và được xem là do Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) thuyết giảng và bình luận 32 
vấn đề giáo lý trong 3 phẩm. 


13) Apadana (Sự nghiệp anh hùng): kể theo thể thơ kệ cuộc đời Đức Phật và các Thánh đệ tử của 
Ngài. Tập kinh gồm 4 phần: cuộc đời Đức Phật Gotama (Thích Ca), 4l vị Độc giác Phật, và 559 vị Tỷ 
kheo và Tỷ kheo ni đã trải qua những cuộc chiến đấu anh hùng cao thượng để đạt cứu cánh giải thoát 
giác ngộ. 


14) Buddhavamsa (Phật sử): tập kinh theo thể thơ kệ nói về sự tích 24 vị cô Phật từ Đức Phật 
Dipankara (Nhiên Đăng) đến Đức Phật Kassapa (Ca Diệp) và phương cách các Đức Phật chuyên Pháp 
luân. Tắt cả đều do Đức Phật Gotama kế lại từ khi Ngài còn là Bồ tát được Đức Phật Dipankara thọ ký 
cho đến khi Ngài diệt độ trong Niết bàn Vô dư y. 


15) Cariyà Pitaka (Sở hạnh tạng): gồm 35 chuyện tiền thân Đức Phật được kể theo lời thỉnh cầu của 
Tôn giả SaTIDU(fA, với mục đích nêu rõ bÃ chí tầm cầu giải thoát với nỗ lực cao độ và sự hy sinh vô 
thượng mà Bô tát đã thực hiện qua mười công hạnh Ba la mật (viên mãn) của Ngài. 


(Trích Nguyệt San Giác Ngộ, 01-1999) 


-00O0o- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 10 of408 


1.1 KINH TIỂU TỤNG 
(Khuddakapàtha) 
GIỚI THIỆU 


Đây là quyền kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nihaya), có lẽ đã được tổng hợp thành một 
quyên câm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Quyền náy gốm 9 bài kinh, bao gồm các đê tài cơ bản cho 
những vị xuất gia bắt đâu đời sống tu hành tại các tu viện. Tuy nhiên, nhiễu đoạn kinh cũng được dùng 
để giới thiệu các căn bản Phật Pháp cho các cư sĩ. 


Bài kinh thứ nhất và thứ hai dùng trong các buổi lễ xuất gia của Sa-di và Sa-di-ni. Bài kinh thứ ba là 
các hướng dẫn tiên khởi để quán thân thể, một bài tập để vượt thắng lòng tham dục. Bài kinh thứ tư giới 
thiệu các phân loại cơ bản để phân tích, phát triển tuệ tri, bắt đầu là nguyên lý duyên sinh, trọng tâm 
của đạo Phậit. 


Bài kinh thứ năm đưa ra một tổng quan về sự tu tập - bắt đâu từ nhu câu gần gũi các bậc thiện tri thức, 
và chấm dứt khi đắc Niễt-bàn. Bài kinh đề cập đến các phước hạnh như là một sự phòng hộ thiện lành, 
không phải từ các nghỉ lễ rườm rà mà từ các hành động . bồ thí, giới đức và trí tuệ. Bài kinh thứ sáu khai 
triển từ bài kinh thứ nhất và thứ năm, để cập chỉ tiết về Tam Bảo Phái-Pháp- Tăng, và động thời trình 
bày cách thức tu thiên để đắc quả Dự lưu, quả đâu tiên đưa đến Niết-bàn. 


Bài kinh thứ bảy có chủ đê về lòng bồ thí quảng đại, công đức từ sự cúng dường chư Tăng được hồi 
hướng đến các thân nhân đã qua đời. Bài kinh thứ tám giảng về các hành động từ thiện, bồ thí sẽ đưa 
đến lợi lạc lâu bắn, tốt hơn là các đâu tư về vật chất. Cuối cùng, bài kinh thứ chín trở về đề tài hành 
thiên, chủ trọng đến việc phát triển lòng từ mẫn, thiện ý, yêu thương mọi người, mọi loài. 


Tắt cả 9 bài kinh này, trong những ý nghĩa khác nhau, thường được tụng đọc và suy niệm trong các 
cộng động Phật giáo Nguyên thủy từ xưa cho đến hiện nay. Hằng ngày, cư sĩ lẫn tu sĩ đêu tụng đọc bài 
kinh đẫu tiên về quy y Tam Bảo để tự nhắc nhở. Các tu sĩ ¡ thường tụng các đoạn kinh trích trong các bài 
kinh thứ năm cho đến thứ chín khi nhận lãnh sự cúng dường của cư sỉ, và thường dùng bài kinh thứ năm 
(Kinh Phước Đức) làm đề tài trong các buổi thuyết pháp. 


Tóm lại, quyển Tiểu Tì uụng này được dùng như một quyền kinh dẫn nhập hữu ích trong bước đâu của đời 
sông fu sĩ và trong đời sông của mọi Phật tử hiện thời. 


Tỳ Kheo Thanissaro 
(Bình Anson Lược Dịch, Tháng 01-2001) 


1. Tam Quy (Saranattaya) 


Đệ tử quy y Phật, 
Đệ tử quy y Pháp, 
Đệ tử quy y Tăng. 


Lần thứ hai đệ tử quy y Phật, 
Lần thứ hai đệ tử quy y Pháp, 
Lần thứ hai đệ tử quy y Tăng. 


Lần thứ ba đệ tử quy y Phật 
Lần thứ ba đệ tử quy y Pháp. 
Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page I1 of408 


II. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 


1. Đệ tử thực hành giới tránh sát sanh. 

2. Đệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho. 

3. Đệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục. 

4. Đệ tử thực hành giới tránh nói láo. 

5. Đệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ 
men say. 

6. Đệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời. 

7. Đệ tử thực hành giới tránh múa, hát, nhạc, kịch. 

8. Đệ tử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với hương liệu, dầu xoa. 
9. Đệ tử thực hành giới tránh dùng g1ường cao và rộng. 

10. Đệ tử thực hành giới tránh nhận vàng bạc. 


TII. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) 


Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, túy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, mảng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu. 


1V. Nam Tử Hỏi Đạo (Kumàrapanha) 


Thể nào là một? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. 

Thế nào là hai? - Danh và sắc. 

Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ. 

Thế nào là bốn? - Bốn Thánh để. 

Thế nào là năm? - Năm thủ uẫn. 

Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ. 

Thể nào là bảy? - Bảy giác chỉ. 

Thế nào là tám? - Thánh đạo tám ngành. 

Thế nào là chín? - Chín nơi cư trú của các loài hữu tỉnh. 

Thế nào là mười? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán. 


V. Kinh Điêềm Lành (Mangala Sutta) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm 
đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử ây bạch Thế Tôn với bài kệ: 


Thiên tử: 


1. Nhiều Thiên tử và người, 
Suy nghĩ đến điêm lành, 
Mong ước và đợi chờ, 

Một nếp sống an toân, 

Xin Ngài hãy nói lên, 

Về điểm lành tối thượng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 12 of408 


(Đức Phật giảng:) 


2. Không thân cận kẻ ngu, 
Nhưng gân gửi bậc Trí, 
Đảnh lê người đáng lê, 
Là điểm lành tôi thượng. 


3. Ở trú xứ thích hợp, 
Công đức trước đã làm, 
Chân chánh hướng tự tâm, 
Là điềm lành tôi thượng. 


4. Học nhiễu, nghề nghiệp giỏi, 
Khéo huấn luyện học tập, 

Nói những lời khéo nói, 

Là điềm lành tôi thượng. 


5. Hiểu dưỡng mẹ và cha, 
Nuôi nắng vợ và con. 
Làm nghê không rắc rồi, 
Là điểm lành tôi thượng. 


6. Bồ thí, hành, đúng pháp, 
Sản sóc các bà con, 
Làm nghiệp không lôi lâm, 
Là điêm lành tôi thượng. 


7. Chấm dứn, từ bỏ ác, 

Chê ngự đam mê rượu, 

Trong Pháp, không phóng dật, 
Là điểm lành tôi thượng. 


ổ. Kính lễ và hạ mình, 

Biết đủ và biết ơn, 

Đứng thời, nghe Chánh Pháp, 
Là điểm lành tôi thượng. 


9, Nhân nhục, lời hòa nhã, 
Yêt kiên các Sa-môn, 

Đứng thời, đàm luận Pháp, 
Là điểm lành tôi thượng. 


10. Khắc khổ và Phạm hạnh, 
Thấy được bà Thánh đề. 
Giác ngộ quả: "Niết Bản” 
Là điểm lành tôi thượng. 


T]. Khi xúc chạm việc đổi. 
Tâm không động, không sáu, 
Không uê nhiễm, an ôn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 13 of408 


Là điềm lành tôi thượng. 


12. Làm sự việc như vây, 
Không chó nào thát bại, 
Khắp nơi ẩược an toàn, 

Là điêm lành tôi thượng. 


VI. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) 


1. Phàm ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đát này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Mong răng mọi sanh linh, 
Được đẹp ÿ vui lòng, 

Vậy, hãy nên cân thận, 
Lắng nghe lời dạy này. 


2. Do vậy các sanh linh, 
Tất cả hãy chú lâm, 
Khởi lên lòng từ mán, 
Đối với thảy mọi loài, 
Ban ngày và ban đêm, 
Họ đem vật cúng dường, 
Do vậy không phóng dật, 
Hãy giúp hộ trì họ. 


3. Phàm có tải sản gì, 

Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, 

Có châu báu thù thăng, 
Không gì sánh băng được, 
Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Phát, 

Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


4. Đoạn diệt và ly tham, 
Bất tử và thù diệu. 

Phật Ti hích-ca Mâu-mi, Ộ 
Chứng Pháp áy trong thiên, 
Không gì sánh bàng được, 
Với Pháp thù điệu ấy. 

Như vậy, nơi Chánh Pháp, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


5. Phật, Thế Tôn thù thắng, 
Nói lên lời tản thản, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 14 of408 


Pháp thù điệu trong sạch, 
Liên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh bàng được, 
Pháp thiên vi điệu áy. 

Như vậy, nơi Chánh Pháp, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


6. Tám vị bốn đôi này, 

Được bậc thiện tán thán. 
Chúng đệ tử Thiện Thệ, 
Xưứng đáng được cúng dường. 
Đồ thí các vị ây, 

Được kết quả to lớn. 

Như vậy, nơi tăng chúng, 

Là châu bảu thù điệu 

Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


7. Các vị lòng 1t dục, 

Với ý thật kiên trì. 
Khéo liên hệ mật thiết, 
Lời dạy Gô-ta-mal 

Họ đạt được quả vị, 

Họ thể nhập bát tử, 

Họ chứng đấc dê dàng, 
Hưởng thọ sự tịch tịnh, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


ổ. Như cây trụ cột đá, 

Khéo y tựa lòng đái. 

Dâu có gió bốn phương, 
Cũng không thê dao động. 
Ta nói bậc Chơn nhân, 
Giông như thí dụ này, 

Vị thê nhập với tuệ, : 
Tháy được những Thánh đề, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


9. Những vị khéo giải thích, 
Những sự thật Tì hánh đề, 
Những vị khéo thuyết giảng, 
Với trí tuệ thâm sâu. 

Dâu họ có hết sức, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Phóng dật không chế ngự, 
Họ cũng không đền nồi, 
Sanh hữu lân thứ tám, 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


10. VỊ ấy nhờ đây đủ, — 
Với chánh kiến sảng suối, 
Do vậy có ba pháp, 

Được hoàn toàn từ bỏ, 
Thân kiên và nghỉ hoặc, 
Giới cắm thủ cũng không, 
Đôi với bồn đọa xứ, 

Hoàn toàn được giải thoái. 
Vị áy không thê làm, 

Sảu điều ác căn bản, 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu bảu thù điệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


11. Dẫu vị ấy có làm, 
Điễu gì ác đi nữa, 

Với thân hay với lời, 

Kê cả với tâm ý, - 

VỊ áy không có thể, 

Che đậy việc làm áy, 

Việc ây được nói răng, 
Không thê tháy ác đạo. 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


12. Đẹp là những cây rừng, 
Có bông hoa đầu ngọn, 
Trong tháng hạ nóng bức, 
Những ngày hạ đâu tiên, 
Pháp thù thăng thuyết giảng, 
Được ví dụ như vậy. 

Pháp đưa đên Niêt Bàn, 
Pháp hạnh phúc tôi thượng, 
Như vậy, nơi Đức Phát, 

Là châu bảu thù điệu, 
Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


13. Cao thượng biết cao thượng, 
Cho đem lại cao thượng, 


Page I5 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 16 of408 


Bậc Vô thượng thuyết giảng, 
Pháp cao thượng thù thăng, 
Như vậy nơi đức Phật, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


14. Nghiệp cũ đã đoạn tận, 
Nghiệp mới không tạo nên, 
Với tâm tư từ bỏ, 

Trong sanh hữu tương lai, 
Các hột giống đoạn tận, 
Uóc muôn không tăng trưởng 
Bác trí chứng Niết Bàn, 

Vĩ như ngọn đèn này, 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


15. Phàm ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đát này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đánh lê Đức Phật, 

Đã như thực đên đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đỉnh lê và cúng dường, 
Mong răng, với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


16. Phàm ở tại nơi này, 

Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đát này, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đảnh lê Chánh pháp, 
Đã như thực đên đây, 

Được loài Trời, loài Người, 
Đỉnh lê và cúng dường, 
Mong răng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


17. Phàm ở tại đời này, 

Có sanh linh tụ hội 

Hoặc trên cõi đát này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đánh lê chúng Tăng, 
Đảnh lê và cúng dường, 
Mong răng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 17 of408 


VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) 


1. Ở bên ngoài bức tường, 
Bọn họ đứng chờ đợi, 
Giao lộ, ngã ba đường, 
Trở về mái nhà xưa, 

Đợi chờ bên cạnh cổng. 


2. Nhưng khi tiệc thịnh soạn, 
Được bày biện sẵn sàng, 

Đủ mọi thức uống ăn, 
Không một ai nhớ họ. 

Sự kiện này phát sinh 

Từ nghiệp xưa của họ. 


3. Vậy ai có từ tâm, 

Nhớ cho các thân nhân, 
Thức uông ăn thanh tịnh, 
Tót đẹp và đúng thời. 


4. Món này cho bà con, 
Mong bà con an lạc, 
Đám ngạ quỷ thân bằng, 
Đã tế tựu chỗ đó. 


3. SẼ mong. muốn chúc lành, 
Vì thực phẩm đây ấu, 

Mong quyến thuộc sống lâu, 
Nhờ người, ta hưởng lợi,. 


6. Vì đã kính lễ Íq, 

Thí chủ không thiểu quả 
Tại đó không cấy cày, 
Cũng không nuôi súc vật. 


7. Cũng không có buôn bán, 
Không trao đổi tiền vàng, 
Các ngạ quỷ họ hàng, 

Chỉ sông nhờ bồ thí. 


ổ. Như nước đồ xuống đổi, 
Chảy xuông tận vực sâu, 
Bồ thí tại chô này, 

Cung cáp loài ngạ quỷ. 


9, Nhự lòng sông tràn đây, 
Đưa nước đồ ) XuÔng biển, 
Bồ thí tại chỗ này, 

Cung cáp loài ngạ quỷ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


VITII. 


10. Người ấy đã cho ta, 
Đã làm việc VÌ fa, 

Người ây là quyên thuộc, 
Người áy chính thân băng. 
Hãy bồ thí ngạ quỷ, 

Nhớ việc xưa chúng làm. 


TỊ. Không khóc than, sẵu muộn, 
Không thương tiếc cách gì, 
Giúp ích loài ngạ quỷ, 

Quyên thuộc làm như váy, 
Không lợi cho ngạ quỷ. 


12. Nhưng khi vật cúng dường, 
Khéo đặt vào chư Tăng 

Ích lợi chúng lâu dài, 

Báy giờ, VỀ sau nữa. 


13 Chánh pháp được giảng bày, 
Như vậy cho quyền thuộc, 

Kính trọng biêt chừng nào, 

Đôi với người đã khuát, 

Chư Tăng được cúng dường, 
Cũng tăng thêm dõng mãnh, 
Người tích tụ công đúc, 

Thật to lớn biết bao. 


Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta) 


1, Một người cất kho báu, 
Ở tận dưới giêng sâu, 
Nghĩ: "Nếu cân giúp đỡ, 
Nó ích lợi cho ta”. 


2. Nếu bị vua kết án, 
Hoặc trả các nợ náh, ` 
Hoặc bị cướp giam câm, 
Và đòi tiên chuộc mạng, 
Khi mát mùa, tại nạn, 
Với mục địch như vây, 
Ở trên cõi đời này, 

Sẽ đên giành kho báu. 


3. Dâu nó không bao giò, 
Được cất kỹ như vậy, 

Ở tận dưới giêng sâu, 
Ván không đủ hoàn toàn, 
Giúp ích người mọi lúc. 


4. Kho báu bị dời chỗ, 


Page I8 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 19 of408 


Hoặc người quên dấu vết, 
Hoặc răn thân láy đi, 
Hoặc thân linh tấu tán, 


9. Hoặc đám người thừa kế, 
Kẻ ấy không chấp nhận, 

Dị chuyển kho báu đi, 

Khi kẻ ấy không thấy. 

Và khi phước đức tận, 

lát cả đều tiêu tan. 


6. Những khi người nam, nữ, 
Có bồ thí, trì giới 

Hoặc thiên định, trí tuệ, 

Kho báu khéo để dành. 


7. Trong chùa, tháp, Tăng đoàn, 
Một cả nhân, lữ khách, 

Hoặc người mẹ, người cha, 
Hoặc là người anh nữa. 


8. Kho này khéo để dành, 
Đi theo người, không mắt, 
Giữa mọi vật phải rời, 
Người cùng đi với nó. 


9. Không ai khác chia phần, 
Không cướp nào lấy. được. 
Vậy những kẻ tỉnh cần, 

Hãy làm việc phước đúc, 
Kho báu áy theo người, 

Sẽ không bao giờ mái. 


10. Đây là một kho bảu, 

Có thê làm thỏa mãn, 

Mọi ước vọng thiên, nhân, 
Dù họ mong muốn $ì 

Đểu đạt được tắt cả, 

Nhờ công đức phước nghiệp. 


1L. Vẻ đẹp của màu da, 

Vẻ đẹp của âm thanh, 

Vẻ đẹp của dáng hình, 

Vẻ đẹp của toàn thân, 

Địa vị thật cao sang, 

Cùng với đoàn hấu cận, 

Tát cả đều đạt được, 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


12. Ngôi để vương một cỗi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 20 of 408 


Cực lạc Chuyển luân vương, 
và ngự trên Thiên đường, 
Tát cả đêu đạt được, 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


13. Vẻ tối thắng của người, 
Mọi hoan lạc cối trời, 

Hay tịch diệt tôi thăng, 

Tất cả đều đạt được 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


14. Đạt tối thắng bằng hữu, 
Chuyên tu tập chánh chân, 
Đại mình trí giải thoát, 

Tát cả đếu đạt được. 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


15. Tứ vô ngại giải đạo, 

Tám cáp độ giải thoái, 

Viên mãn trí Thanh văn, 

Cả hai cách giác ngộ: 

Độc giác, Chánh Đăng giác, 
Tất cả đều đạt được, 

Nhờ phước nghiệp công đức. 


1ó. Phước bảo thật lớn lao, 
Do công đực thù thăng, 

Vì thế kẻ tỉnh cần, 

Và những người có trí, 

Đã tạo nện kho tàng. 

Công đức nhờ phước nghiệp. 


1X. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) 


1. VỊ thiện xảo mục đích, 
Cần phải làm như sau: 
Sau khi hiểu thông suốt, 
Con đường an tịnh ấy, 
Có khả năng trực tánh, 
Thật sự, khéo chân trực, 
Đề nói và nhu hòa, 
Không có gì cao mạn. 


2. Sống cảm thấy: vừa đủ, 
Nuôi sông thật dễ dàng, 

í Có sự rộn ràng, 

Sống đạm bạc, giản di. 
Các căn được tịnh lạc, 
Khôn ngoan và thận trọng, 
Không xông xảo gia đình, 
Không tham ải, tham vọng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 21 of408 


3. Các hành sở của mình, 
Không nhỏ nhen, vụn vặt, 
Khiên người khác có trí, 

Có thê sanh chỉ trích, 

Mong mọi loài chúng sanh, 
Được an lạc, an Ôn, 

Mong chúng chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 


4. Mong tất cả những ai, 
Hữu tình có mạng sông, 
Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
Không bỏ sót một ai, 

Kẻ dài hay kẻ lớn, 

Trung tháp, loài lớn, nhỏ. 


9. Loài được thấy, không thấy, 
Loài sông xa, không xa, 

Các loài hiện đang sông, 

Các loài sẽ được sanh, 

Mong mọi loài chúng sanh, 
Sông hạnh phúc an lạc. 


6. Mong rằng không có di, 
Lưởng gạt, lừa đồi ai, 
Không có ai khinh mạn, 
Tại bất cứ chỗ nào, 
Không vì giận hờn nhau, 
Không vì tưởng chông đôi. 
Lại có người Ong muôn, 
Làm đau khô cho nhau. 


2. Như tấm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đổi tắt cả 

Các hữu tình chúng sanh, 
Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng, rộng lớn. 


ổ. Hãy tu tập từ tâm, 

Trong tát cả thê giới, 

Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng, rộng lớn, 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy cả bê ngang, 
Không hạn chê, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 


9. Khi đứng hay khi ngồi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 22 of408 


Khi ngôi hay khi năm, 
Lâu cho đến khi nào, 
Khi đang còn tình thức, 
Hãy an trú niệm này, 
Nêp sông này như vậy. 
Được đời đê cập đên, 
Là nếp sông tôi thượng. 


10. Ai từ bỏ tà kiến, — 
Giữ giới, đủ chánh kiên, 
Nhiệp phục được tham ái, 
Đối với các dục vọng, 
Không còn phải tái sanh, 
Đi đến thai tạng nữa. 


-00Ooo- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 23 of 408 


1.2 KINH PHÁP CÚ 
GIỚI THIỆU 


kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyền kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) 
trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một quyên kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch 
ra rât nhiều thứ tiếng trên thế giới. Pháp (Dhamma) có nghĩa là đạo lý, chân lý, lời dạy của Đức Phật; Cú 
(Pada) là lời nói, câu kệ. Ngoài ra, trong ngữ văn Pali, "Pada" còn có nghĩa là con đường. Do đó, 
Dhammapada thường được dịch là Con đường Chân lý (Path of Truth), Con đường Phật Pháp (Path of 
the Buddha's Teaching). 


Dhammapada là tập hợp 423 bài kệ do đức Phật nói ra trong nhiều địp khác nhau, trong suốt 45 năm 
hoằng dương Chánh Pháp của Ngài. Các bài kệ này. được sắp xếp trong 26 phẩm, do các vị đại đệ tử thu 
xếp và tụng đọc trong Đại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt. Mỗi bài kệ 
chứa đựng một nội dung tu học rất sâu sắc và phong phú, không thể nào chỉ đọc một lần mà hiểu hết 
được. Cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, tra cứu các bản chú giải, và suy nghiệm từ các tu chứng tự thân 
thì mới mong thông ngộ và thấu đạt ý nghĩa của các lời dạy cao quý đó. Mỗi bài kệ là một nguồn cảm 
hứng cao đẹp, một lối đi mới lạ, một sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta có một niềm tin vững chắc hơn 
trên con đường tu học để tiễn đến giác ngộ, giải thoát. (...) 


Bình Ánson, 
Tháng 6 - 1996, 
Perth, Western Áustralia 


I - Phẩm Song Yếu 


1. "Ý dẫn đầu các pháp, 
Ỹ làm chủ, 7 tạo; 
Nếu với ý ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 
Khô não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo ”. 


3. “Nó măng tôi, đánh tôi, 


Nó thăng tôi, cướp tôi ” 
Ai ôm hiểm hận á áy, 
Hận thù không thể nguôi. 


5. “Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu ”. 


7. "Ai sống nhìn tịnh tướng, 


không hộ trì các căn, 
ăn „ông thiểu tiết độ, 


biếng nhác, chẳng tỉnh cẩn. 


Ma uy hiếp kẻ ấy, 

như cây yêu trước gió ”. 
9. “4ï mặc áo cả sa, 
tâm chưa rời uÊ trược, 


2. "Ý dẫn đầu các pháp, 
i làm chủ, ý tạo, 
Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình ” 


4. "Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng lÔI, CHỚP tôi, ” 
Không ôm hiểm hận ây, 
Hận thù được tự nguôi. 


6. "Người khác không hiểu biết, 
Chúng ta đây bị hại. 

Chỗ ấy, ai biết được 

Tranh luận được lắng êm. ” 


8. "Ai sống quán bất tịnh, 
Khéo hộ trì các căn, 

ăn uống có tiết độ, 

có lòng tin, tỉnh cẩn, 

Ma không uy hiếp được, 
Như núi đá, trước gió” 


10. "Ai rời bỏ HỀ trược, 
giới luật khéo nghiêm trì, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


không tự chế, không thực, 
không xứng áo cả sa ”. 


1. "Không chân, tưởng chân thật, 
Chân thật, thấy không chân 

Họ không đạt chân thật 

Do tả tư tà hạnh 


13 “Nhự ngôi nhà vụng lọp, 
Mưa liên xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm không íu, 
Tham dục liền xâm nhập. " 


15 "Nay sâu, đời sau sẵu, 
Kẻ ác, hai đời sáu; 

Nó sâu, HÓ tu não, 

Thảy nghiệp uê mình làm. " 


17 "Nay than, đời sau than, 
Kẻ ác, hai đời than, 

than răng: "Ta làm ác ” 
Đọa cối dữ, than hơn. ” 


19- "Nếu người nói nhiễu kinh, 
Không hành trì, phóng dật; 
Như kẻ chăn bò nIgười, 

Không phân Sa môn hạnh. " 


tự chế, sông chơn thực, 
thật xứng áo cà sa.” 


12 "Chân thật, biết chân thật, 
Không chán, biết không chán. 


Chúng đạt được chân thật, 
do chánh tư, chánh hạnh. ” 


14 "Như ngôi nhà khéo lợp, 
Mưa không xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm khéo tu, 

Tham dục không xâm nháp. ” 


16 “Nay vui, đời sau Vui, 
Làm phước, hai đời vui. 
Người âÿ vui, an vui, 

Tháy nghiệp tịnh mình làm. " 


16. "Nay sướng, đời sau sướng, 


Làm phước, hai đời sướng. 
Mừng răng: "Ta làm thiện ”, 
Sanh cõi lành, sướng hơn. " 


20- "Dâu nói ít kinh điển, 
Nhưng hành pháp, tùy pháp, 
Từ bỏ tham, sân, sỉ, 

Tỉnh giác, tâm giải thoái, 
Không chấp thủ hai đời, 

Dự phần Sa môn hạnh. " 


II. Phẩm Không Phóng Dật 


2l. "Không phóng dật, đường sống, 


Phóng dật là đường chết. 
Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. " 


23. "Người hằng tu thiển định, 
Thường kiên trì tỉnh tán. 

Bác trí hướng Niết Bàn, 

Ách an tịnh vô thượng. ” 


25. "Nổ lực, không phóng dật, 
Tự điều, khéo chế ngự. 

Bác trí xây hòn đảo, 

Nước lụt khó ngập tràn. ” 


27. "Chớ sống đời phóng dật, 
Chớ mê say dục lạc. 
Không phóng dật, thiên định, 


22. "Biết rõ sai biệt ấy, 
Người trí không phóng dạt, 
Hoan hỷ, không phóng dật, 
An vui hạnh bậc Thánh. ” 


24. "Nổ lực, giữ chánh niệm, 
Tịnh hạnh, hành thận trọng 
Tự điều, sống theo pháp, 

Ai sống không phóng dật, 
Tiêng lành ngày tăng trưởng. ” 
26. “Họ ngu sỉ thiếu trí, 
Chuyên sông đời phóng dát. 
Người trí, không phóng dát, 
Như giữ tài sản quý. ” 


28. "Người trí dẹp phóng dật, 
Với hạnh không phóng dật, 
Leo lẩu cao trí tuệ, 


Page 24 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Đạt được an lạc lớn. " 


29. "Tinh cần giữa phóng dật, 
Tỉnh thức giữa quần mê. 
Người trí như ngựa phi, 

Bỏ sau con ngựa hèn. " 


31. “Vui thích không phóng dật, 


Tỷ kheo sợ phóng dật, 
Bước tới như lửa hừng, 
Thiêu kiêt sử lớn nhỏ. ” 


III. 


33. "Tâm hoảng hốt . giao động, 
Khó hộ trì, khó nhiếp, 

Người trí làm tâm thăng, 

Như thợ tên, làm tên. " 


35. "Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuông. 
Lành thay, điều phục tâm, 

Tâm điều, an lạc đến. " 


37. “Chạy xa, sống một mình, 
Không thân, ân hang sâu 

Ai điêu phục được tâm, 
Thoát khỏi Ma trói buộc ” 


39. "Tâm không đây tràn dục, 
Tạm không (hận) công phá, 
Đoạn tuyệt mọi thiện ác, 

Kẻ tỉnh không sợ hãi, " 


41 "Không bao lâu thân này, 
Sẽ năm dài trên đất, 

Bị vất bỏ, vô thức, 

Như khúc cây vô dụng. ” 


43. "Điều mẹ cha bà con, 
Không có thê làm được 
Tâm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. ” 


Page 25 of 408 


Không sâu, nhìn khổ sẵu, 
Bậc trí đứng núi cao, 
Nhìn kẻ ngu, đất bằng. " 


30. "Đề Thích không phóng dật, 
Đạt ngôi vị Thiên chủ. 

Không phóng dật, được khen; 
Phóng dật, thường bị trách. ” 


32. “Vui thích không phóng dát, 
Tỷ kheo sợ phóng dậit, 

Không thể bị thôi đọa, 

Nhất định gần Niết Bàn. " 


Phẩm Tâm 


34. “Như cả quặng trên bờ, 
Vất ra ngoài thủy giới, 
Tâm này vũng vây mạnh, 
Hãy đoạn thê lực Ma." 


36. "Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các dục quay cuông. 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đến. " 


3ö. “Ai tâm không an trú, 
Không biết chân diệu pháp, 
Tịnh tín bị rúng động, 

Trí tuệ không viên thành. ” 


40. "Biết thân như đô gồm, 
Tru tâm như thành trì, 
Chống ma với gươm trí; 

Giữ chiến thắng không tham 


LÀ 


42. "Kẻ thù hại kẻ thù, 
Oan gia hại oan gia, 
Không bằng tâm hướng tà, 
Gáy ác cho tự thán. ” 


IV. Phẩm Hoa 


44. "Ai chỉnh phục đất này 
Dạ ma, Thiên giới này? 


45. “Hữu học chỉnh phục đất, 
Dạ ma, Thiên giới này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Ai khéo giảng Pháp củ, 
Như người khéo hải hoa?" 


46. "Biết thân như bọt nước, 
Ngộ thân là như huyện, 

Bẻ tên hoa của ma, —_ 
Vượt tâm mắt thân chết. " 


46. Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say tham nhiễm, 

Các dục chưa thỏa mãn, 
Đã bị chết chính phục. ” 


50. "Không nên nhìn lỗi người, 


Người làm hay không làm. 
Nên nhìn tự chính mình. 
Có làm hay không làm. " 


52. “Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc lại thêm hương; 
Cũng vậy, lời khéo nói, 

Có làm, có kết quả. ” 


34. “Hương các loại hoa thơm 
Không ngược bay chiếu gió 
Nhưng hương người đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay 

Chỉ có bậc chân nhân 

Tỏa khắp mọi phương trời. ” 


56. "Ít giá trị hương này, 
Hương già la, chiên đàn; 
Chỉ hương người đức hạnh, 
Tối thượng tỏa Thiên giới. " 


58. "Như giữa đồng rác nhóp, 
Quảng bỏ trên đường lớn, 
Chó áy hoa sen nở, 

Thơm sạch, đẹp ý người. ” 


Hữu học giảng Pháp củ, 
Như người khéo hái hoa. ” 


47. “Người nhặt các loại hoa, 
b4 đắm say, tham nhiễm, 

Bị thân chết mang đi, 

Như lụt trôi làng ngủ. " 


49. “Như ong đến với hoa, 
Không hại sắc và hương, 
Che chở hoa, lây nhụy. 
Bậc Thánh đi vào làng ”. 


31. “Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc nhưng không hương. 
Cũng vậy, lời khéo nói, 

Không làm, không kết quả. ” 


53. “Như từ một đồng hoa, 
Nhiễu tràng hoa được làm. 
Cũng vậy, thân sanh tử, 

Phải làm nhiều việc lành. " 


35. “Hoa chiên đàn, già la, 
Hoa sen, hoa Vũ quỹ, 

Giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng. " 


37. "Nhưng di có giới hạnh, 
An trụ không phóng dật, 
Chánh trí, chơn giải thoái, 
Ác ma không thấy đường. " 


59. “Cũng vậy giữa quân sanh, 
Uê nhiêm, mù, phảm tục, 

Đệ tử bậc Chánh Giác, 

Sáng ngời với Tuệ Trí. ” 


V. Phẩm Ngu 


60. “Đêm đài cho kẻ thức, 
Đường dài cho kẻ một, 

Luân hôi dài, kẻ ngu, 

Không biết chơn diệu pháp. " 


62. “Con tôi, tài sản tôi, 
Người ngu sanh tru não, 
Tự ta, ta không có, 

Con đâu, tài sản đâu. ” 


61. "Tìm không được bạn đường, 


Hơn mình hay băng mình, 
Thà quyết sông một mình, 
Không bè bạn kẻ ngụ. ” 


63. “Người ngu nghĩ mình ngu, 
Nhờ vậy thành có trí. 

Người ngu tưởng có trì, 

Thật xứng gọi chí ngu. ” 


Page 26 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


64. “Người ngu, dâu trọn đời, 65. "Người trí, dẫu một khắc, 
Thân cận người có trí, Thân cận người có trí, 
Không biết được Chánh pháp, Biết ngay chân diệu pháp, 
Nhự muông với vị canh. Như lưỡi với vị canh. " 

66. "Người ngu sỉ thiếu trí, 67. "Nghiệp làm không chánh thiện, 
Tự ngã thành kẻ thù. Làm rôi sanh ăn năn, 

Làm các nghiệp không thiện, Mặt nhuôm lệ, khóc than, 
Phải chịu quả đẳng cay. " Lãnh chịu quả dị thục. " 

6ỡ. "Và nghiệp làm chánh thiện, 69. “Người ngu nghĩ là ngọi, 
Làm rồi không ä ăn năn, Khi ác chưa chín muÔi; 

Hoan hỷ, ý đẹp lòng, Ác nghiệp chín muôi rồi, 
Hưởng thọ quả dị thục. ” Người ngu chịu khô đau. " 
70. “Tháng tháng với ngọn cỏ, 7l. "Nghiệp ác đã được làm, 
Người ngu có ăn uống Như sữa, không đông ngay, 
Không bằng phân mười sảu Cháy ngắm theo kẻ ngu, 
Người hiểu pháp hữu vi.' Như lửa tro che đậy. " 

72. “Tự nó chịu bắt hạnh, 73. “Ưa danh không tương xứng, 
Khi danh đên kẻ ngu. Muốn ngôi trước tỷ kheo, 
Vận may bị tồn hại, Ua quyền tại tịnh xá, 

Đầu nó bị nát tan. ' Muôn mọi người lễ kính. " 
74. “Mong cả hai tăng, tục, 75. “Khác thay duyên thể lợi, 
Nghĩ răng (chính ta làm). Khác thay đường Niết Bàn. 
Trong mọi việc lớn nhỏ, Tỷ kheo, đệ tử Phật, 

Phải theo mệnh lệnh ta ” Hãy như vậy thắng tri. 
Người ngu nghĩ như vậy Chớ ưa thích cung kinh, 

Dục và mạn tăng trưởng. Hãy tu hạnh viên ly. ” 


VI. Phẩm Hiền Trí 


76. "Nếu thấy bậc hiển trí, 77. "Những người hay khuyên dạy, 
Chỉ lỗi và khiển trách, Ngăn người khác làm ác, 

Như chỉ chỗ chôn vàng Được người hiên kính yêu, 

Hãy thân cận người trHl BỊ người ác không thích. ” 


Thân cận người như vậy, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. ' 


78. "“Chớ thán với bạn ác, 79. “Pháp hỷ đem an lạc, 
Chớ thân kẻ tiểu nhân. Với tâm tư thuần tịnh; 

Hãy thân người bạn lành, Người trí thường hoan hỷ, 
Hãy thân bậc thượng nhân. " Với pháp bậc Thánh thuyết. ” 
ổ0. “Người trị thủy dân nước, 81. "Như đá tảng kiên có, 
Kẻ làm tên nắn lêm, -— Không gió nào giao động, 
Người thợ mộc uốn gỐ, Cũng vậy, giữa khen chê, 


Bác trí nhiên tự thản. ” Người trí không giao động. ” 


Page 27 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


82. "Như hỗ nước sâu thẳm, 


Trong sáng, không khuấy đục, 


Cũng vậy, nghe chánh pháp, 
Người trí hưởng tịnh lạc. ” 


4. “Không vì mình, vì người. 
Không cẩu được con cái, 
Không tài sản quốc độ, 
Không cáu mình thành tựu, 
Với việc làm phi pháp. 

Vị ấy thật trì giới, 

Có trí tuệ, đúng pháp. " 


G6. “Những ai hành trì pháp, 
Theo chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đên bờ bên kia, 

Vượt ma lực khó thoát. ” 


88. "Hãy câu vui Niết Bàn, 
Bỏ dục, không Sở hữu, 

Kẻ trí tự rửa sạch 

Cầu u từ nỘi tâm. ' 


83. "Người hiển bỏ tất cả, 
Người lành không bàn dục, 
Dáu cảm thọ lạc khô, 

Bác trí không vui buôn. " 


5. "ft người giữa nhân loại, 
Đên được bờ bên kia 

Côn sô người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. ” 


ð7.Kẻ trí bỏ pháp đen, 
Tu tập theo pháp trăng. 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. " 


89. “Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chỉ, 

Từ bỏ mọi ái nhiêm, 

Hoan hỷ không cháp thủ. 
Không lậu hoặc, Súng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời." 


VII. Phẩm A-La-Hán 


90. "Đích đã đến, không sẵu, 
Giải thoát ngoài tắt cả, 
Đoạn trừ mọi buộc ràng, 

Vị ấy không nhiệt não. " 


92. “Tài sản không chất chứa, 
Ăn uống biết liễu trì, 
Tự tại trong hành xứ, 


"Không vô tướng, giải thoát, ” 


Như chim giữa hư không, 
Hướng chúng đi khó tìm. " 


94. "4i nhiếp phục các căn, 
Như đánh xe điều ngự, 

Mạn trừ, lậu hoặc dứi, 
Người vậy, Chư Thiên mền. ” 


96. “Người tâm ý an tịnh, 
Lời an, nghiệp cũng an, 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Tĩnh lạc là vị ấy. ” 


96. “Làng mạc hay rừng núi 
Thung lũng hay đổi cao, 


9]. "Tự sách tắn, chánh niệm, 
Không thích cư xá nào, 

Như ngông trời rời ao, 

Bỏ sau mọi trủ ấn. ” 


vã, “Ai lậu hoặc đoạn sạch, 
An uống không tham đăm, 
Tự tại trong hành xứ, 


"Không, vô tướng giải thoái. ” 


Như chỉm giữa hư không, 
Dấu chân thật khó tìm. " 


95. "Như đất, không hiềm hận, 


Như cột trụ, kiên trì, 
Như hỗ, không bùn nhơ, 
Không luân hôi, vị ấy." 


97. "Không tin, hiểu vô vi. 
Người cắt mọi hệ lụy 

Cơ hội tận, xả ly 

VỊ áy thát tôi thượng. " 


99. “Khả ái thay núi rừng, 
Chó người phàm không ưa, 


Page 28 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


La Hán trú chỗ nào, 
Đất áy thật khả ái ". 


VỊ ly tham ưa thích, 
Vì không tìm dục lạc. ” 


VIII. Phẩm Ngàn 


100. "Dầu nói ngàn ngàn lời, 
Nhưng không gì lợi ích, 

Tôt hơn một câu nghĩa, 

Nghe xong, được tịnh lạc. ” 


102 "Dầu nói trăm câu kệ 
Nhưng không gì lợi ích, 
1ót hơn một câu pháp, 
Nghe xong, được tịnh lạc. ” 


104. "Tự thẳng, tốt đẹp hơn, 
Hơn chiến thăng người khác. 
Người khéo điễu phục mình, 
Thường sống tự chế ngự. " 


106. “Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 


Tê tự cả trăm năm, 

Chăng băng trong giáy lái, 
Cúng dường bậc tự íu. 
Cùng dường vậy, tốt hơn, 
Hơn trăm năm tế tự." 


108. "Suối năm cúng tế vật, 
Để cầu phước ở đời. 

Không bằng một phần tr 
Kính lễ bậc chánh trực." 


110. Dấu sống mội trăm năm 
Ác giới, không thiên định, 
Tốt hơn sông một ngày, 

Trì giới, tu thiên định. " 


112 "Ai sống một trăm năm, 
Lười nhác không tỉnh tán, 
Tốt hơn sông một ngày 
Tỉnh tấn tận sức mình. " 


114. “Ai sống mỘt trăm năm, 
Không thấy câu bất tử, 

Tốt hơn sông. một „"gày, 

Thấy được câu bắt tử." 


101. "Dầu nói ngàn câu kệ 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu, 

Nghe xong, được tịnh lạc. " 


103. "Dâu tại bãi chiến trường 
T hẳng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thẳng. mình tôt hơn, 

Thật chiến thắng tôi thượng. " 


105. "Dâu Thiên Thần, Thát Bà, 


Dâu Ma vương, Phạm Thiên 
Không ai chiên thăng nôi, 
Người tự thăng như vậy. ” 


107. "Dâu trải một trăm năm, 
Thờ lửa tại rừng sâu, 

Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu. 

Củng dường vậy, tốt hơn, 

Hơn trăm năm tế tự. " 


109. "Thường tôn trọng, kính lễ 


Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bồn pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh.” 


lIL "Ai sống một trăm năm, 
Ác tuệ, không thiên định. 

Tốt hơn sống một ngày, 

Có tuệ, tu thiên định. " 


113. “Ai sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sinh diệt, 
Tốt hơn sông một ngày, 
Thấy được pháp sinh diệt. " 


115. "Ai sống một trăm năm, 
Không thấy pháp tôi thượng, 
Tốt hơn sông một ngày, 

Thấy được pháp tôi thượng. " 


1X. Phẩm Ác 


116. "Hãy gấp làm điễu lành, 


1I7. "Nêu người làm điểu ác, 


Page 29 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Ngăn tâm làm điều ác. 
Ai chậm làm việc lành, 
Y ưa thích việc ác. " 


118. "Nếu người làm điều thiện, 


Nên tiếp tục làm thêm. 
Hãy ước muốn điều thiện, 
Chưa thiện, được an lạc.” 


120. "Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín muôi. 
Khi thiện được chín muối, 
Người hiện thấy là thiện. " 


122. "Chớ chê khinh điễu thiện 
Cho rằng "Chưa đến mình, ” 
Như nước nhỏ từng giọt, 

Rôi bình cũng đây tràn. 

Người trí chứa đây thiện, 

Do chất chứa dân dẫn. " 


124. “Bàn tay không thương tích, 


Có thể cầm thuốc độc. 
Không thương tích, tránh đóc, 
Không làm, không có ác. ” 


126. "Một số sinh bào thai, 
Kẻ ác sinh địa ngục, 

Người thiện lên cõi trời, 

Vô lậu chứng Niết Bàn. " 


128. "Không trên trời, giữa biển, 


Không lánh vào động núi, 
Không chô nào trên đời, 
Trồn khỏi tay thán chết. " 


Chớ tiếp tục làm thêm. 
Chớ ước muốn điễu ác, 
Chưa ác, tắt chịu khổ. " 


119. "Người ác thấy là hiển. 
Khi ác chưa chín muối, 
Khi ác nghiệp chín muôi, 
Người ác mới thầy ác. " 


121. "Chớ chế khinh điều ác, 
Cho rằng "chưa đên mình ”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 

Rôi bình cũng đây tràn. 
Người ngu chứa đây. ác 

Do chất chứa dân dân. " 


123. "Ít bạn đường, nhiễu tiền, 
Người buôn tránh đường hiểm. 
Muốn sống, tránh thuốc độc, 
Hãy tránh ác như vậy. " 


125. “Hại người không ác tâm, 


Người thanh tịnh, không ué, 
Tội ác đến kẻ ngu, 
Như ngược gió tung bụi. ” 


127. "Không trên trời, giữa biển, 


Không lánh vào động núi, 
Không chô nào trên đời, 
Trồn được quả ác nghiệp. " 


X. Phẩm Hình Phạt 


129. "Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong. 

Lấy mình làm ví dụ : 
Không giết, không bảo giết. " 
131. "Chúng sanh cẩu an lạc, 
Ai dùng trượng hại người, 


Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau không được lạc. " 


133. "Chớ nói lời ác độc, 


130. “Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người thích sông côn; 
Lấy mình làm ví dụ, : 
Không giết, không bảo giết. " 


132. "Chúng sanh cầu an lạc, 
Không dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 

Đời sau được hưởng lạc. ” 


134. "Nếu tự mình yên lặng, 


Page 30 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Nói ác, bị nói lại, 
Khổ thay lời phần nộ, 
Đao frượng phản chạm mình. ” 


135. "Với gậy người chăn bỏ, 
Lùa bò ra bãi có; 

Cũng vậy, già và chối, 

Lùa người đến mạng chung. " 


137. “Dùng trượng phạt không 
WrƯỢNG, 

Làm ác người không ác. 

Trong mười loại khổ đau, 

Chịu gấp một loại khổ. " 


139. "Hoặc tai họa từ vua, 
Hay bị vu trọng lội; 

Bà con phải ly tán, 

Tài sản bị nát tan. " 


141. "Không phải sống lõa thể 
Bên tóc, tro trẻt mình, 

Tuyệt thực, lăn trên đái, : 
Sông nhỏp, siêng ngồi xôm, 
Làm con người được sạch, 
Nếu không trừ nghỉ hoặc. " 


143. "Thật khó tìm ở đời, 
Người biêt thẹn, tự chế, 
Biết tránh nẻ chỉ trích 
Như ngựa hiện tránh roi. ” 


145. “Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 

Người thợ mộc tiốn ván, 

Bậc tự điều, điều thân. " 


Page 31 of408 


Như chiếc chuông bị bể. 
Ngươi đã chứng Niêt Bàn 
Ngươi không còn phân nộ. ” 


136. "Người ngu làm điểu ác, 
Không ÿ thức việc làm. 

Do tự nghiệp, người ngu 

BỊ nung nâu, như lửa. " 


138. "Hoặc khổ thọ khóc liệt, 
Thân thê bị thương vong, 
Hoặc thọ bệnh kịch liệt, 

Hay loạn ý tản tâm. ” 


140. “Hoặc phòng. ốc nhà cửa 
Bị hỏa tai thiêu đối. 

Khi thân hoại mạng chung, 
Ác tuệ sanh địa ngục. ” 


142 "Ai sống tự trang sức, 
Nhưng an tịnh, nhiêp phục, 
Sống kiên trì, phạm hạnh, 
Không hại mọi sinh linh, 
V† áy là phạm chí, 

Hay sa môn, khất sĩ ' 


144. "Như ngựa hiền chạm roi, 
Hãy nhiệt tâm, hăng hái, 

Với tín, giới, tỉnh tán, 

Thiên định cùng trạch pháp. 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
Đoạn khổ này vô lượng. " 


XI. Phẩm Già 


146. "Cười gì, hân hoan gì, 
Khi đời mãi bị thiêu? 

Bị tôi tăm bao trùm, 

Sao không tìm ngọn đèn?” 


146. "Sắc này bị suy già, 
Ô tật bệnh, mỏng mạnh, 
Nhóm bắt tịnh, đỗ vỡ, 
Chết chấm dứt mạng sống. " 


147. “Hãy xem bong bóng đẹp, 
Chỗ chất chứa vêt thương, 
Bệnh hoạn nhiễu suy tư, 

Thật không gì trường cửu. " 


149. „Như trái bẫu mùa thu, 
Bị vất bỏ quặng đi, 

Nhóm xương trắng bồ câu, 
Tháy chúng còn vui gì?" 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


150. “Thành này làm bằng xương, 
Quét tô băng thịt máu, 

Ở đáy già và chết, 

Mạn, lừa đảo chát chứa. " 


152. "Người ít nghe kém học, 
Lớn già như trâu đực. 

Thịt nó tuy lớn lên, 

Nhưng tuệ không tăng trưởng. " 


154. "Ôi! Người làm nhà kia 
Nay ta đã thấy ngươi! 
Ngươi không làm nhà nữa. 
Đờn tay ngươi bị gây, 

Kèo cột ngươi bị tan 

Tâm ta đạt tịch diệt, 

Tham ái thảy tiêu vong. ” 


156. "Lúc trẻ không phạm hạnh, 
Không tìm kiêm bạc tiên, 

Như cây cung bị gây, 

Thở than những ngày qua. ” 


Page 32 of 408 


151. "Xe vua đẹp cũng già. 
Thân này rồi sẽ già, 

Pháp bậc thiện, không già. 
Như vậy bậc chí thiện 

Nói lên cho bậc thiện. ” 


153. "Lang thang bao kiếp sống 
Ta từn nhưng chăng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khô thay, phải tải sanh. ” 


155. “Lúc trẻ, không phạm hạnh, 
Không từm kiêm bạc tiên. 

Như cò già bên ao, 

Ũ rủ, không tôm cá. ” 


XII. Phẩm Tự Ngã 


157. "Nếu biết yêu tự ngã, 
Phải khéo bảo vệ mình, 
Người trí trong ba canh, 
Phải luôn luôn tỉnh thức. " 


159. “Hãy tự làm cho mình, 
Như điêu mình dạy người. 
Khéo tự điêu, điêu người, 
Khó thay, tự điểu phục!" 


161. "Điễu ác tự mình làm, 
Tự mình sanh, mình tạo. 
Nghiên nát kẻ ngu sĩ, 

Như kin cương, ngọc báu. ” 


163. "Dễ làm các điều ác, 
Đê làm tự hại mình. ˆ 
Còn việc lành, việc tốt, 
Thật tôi thượng khó làm. ” 


165. "Tự mình, làm điểu ác, 
Tự mình làm nhiêm ô, 
Tự mình không làm ác, 


158. "Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gì thích đáng. 
Sau mới giáo hóa người, 
Người trí khỏi bị nhiêm. ” 


1ó0. "Tự mình y chỉ mình, 
Nào có y chỉ khác. 

Nhờ khéo điêu phục mình, 
Được y chỉ khó được. ” 


162. "Phá giới quá trẫm trọng, 
Như dây leo bảm cây 

Gieo hại cho tự thân, 

Như kẻ thù mong ước. " 


164. "Kẻ ngu sỉ miệt thị, 
Giáo pháp bậc La Hán, 

Bậc Thánh, bậc chánh mạng. 
Chính do ác kiên này, 

Như quả loại cây lau 

Mang quả tự hoại diệt. " 


166. “Chớ theo pháp hạ liệt. 
Chớ sông mặc, buông lung; 
Chớ tin theo tà kiến, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 33 of408 


Tự mình làm thanh tịnh. Chớ tăng trưởng tục trần. " 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không dai thanh tịnh ai!" 


XIII. Phẩm Thế Gian 


167. "Dâu lợi người bao nhiễu, ló8. "Nỗ lực, chớ phóng dật! 
Chớ quên phán tư lợi, Hãy sông theo chánh hạnh; 
Nhờ thăng trí tư lợi. Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Hãy chuyên tâm lợi mình. ” Cả đời này, đời sau. " 


169. “Hãy khéo sống chánh hạnh, 170. "Hãy nhìn như bọt nước, 


Chớ sông theo tà hạnh! Hãy nhìn như cảnh huyền! 
Người chánh hạnh hưởng lạc, Quán nhìn đời như xây, 

Cả đời này, đời sau. " Thân chết không bắt gặp. " 

171. "Hãy đến nhìn đời này, 172. “Ai sống trước buông lung, 
Như xe vua lộng lẫy, Sau sông không phóng dật, 
Người ngu mới tham đắm, Chói sáng rực đời này. 

Kẻ trí nào đắm say." Như trăng thoát mây che. ” 
173. "Ai dùng các hạnh lành, 174. "Đời này thật mù quáng, 
Làm xóa mở nghiệp ác, Ít kẻ thấy rõ ràng. 

Chói sáng rực đời này, Như chim thoát khỏi lưới, 
Như trăng thoát mây che. ” Rát ít đi thiên giới. " 

175. "Như chim thiên nga bay, 176. "Ai vi phạm một pháp, 
Thân thông liệng giữa trời, Ai nói lời vọng ngữ, 

Chiến thắng ma, ma quân, Ai bác bỏ đời sau, 

Kẻ trí thoát đời này. ” Không ác nào không làm. " 
177. "Keo kiết không sanh thiên, 178. "Hơn thống lãnh cõi đất, 
Kẻ ngu ghét bố thí, Hơn được sanh cối trời, 
Người trí thích bó thí, Hơn chủ trì vũ trụ, 

Đời sau, được hưởng lạc. ” Quả Dự Lưu tôi thắng. " 


XIV. Phẩm Phật Đà 


179. "Vị chiến thắng không bại, 160. “4i giải tỏa lưới tham, 

Vị bước đi trên đời, Ái phược hết dắt dẫn, 

Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, 
Phật giới rộng mênh mông, 4i dùng chân theo dõi, 

Ai dùng chân theo dõi Bậc không đê dấu tích?” 

Bậc không để dấu tích?" 

161. “Người trí chuyên thiên định, 1862. “Khó thay, được làm người, 
Thích an tịnh viên ly, Khó thay, được sông còn, 

Chư thiên đêu ải kính, Khó thay, nghe diệu pháp, 


Bác chánh giác, chánh niệm. ” Khó thay, Phật ra đời!” 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


183. "Không làm mọi điều ác. 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tám ÿ giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy. ” 


185. “Không phí bảng, phá hoại, 
Hộ trì giới căn bản, 

Ăn uống có tiết độ, 

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh 

Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phật dạy. ” 


187. "Đệ tử bậc chánh giác, 
Không từn câu dục lạc, 
Dâu là dục chư thiên, 

Chỉ ưa thích ái diệt. ” 


189. "Quy y ấy không ồn, 
Không quy y tôi thượng. 
Quy y các chỗ ấy, : 
Không thoát mọi khô đau?” 


191. "Thấy khổ và khổ tập, 

1 hy sự khổ vượt qua, 

Thây đường Thánh tám ngành, 
Đưa đên khô não tận. " 


193. "Khó gặp bậc thánh nhoơn, 
Không phải đâu cũng có. 

Chồ nào bậc trí sanh, 

Gia đình tát an lạc. " 


195. "Cúng dường bậc đảng cúng, 


Chư Phật hoặc đệ tử, 
Các bậc vượt hý luận, 
Đoạn diệt mọi sấu bi. " 


Page 34 of 408 


184. “Chư Phật thường giảng dạy; 
Nhân, khổ hạnh tôi thượng, 

Niết bàn, quả tôi thượng; 

Xuất gia không phá người, 

Sa môn không hại người. ' 


186. "Dâu na bằng tiễn vàng, 
Các dục khó thỏa mãmn. 

Dục đẳng nhiễu ngọí Í, 

Biết vậy là bậc trí. " 


168. "Loài người sợ hoảng hối, 
Tìm nhiêu chỗ quy }, 

Hoặc rừng rậm, núi non, 

Hoặc vườn cây, đên tháp. " 


190. “Ai quy y Đức Phật, 
Chánh pháp và chư tăng, 
Ai dùng chánh trí kiên, 
Thấy được bồn Thánh đề." 


192. “Thật quy y an ổn, 
Thật quy y tôi thượng, 
Có quy y như vậy, 

MMới thoát mọi khô đau. " 


194. "Vui thay, Phật ra đời! 
Vui thay, Pháp được giảng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp tu, vui thay!” 


196. "Cúng dường bậc như vậy, 
Tịch tịnh, không sợ hãi, 

Các công đức như vậy, 

Không ai ước lường được. " 


XV. Phẩm An Lạc 


197. "Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận, giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận, 
Ta sông, không hận thù!" 
199. "Vụi thay, chúng ta sống, 
Không rộn giữa rộn rằng; 
Giữa những người rộn rằng, 
Ta sông, không rộn ràng. ' 


201. "Chiến thắng sinh thù oán, 


198. "Vui thay, chúng ta SỐNg, 
Không bệnh, giữa ôm đau! 
Giữa những người bệnh hoạn, 
Ta sông, không ôm đau. ” 


200. "Vui thay chúng ta sống, 
Không øì, gọi của ta. 

Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 

Như chư thiên Quang Âm." 


202. ”Lửa nào sánh lửa tham? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Thắt bại chịu khổ đau, 
Sông tịch tịnh an lạc. 
Bỏ sau mọi thăng bại. ” 


203. "Đói ăn, bệnh tối thượng, 
Các hành, khô tôi thượng, 
Hiệu như thực là vậy, 

Niệt Bàn, lạc tôi thượng. ” 


205. "Đã ném vị độc cư, 
Được hưởng vị nhàn tịnh, 
Không sợ hải, không ác, 
Nêm được vị pháp hỷ. " 


207. "Sống chung với người ngu, 
Lâu dải bị lo buôn. 

Khổ thay gần người ngu, 

Nhự thường sông kẻ thù. 

Vui thay, gân người trí, 

Như chung sông bà con. ” 


Aec nào băng sân hận? 
Khó nào sánh khô uấn, 
Lạc nào băng tịnh lạc. " 


204 “Không bệnh, lợi tối thượng, 
Biết ấu, tiên tôi thượng, 

Thành tín đôi với nhau, 

Là bà con tôi thượng. 

Niết Bản, lạc tôi thượng. ” 


206. “Lành thay, thấy thánh nhân, 
Sông chung thường hưởng lạc. 
Không tháy những người ngu, 
Thường thường được an lạc. " 


206. “Bác hiển Sĩ, trí tHỆ 
Bậc nghe nhiêu, trì giới, 
Bác tự chê, Thánh nhân; 
Hãy gân gủi, thân cận 
Thiện nhân, trí giả đáy, 

Như trăng theo đường sao.” 


XVI. Phẩm Hỷ Ái 


209. “Tự chuyên, không đáng 
chuyên 

Không chuyên, việc đảng chuyên. 
Bỏ đích, theo hỷ ái, 

Ganh tị bậc tự chuyên. ” 


21T. “Do vậy chớ yêu ai, 
Ái biệt ly là ác; 

Những ai không yêu ghót, 
Không thê có buộc ràng. ” 


# LÒ, "Ái luyễn sinh sâu ưu, 
Ái luyễn sinh sợ hải, 

4i giải thoát ái luyên 
Không sâu, đâu sợ hải?” 
215. "Dục ái sinh sẩu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi dục ái, 
Không sâu, đâu sợ hãi?” 
217. "Đủ giới đức, chánh kiến; 
Tru pháp, chứng chân lÿ, 
Tự làm công việc mình, 
Được quần chúng ái kính. ” 


219. “Khách lâu ngày ly hương, 


210. "Chớ gần gũi người yêu, 
Trọn đời xa kẻ ghói. - 

Yêu không gặp là khó, 

Oán phải gặp cũng đau. ” 


212. "Do ái sinh sâu ưu, 
Đo ải sinh sợ hãi, 

AI thoát khỏi tham ái, 
Không sâu, đâu sợ hãi?" 


214. "Hỷ ái sinh sâu ưu, 
Hỷ ải sinh sợ hãi. 

4i giải thoát hỷ ái, 
Không sâu, đâu sợ hãi? 


216. "Tham ái sinh sẩu ưu, 
Tham ái sinh sợ hãi. 

Ai thoát khỏi tham ái, 

Không sâu, đâu sợ hãi. " 

218. "Uớc vọng pháp ly ngôn 
Ý cảm xúc thượng quả 


Tám thoát ly ác dục, 
Xưng gọi bậc Thượng Lưu. " 


220. "Cũng vậy các phước nghiệp, 


Page 35 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


An toàn từ xa về, 
Bà con cùng thán hữu, 
Hán hoan đón chào mừng. " 


Đón chào người làm lành, 
Đời này đến đời kia. 
Như thân nhân, đón chào. ” 


XVII. Phẩm Phẫn Nộ 


221. "Bỏ phân nộ, by mạn, 
Vượt qua mọi kiết sử, 
Không chấp trước danh sắc. 
Khổ không theo vô sản. ' 


223. "Lấy không giận thắng giận, 
Lấy thiện thắng không thiện, 

Láy thí thẳng xan tham, 

Láy chơn thăng hư ngụy. ” 


225. "Bậc hiển không hại ai, 
Thân thường được chế ngự, 
Đạt được cảnh bắt tử, 

Đến đây, không ưu sâu. ' 


227. "A-tu-la, nên biết, 
Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngôi im, bị người chê, 
Nói nhiễu bị người chê. 
Nói vừa phải, bị chê. 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. " 


229. "Sáng sáng, thẩm xét kỹ. 
Bậc có trí tán thản. 

Bậc trí không tỳ vếi, 

Đây đủ giới định tuệ. " 


231. "Giữ thân đừng phân nộ, 
Phòng thân khéo bảo vệ, 

Từ bỏ thân làm ác, 

Với thân làm hạnh lành. " 


233. "Giữ ý đừng phẩn nộ, 
Phòng ý, khéo bảo vệ, 

Từ bỏ ÿ nghĩ ác, 

Với ý, nghĩ hạnh lành. ` 


222. "Ai chận được phân nộ, 
Như dừng xe đang lăn, 

Ta gọi người đánh xe, 

Kẻ khác, cắm cương hờ. ” 


224. "Nói thật, không phần nộ, 
Của ít, thí người xin, 

Nhờ ba việc lành này, 

Người đến gần thiên giới. " 


226. “Những người thường giác 
tỉnh, 

Ngày đêm siêng tu học, 

Chuyên tâm hướng Niết Bàn, 
Mọi lậu hoặc được tiểu. " 


226. “Xưa, vị lai, và nay, 
Đáu có sự kiện này, 

Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. ” 


230. “Hạnh sáng như vàng ròng, 


Ai dám chê vị ấy? 
Chư thiên phải khen thưởng, 
Phạm Thiên cũng tán dương ” 


232 "Giữ lời đừng phân nộ, 
Phòng lời, khéo bảo vệ, 

Từ bỏ lời thô ác, 

Với lời, nói điều lành. ” 


234. “Bậc trí bảo vệ thân, 
Bảo vệ luôn lời nói 

Bảo vệ cả tâm tư, 

Ba nghiệp khéo bảo vệ. ” 


XVTII. Phẩm Cấu Uế 


“Tối “Ngươi nay giống lá héo, 
Diêm sử đang chờ ngươi, 
Ngươi đứng trước cửa chết, 


236. “Hãy tự làm hòn đảo, 
Tỉnh cân gấp, sáng suỐi. 
Trừ cấu uẽ, thanh tịnh, 


Page 36 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Đường trường thiểu tư lương. " 


237. “Đời ngươi nay sắp tàn, 
Tiến gần đến Diêm Vương. 
Giữa đường không nơi nghỉ, 
Đường trường thiếu tư lương. " 


239. “Bậc trí theo tuân tự. 
Từng sát na trừ dán. 

Như thợ vàng lọc bụi 

Trừ cấu uê nơi mình. ” 


241. “Không tụng làm nhớp kinh, 
Không đứng dậy, bản nhà, 

Biếng nhác làm nhơ sắc, 

Phóng dật uê người canh” 


243. “Trong hàng cấu uỀ ấy, 
Vô mình, nhơ tôi thượng, 
Đoạn nhơ ấy, tỷ khco, - 
Thành bậc không uế nhiễm. " 


245. “Khó thay, sống xấu hồ, 
Thường thường câu thanh tịnh. 
Sông vô tư, khiêm tôn, - 

Trong sạch và sảng suốt. " 


247. "Uống THƯỢUN IHGH, FƯưỢU nấu, 
Người sông đam mê vậy, 

Chính ngay tại đời này, 

Tự đào bới góc mình. " 


249. “Do tín tâm, hỷ tâm 
Loài người mới bố thí. 

Ở đây ai bất mãn 

Người khác được ăn UuỐng, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Không đạt được tâm định?” 


251. “Lửa nào bằng lửa tham! 
Chấp nào bằng sản hận! 

Lưới nào bằng lưới sử 

Sông nào bằng sông ái! " 


253. "Ai thấy lỗi của người, 
1 Hường sanh lòng chỉ trích, 
Người ây lậu hoặc tăng, 
Rất xa lậu hoặc diệt." 


255. "Hư không, không dấu chân, 


Đến Thánh địa chư Thiên. " 


236. “Hãy tự làm hòn đảo, 
Tỉnh cán sắp sáng suốt. 
Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Chẳng trở lại sanh già. " 


240. “Như séi từ sắt sanh, 
Sắt sanh lại ăn sắt, 

Cũng vậy, quá lợi dưỡng 
Tự nghiệp dân cối ác. ” 


242. "Tà hạnh nhơ đàn bà, 
Xan tham nhớp kẻ thí, 

Ác pháp là vết nhớ 

Đời này và đời sau. ' 


244. "Dễ thay, sống không hổ 
Sống lỗ mãng như quạ, 
Sống công kích huệnh hoang, 
Sống liễu lĩnh, nhiễm ô." 


246. “Ai ở đời sát sinh, 
Nói láo không chân thật, 
Ở đời lấy không cho, 
Qua lại với vợ người. ” 


248. “Vậy người, hãy nên biết, 
Không ‹ chế ngự là ác. 

Chớ để tham phi pháp, 

Làm người đau khổ dài. " 


250. “4i cắt được, phá được, 
Tận góc nhồ tâm ấy. 

Người ây ngày hoặc đêm, 
Đạt được tâm thiên định. " 


352. "Để thay thấy lỗi người, 
Lỗi mình tháy mới khó. 

Lỗi người ta phanh tìm, 

Như sàng trầu trong gạo, 
Còn lôi mình, che đậy, 

Như kẻ gian dâu bài. " 


254. "Hư không, không dấu chân, 


Ngoài đây, không sa môn, 
Chúng sanh thích hý luận, 
Như lai, hý luận trừ. " 


Page 37 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Ngoài đây, không sa môn. 
Các hành không thường trú, 
Chư Phật không giao động. " 


XIX. Phẩm Pháp Trụ 


256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, 


Xử sự quá chuyên chê, 
Bác trí cán phân biệt 
Cả hai chánh và tài!” 


258. "Không phải vì nói nhiêu, 
Mới xứng danh bậc trí. 

An ôn, không oán sợ. 

Thật đáng gọi bậc trí. ” 


260. Không phải là trưởng lão, 
Dâu cho có bạc đầu. 

Người chỉ tuôi tác cao, 

Được gọi là: “Lão ngu. ” 


262. “Không phải nói lưu loái, 
Không phải sắc mặt đẹp, 
Thành được người HƯƠNG, thiện, 
Nếu ganh, tham, dối trá. " 


264. "Đâu trọc, không sa môn 
Nêu phóng túng, nói láo. 

Ai côn đây dục tham, 

Sao được gọi sa môn?” 


266. " Chỉ khất thực nhờ người, 


Đâu phải là tỷ kheo! 
Phải theo pháp toàn diện, 
Khái sĩ không, không đủ. " 


268. “lm lặng nhưng ngu sỉ, 
Đâu được gọi án sĩ? 

Như người cắm cản cân, 
Bậc trí chọn điểu lành. " 


270. ” Còn sát hại sinh linh, 
Đâu được gọi Hiên thánh. 
Không hại mọi hữu tình, 
Mới được gọi Hiền Thánh. " 


272. "Ta hưởng an ổn lạc, 
Phàm phu chưa hưởng được. 


257. "Không chuyên chế, đúng 
pháp, 

Công bằng, dắt dẫn người, 
Bác trí sông đúng pháp, 

Thật xứng danh pháp trụ. ” 


259. Không phải vì nói nhiêu, 
Mới xứng danh trì pháp, 
Những ai tuy nghe í!, 

Nhưng thân hành đúng pháp, 


Không phóng túng chánh pháp, 


Mới xứng danh trì pháp. " 


261. “Ai chân thật, đúng pháp, 
Không hại, biết chế phục, 

Bậc trí không cấu uẻ, 

Mới xứng danh Trưởng Lão. ” 


263. “4i cắt được, phá được 
Tận gốc nhồ tâm ây 
Người trí ấy diệt sân, 
Được gọi người hiển thiện. " 


265. “4i lắng dịu hoàn toàn, 
Các điều ác lớn nhỏ, 

Vì lắng dịu ác pháp, 

Được gọi là Sa môn. ” 


267. ” 4i vượt qua thiện ác, 
Chuyên sông đời Phạm Hạnh, 
Sống thâm sát ở đời, 

Mới xứng danh tỷ kheo. ” 


269. “ Từ bỏ các ác pháp, 
MMới thật là án sĩ. 

Ai thật hiểu hai đời 

Mới được gọi ẩn sĩ." 


271. "Chẳng phải chỉ giới cấm 
Cũng không phải học nhiều, 
Chẳng phải chứng thiên định, 
Sống thanh vắng một mình. " 


Page 38 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Tỷ kheo, chớ tự tin 
Khi lậu hoặc chưa diệt. " 


XX. Phẩm Đạo 


273. "Tám chánh, đường thù thắng, 
Bốn câu, lý thù thẳng. 

Ly tham, pháp thù thăng, 

Giữa các loài hai chân, 

Pháp nhãn, người thù thắng. " 


275. "Nếu người theo đường này, 
Đau khô được đoạn tận. 

Ta dạy người con đường. 

Với trí, gai chướng diệt. ” 


277. "Tất cả hành vô thường " 
Với Tuệ, quán thấy vậy 

Đau khô được nhàm chán; 
Chính con đường thanh tịnh. " 


279. "Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ quán thảy vậy, 

Đau khô được nhàm chản 
Chính con đường thanh tịnh. " 


281. “Lời nói được thận trọng, 
Tâm tư khéo hộ phòng, 

Thân chớ làm điểu ác, 

Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
Chứng đạo thánh nhân dạy. " 


283. "Đón rừng không đồn cây 
Từ rừng, sinh sợ hãi, 

Đôn rừng và ái dục, 

Tỷ kho, hãy tịch tịnh. " 


285. "Tự cắt giây ái dục, 
Như tay bẻ sen thu, 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết-Bàn, Thiện Thệ dạy. ” 


287. "Người tâm ý đắm say 
Con cái và súc vật, 
Tử thân bắt người ấy, 
Như lụt trôi làng ngủ. ” 
289. "Biết rõ ý nghĩa này, 
Bác trí lo trì giới, 


274. “Đường này, không đường 


khác _ 

Đưa đên kiên thanh tịnh. 
Nêu ngươi theo đường này, 
Ma quân sẽ mê loạn. ” 


276. “Người hãy nhiệt tình làm, 


Như Lai chỉ thuyết dạy. 
Người hành trì thiên định 
Thoát trói buộc Ác ma.” 
278. "Tất cả hành khổ đau 


Với Tuệ quán thấy vậy, 
Đau khô được nhàm chán; 


Chính con đường thanh tịnh. " 


280. "Khi cần, không nỗ lực, 
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười 
Chí nhụ nhược, biếng nhắc. 
Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo?” 


282. "Tu thiển, trí tuệ sanh, 
Bỏ Thiên, trí tuệ diệt. 

Biêt con đường hai ngả 
Đưa đên hữu, phi hữu, 
Hãy tự mình nô lực, 

Khiên trí tuệ tăng trưởng. ” 


284. "Khi nào chưa cất tiệt, 
Ái dục giữa gái trai, 

Tâm ÿ vân buộc ràng, 

Như bò con vú mẹ. ” 


286. “Mùa mưa ta ở đây 
Đông, hạ cũng ở đây, 
Người ngu tâm tưởng vậy, 
Không tự giác hiêm nguy. ” 


288. "Một khi tử thân đến, 
Không có con che chở, 
Không cha, không bà con, 
Không thán thích che chở. " 


Page 39 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Mau lẹ làm thanh tịnh, 
Con đường đên Niêt-Bản. " 


Page 40 of 408 


XXI. Phẩm Tạp Lục 


290. "Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Ti hấy được lạc lớn hơn, 
Bạc trí bỏ lạc nhỏ, 

Thấy được lạc lớn hơn. " 


292. “Việc đáng làm, không làm, 


Không đáng làm, lại làm, 
Người ngạo mạn, phóng đái, 
Lậu hoặc ất tăng trưởng. ” 


294. “Sau khi giẾ! mẹ cha, 
Giết hai Vua Sát ly, 

Giết VƯƠNnGg quốc, quân. thân 
Vô ưu, phạm chí sông. " 


296. “Đệ tứ ŒGotama, 

Luôn luôn tự tính giác 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Phát Đà thường niệm. ” 


296. “Đệ tứ ŒGotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Tăng Già thường niệm. ” 
300. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Ý vui niềm bất hại. " 


302. "Vui hạnh xuất gia khó, 
Tại gia sinh hoạt khó, 

Sống bạn không đông, khổ, 
Trôi lăn luân hôi, khổ, 

Vậy chớ sông luân hôi, 

Chớ chạy theo đau khó. ” 


304. “Người lành dâu ở xa 
Sáng tỏ như núi tuyết, 
Người ác dâu ở gân 

Như tên bắn đêm đen. " 


291. "Gieo khổ đau cho người, 
Mong cáu lạc cho mình, 

BỊ hận thù buộc ràng 

Không sao thoát hận thù. ” 


293. "Người siêng năng cần mẫn, 
Thường thường quản thán niệm, 
Không làm việc không đáng, 
Găng làm việc đáng làm, 

Người tư niệm giác tỉnh, 

Lậu hoặc được tiếu trừ. " 


295. “Sau khi giớt mẹ cha, 
Hai vua Bà-la-môn, 

Giết hồ tướng thứ năm, 

Vô ưu, phạm chí sống. " 


297. “Đệ tử ŒGotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Chánh Pháp thường niệm” 


299. “Đệ tứ ŒGotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng sắc thân thường niệm. ” 


301. "Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiển quản. " 


303. “Tín tâm, sống giới hạnh 
Đủ danh xưng tài sản, 

Chỗ nào người ấy đến, 

Chỗ ấy được cung kính. " 


305. "Ai ngồi nằm một mình. 
Độc hành không buôn chán, 
Tự điểu phục một mình 
Sống thoải mái rừng sâu. ' 


XXII. Phẩm Địa Ngục 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


306. “Nói láo đọa địa ngục 
Có làm nói không làm, 
Cả hai chết đồng đẳng, 
Làm người, nghiệp hạ liệt. " 


308. "Tốt hơn nuốt hòn sắt 
Cháy đỏ như lửa hừng, 
Hơn ác giới, buông lung 
Ăn đồ ăn quốc độ. " 


310 "Mắc họa, đọa ác thú, 
Bị hoảng sợ, Í1 vui. 

Quốc vương phạt trọng, hình. 
Vậy chớ theo vợ người. ” 


312. "Sống phóng đãng buông lung, 


Theo giới cám ô nhiễm, 
Sống Phạm hạnh đáng nghỉ 
Sao chứng được quả lớn? 


314. "Ác hạnh không nên làm, 
Làm xong, chịu khổ lụy, 
Thiện hạnh, ắt nên làm, 

Làm xong, không ăn năn. ” 


316. "Không đáng hồ, lại hồ. 
Việc đáng hô, lại không. 

Do cháp nhận tà kiên, 
Chúng sanh đi ác thú. " 


318. “Không lỗi, lại thấy lỗi, 
Có lỗi, lại thấy không, 

Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thu. " 


Page 41 of408 


307. "Nhiễu người khoác cả sa, 
Ác hạnh không nhiếp phục. 
Người ác, do ác hạnh, 

Phải sanh cõi Địa ngục. ” 


309. "Bốn nạn chờ đợi người, 
Phóng dật theo vợ người; 
Mặc họa, ngủ không yên, 

Bị chê là thứ ba, 

Đọa địa ngục, thứ bốn. " 


311. "Như cỏ sa vụng năm, 
Tất bị họa đứt tay 

Hạnh Sa môn tà 1A7, 

Tất bị đọa địa ngục. " 


313. "Cần phải làm, nên làm 
Làm cùng tận khả năng 
Xuất gia sống phóng đăng, 
Chỉ tăng loạn bụi đời. " 


315. “Như thành ở biên thùy, 
Trong ngoài đêu phòng hộ 
Cũng vậy, phòng hộ mình, 
Sát na chớ buông lung. 

Giây phú: qua, sáu HUỘN. 
Khi rơi vào địa ngục. ” 


317. “Không đáng sợ, lại sợ, 
Đáng sợ, lại thấy không, 

Do cháp nhận tà kiến. 
Chúng sanh đi ác thu. " 


319. "Có lôi, biết có lôi, 
Không. lỗi, biết là không, 
Do chấp nhận chánh kiến, 
Chúng sanh đi cõi lành. ” 


XXTIII. Phẩm Voi 


320. “Ta như voi giữa trận, 
Hưng chịu cung tên rơi, 
Chịu đựng mọi phi báng. 
Ae giới rất nhiễu người. ” 


322. "Tốt thay, con la thuần, 
Thuân chủng loài ngựa Sim. 
Đại tượng, voi có ngà. 

Tự điều mới tối thượng. " 


324. “Con voi tên Tài Hộ, 


321. "Voi luyện, đưa dự hội, 
Ngựa luyện, được vua cưỡi, 
Người luyện, bậc tối thượng 
Chịu đựng mọi phỉ báng. " 


323 "Chẳng phải loài cưỡi ấy, 
Đưa người đến Niết-Bàn, 

Chỉ có người tự điễu, 

Đến đích, nhờ điễu phục. " 


325. “Người ưa ngủ, ăn lớn 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Phát dục, khó điều phục, 
Trói buộc, không ăn uông. 
Voi nhớ đến rừng voi. ” 


326. “Trước tâm này buông lung, 


Chạy theo ái, dục, lạc. 
Nay Ta chánh chế củaT 
Như cẩm móc điểu voi. ' 


326. "Nếu được bạn hiển trí 
Đáng sông chung, hạnh lành, 
Nhiêp phục mọi hiêm nguy 
Hoan hỷ sông chánh niệm. ” 


330. "Tốt Hơn sống. một mình, 
Không kết bạn người HGu. 
Độc thân, không ác hạnh 
Sống vô tu VÔ lự, 

Như voi sống rừng voi. " 


332. “Vui thay, hiểu kính mẹ, 
Vui thay, hiểu kính cha, 

Vui thay, kinh Sa môn, 

Vui thay, kính Hiện Thánh. ” 


Nằm lăn lóc qua lại, 
Chẳng khác heo no bụng, 
Kẻ ngu nhập thai mãi. " 


327. “Hãy vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ÿ. 

Kéo mình khỏi ác đạo, 

Như voi bị sa lây. 


329. "Không gặp bạn hiển trí. 
Đáng sống chung, hạnh lành 
Như vua bỏ nước bại, 

Hãy sống riêng cô độc, 

Như voi sống rừng voi. " 


331. "Vui thay, bạn lúc cầm! 
Vui thay, sông biêt ấu, 

Vui thay, chết có đức! 

Vui thay, mọi khổ đoạn. " 


333. “Vui thay, già có giới! 
Vui thay, tín an trú! 

Vui thay, được trí tuệ, 

Vui thay, ác không làm. ” 


XXTIV. Phẩm Tham Ái 


334. “Người sống đời phóng dậi, 


Ai tăng như giây leo. 
Nhảy đời này đời khác, 
Như vượn tham quả rừng. ” 


336. "Ai sống trong đời này 
Ái dục được hàng phục 

Sáu rơi khỏi người ây 

Như giọt nước lá sen. ” 


336. “Như cáy bị chặt đốn, 
Góc chưa hại vẫn bên 

Ái tùy miễn chưa nhồ, 
Khô này ván sanh hoài. ” 


340. "Dòng ái dục chảy khắp, 
Như Siáy leo mọc trân, 

Thấy giây leo vừa sanh, 

Với tuệ, hãy đoạn gốc. " 


342 “Người bị ái buộc ràng, 


335. "4i sống trong đời này, 
Bị ái dục buộc ràng 

Sâu khổ sẽ tăng (rướng, 
Như cỏ Bì gặp mưa. ' 


bó tế “Đây điễu lành Ta dạy, 
Các người tụ họp đây. 

Hãy nhồ tận gốc ải 

Như nhồ gốc cỏ Bì. 

Chớ để ma phá hoại, 

Như giòng nước cỏ lau. " 


339. “Ba mươi sáu dòng Ái, 
Trôi người đốn khả ái. 

Các tư tưởng tham ái. 
Cuốn trôi người tà kiên. " 
341. “Người đời nhớ ái dục, 
Ua thích các hỷ lạc. 


Tuy mmOIg cầu an lạc, 
Họ vân phải sanh giả. " 


3⁄43. “Người bị ái buộc ràng, 


Page 42 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Vùng vây và hoảng sợ, 
Như thỏ bị sa lưới. 

Họ sanh ái trôi buộc, 
Chịu khô đau dài đài. ” 


344. “Lìa rừng lại hướng rừng 
Thoát rừng chạy theo rừng. 
Nên xem người như vậy, 

Được thoát khỏi buộc ràng. 
Lại chạy theo ràng buộc. ” 


346. “Người có trí nói rằng: 
“Trói buộc này thật bên. 

Kì kéo xuống, lún xuống, 
Nhưng thật sự khó thoái. 
Người trí căt trừ nó, 

Bỏ dục lạc, không màng. " 


346. “Bỏ quá, hiện, vị lai, 
Đên bờ kia cuộc đời, 

Ý giải thoát tất cả, 

Chớ vướng lại sanh già. ” 


3590. “4i vui, an tịnh ý, 
Quán bát tịnh, thường niệm, 
Người ây sẽ diệt ái, 

Căất đứt Ma trôi buộc. ” 


352. "Ái lìa, không chấp thủ. 
Cú pháp khéo biện tài 

Thâu suốt từ vô ngại, 

Hiểu thứ lớp [rước sau. 
Thân này thân cuối cùng 

VỊ như vậy được gọi, 

Bậc Đại trí, đại nhắn. ” 


394. “Pháp thí, thắng mọi thí! 
Pháp vị, thăng mọi vị! 

Pháp hỷ, thăng mọi hỷ! 

Ái diệt, dứt mọi khổ!" 


356. “Có làm hại ruộng vườn, 
Tham làm hại người đời. 

Bồ thí người ly tham, 

Do vậy được quả lớn. " 


356. “Có làm hại ruộng vườn, 
Sỉ làm hại người đời, 

Bồ thí người ly sĩ, 

Do vậy được quả lớn. " 


Vùng vây và hoảng sợ, 
Như thỏ bị sa lưới. 

Do vậy vị tỷ kheo, 
Mong câu mình ly tham 
Nên nhiềp phục ái dục. ” 


345. "Sắt, cây, gai trói buộc 
Người trí xem chưa bên. 
Tham châu báu, trang sức 
Tham vọng vợ và con. ” 


347. "Người đắm say ái dục 
Tự lao mình xuống dòng 
Như nhện sa lưới dệt. 
Người trí căt trừ nó, 

Bỏ mọi khó, không màng. " 


349. "Người tà ý nhiếp phục, 
Tham sặc bén nhìn tịnh, 
Người ây ái tăng trưởng, 
Làm giáy trói mình chặt. ” 


351. “Ai tới đích, không sợ, 
Ly ái, không nhiêm ô 
Nhồ mũi tên sanh tử, 
Thân này thân cuối cùng. ” 


393. "Ta hàng phục tắt cả, 
Ta rõ biêt tát cả, 

Không bị nhiêm pháp nào. 
1a từ bỏ tát cả 

Ái diệt, tự giải thoát. 

Đã tự mình thăng trí, 

Ta gọi ai thầy ta?" 


355. “Tải sản hại người ngu. 
Không người tìm bở kia 

Kẻ ngu vì tham giàu, 

Hại mình và hại người. ” 


357. “Có làm hại ruộng vườn, 
Sân làm hại người đời. 

Bồ thí người ly sân, 

Do vậy được quả lớn. " 


359. “Có làm hại ruộng vườn, 
Dục làm hại người đời. 

Bồ thí người ly dục, 

Do vậy được quả lớn. " 


Page 43 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


XXV. Phẩm Tỷ Kheo 


360. "Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai. 

Lành thay, phòng hộ mũi, 

Lành thay, phòng hộ lưỡi. ” 


362. "Người chế ngự tay chân, 
Chế ngự lời và đâu, 

Vui thích nội thiên định. 

Độc thân, biết vừa đủ, 

Thật xứng gọi tỷ kheo. " 


364. "Vị tỷ kheo thích pháp, 
Mên pháp, suy tư Pháp. 
Tam tư niệm chánh Pháp, 
Không rời bỏ chánh Pháp. " 


366. “Tỷ kheo dâu được 11, 
Không khinh điễu mình được, 
Sông thanh tịnh không nhác, 
Chư thiên khen vị này. ” 


366. “Tỷ kheo trủ từ bi, 
Tín thành giáo Pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tỉnh. 
Các hạnh an tịnh lạc. " 


370. “Đoạn năm, từ bỏ năm 
Tụ tập năm tôi thượng 

Tỷ kheo vượt năm ái 

Xưng danh "Vượt bộc lưu” 


372. “Không trí tuệ, không thiên, 
Không thiên, không trí tuệ. 
Người có thiên có tuệ, 

Nhát định gân Niết-Bàản. ” 


374. "Người luôn luôn chánh niệm, 


Sự sanh diệt các uán, 
Được hoan hỷ, hân hoan, 
Chỉ bậc bắt tử biết. " 


376. "Giao thiệp khéo thân thiện, 
Cử chỉ mực đoan trang. 

Do vậy hưởng vui nhiễu, 

Sẽ đứt mọi khô đau. " 


361. “Lành thay,phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 

Lành thay, phòng hộ ý. 

Lành thay, phòng tát cả. 

Tỷ kheo phòng tắt cả. 

Thoát được mọi khô ẩau. " 


363. "Tỷ kheo chế ngự miệng, 
Vừa lời, không cống cao, 

Khi trình bày pháp nghĩa, 
Lời lẽ dịu ngọt ngào. ” 


365. "Không khinh điều mình được, 


Không ganh người khác được 
Tỷ kheo ganh tị người, 
Không sao chứng Thiên Định. " 


367. "Hoàn toàn, đối danh sắc, 
Không chấp Ta, của 1a. 

Không chấp, không sâu não. 
Thật xứng danh Tỷ kheo. ” 


369. "Tỷkheo, tát thuyên này, 
T huyền không, nhẹ đi mau. 
Trừ tham, diệt sản hận, 

Tắt chứng đạt Niết-Bàn. " 


371. "Tỷ kheo, hãy tu thiên, 
Chớ buông lung phóng dậi, 
Tâm chớ đắm say dục, 
Phóng dật, nuốt sắt nóng 
Bị đốt, chớ than khổ!" 


373. "Bước vào ngôi nhà trồng, 
Tỷ kheo tâm an tịnh, 

Thọ hưởng vui siêu nhân 

Tịnh quán theo chánh pháp. ” 


375. “Đáy Tỷ kheo có trí, 
Tụ tập pháp căn bản 

Hộ căn, biết vừa đủ, 

Giữ gìn căn bản giới, 
Thường gân gũi bạn lành, 
Sống thanh tịnh tỉnh cẩn. ' 


377. "Như hoa Vassikà, 
Quăng bỏ cánh ủúa tàn, 
Cũng váy vị Tỷ kho, 

Hãy giải thoát tham sân. ” 


Page 44 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


376. "Thân tịnh, lời an tịnh, 
An tịnh, khéo thiên tịnh. 

Tỷ kheo bỏ thê vật, 

Xưng danh "bậc tịch tịnh ”. 


360. “Tự mình y chỉ mình, 
Tự mình đi đên mình, 

Vậy hãy tự điêu phục, _ 
Như khách buôn ngựa hiện. " 


382. "Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ 
Siêng tu giáo pháp Phái, 
Soi sáng thê gian này, 

Như trăng thoát khỏi máy. " 


XXVI. Phẩm 


3ö3. “Hỡi này Bà là môn, 
Hãy tỉnh tân đoạn dòng, 
T t bỏ các dục lạc, 

Biết được hành đoạn diệt, 
Người là bậc vô vi. ” 


365. “Không bờ này, bờ kia 
Cả hai bờ không có, 

Lìa khó, không trói buộc 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


387. “Mặt trời sáng ban ngày, 
Mặt trăng sáng ban đêm. 

Khí giới sảng Sát ly, 

Thiên định sảng Phạm chí. 
Côn hào quang đức Phát, 
Chói sáng cả ngày đêm. ” 


399. "Chớ có đập Phạm chí! 
Phạm chí chớ đập lại! 

Xáu thay đập Phạm chí 
Đáp trả lại xấu hơn!" 


391. “Với người thân miệng ý, 
Không làm các ác hạnh 

Ba nghiệp được phòng hộ, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


393. “Được gọi Bà-la-môn, 
Không vì đâu bện tóc, 
Không chủng tộc, thọ sanh, 
Ai thật chân, chánh, tịnh, 
Mới gọi Bà-la-môin. " 


Page 45 of 408 


379. "Tự mình chỉ trích mình, 
Tự mình dò xét mình, 

Tỷ kheo tự phòng hộ 

Chánh niệm, trú an lạc. " 


381. "Tỷ kheo nhiễu hân hoan, 
Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hạnh an tịnh lạc. " 


Bà-La-Môn 


3ð4. “Nhờ thường trú hai pháp 
Đến được bở bên kia. 
Bà-la-môn có trí, 

MMọi kiết sử dứt sạch. ” 


386. "Tụ thiên, trú ly trần 
Phận sự xong, vô lậu, 
Đạt được đích tôi thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


366. “Dứt ác gọi Phạm chí, 
Tịnh hạnh gọi Sa môn, 

Tự mình xuát cầu uẽ, 

Nên gọi bậc xuất gia. " 


390. "Đối vị Bà-la-môn, 
Đây không lợi ích nhỏ. 
Khi ý không ái luyên, 
Tâm hại được chận đứng, 
Chỉ khi ây khô diệt, " 


392. "Từ ai, biết chánh pháp 
Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Hãy kính lê vị áy, 

Như phạm chí chờ lửa. " 


394. “Kẻ ngu, có ích gì 

Bện tóc với da đề, 

Nội tâm toàn phiên não, 
Ngoài mặt đánh bóng suông. ' 


r 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


395. Người mặc áo đồng rác, 
Gây ôm, lộ mạch gân, 

Độc thân thiên trong rừng. 

Ta gọi Bà-la-môn. ' 


397. "Đoạn hết các kiết sử, 
Không còn gì lo sợ 

Không đăm trước buộc ràng 
Ta gọi Bà-la-môn 


399. "Không ác ÿ, nhân chịu, 
Phi bảng, đánh, phạt hình, 
Láy nhân làm quán lực, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


401. "Như nước trên lá sen, 
Như hột cải đâu kim, 
Người không nhiêm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


403. “Người trí tuệ sấu xa, 
Khéo biết đạo, phi đạo 
Chứng đạt đích vô thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


405. “Bỏ trượng, đối chúng sanh, 


Yêu kém hay kiên cường, _ 
Không giết, không bảo giết, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


407. “Người bỏ rơi tham sân, 
Không mạn không ganh tị, 
Như hột cải đầu kim, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


409. "Ở đời, vật dài, ngắn, 
Nhỏ, lớn, đẹp hayxáu —_ 
Phàm không cho không láy, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


4II. "Người không còn tham ải, 
Có trí, không nghỉ hoặc, 

Thể nhập vào bắt tử, 

Ta gọi Bà-la-môn. ' 


413 "Như trăng, sạch không uế 
Sáng trong và tịnh lặng, 

Hữu ái, được đoạn tận, 

Ta gọi Bà là môn. ” 


Page 46 of 408 


396 “Ta không gọi Phạm Chí, 
Vì chô sanh, mẹ sanh. 

Chỉ được soi tên suông 

Nếu tâm còn phiên não. 
Không phiên não, chấp trước 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


396. “Bỏ đai da, bỏ cương 
Bỏ dây, đô SỞ thuộc, 

Bỏ then chói, sáng suốt, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


400. "Không hận, hết bồn phận, 
Trì giới, không tham ái, 

Nhiệp phục, thản cuối cùng, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


402. “Ai tự trên đời này, 
Giác khổ, diệt trừ khổ, 
Bỏ gánh nặng, giải thoái, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


404. “Không liên hệ cả hai, 
Xuất gia và thê tục, 

Sóng độc thán, ít dục, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


406. “Thân thiện giữa thù địch 
Ôn hòa giữa hung hăng. 

Không nhiễm, Siữa. nhiễm trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. ' 


408. “Nói lên lời ôn hòa, 
Lợi ích và chân thật, 
Không mát lòng một ai, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


410. "Người không có hy cầu, 
Đời này và đời sau, 

Không hy câu, giải thoát, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


412. "Người sống ở đời này 
Không nhiêm cả thiện ác, 
Không sâu, sạch không bụi 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


414. "Vượt đường nguy hiểm này, 
Nhiếp phục luân hồi, sỉ, 

Đến bờ kia thiên định 

Không dục ái, không nghỉ, 
Không cháp trước, tịch tịnh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


415. "Ai ở đời, đoạn dục, 
Bỏ nhà, sông xuất gia, 
Dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


417. "Bỏ trỏi buộc loài người, 
Vượt trói buộc cối trời. 

Giải thoát mọi buộc ràng, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


419. "Ai hiểu rõ hoàn toàn 
Sanh tử các chúng sanh, 
Không nhiêm, khéo vượt qua, 
Sáng suốt chân giác ngộ, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


421 “Ai quá, hiện, vị lai 
Không một sở hữu gì, 
Không sở hữu không nắm, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


423. “4i biết được đời trước, 
Tháy thiên giới, đọa xứ, 

Đạt được sanh diệt tận 
Thăng tri, tự viên thành 

Bậc mâu nỉ đạo sĩ. 

Viên mãn mọi thành tựu 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


Page 47 of 408 


Ta gọi Bà-la-môn. " 


A16. "Ai ở đời đoạn äãi 
Bỏ nhà, sông xuát gia, 
Ái hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. " 


418. "Bỏ điều ưa, điều ghét, 
Mái lạnh, diệt sanh y 

Bậc anh hùng chiến thắng, 
Nhiếp phục mọi thể giới, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


420. "Với ai, loài trời, người 
Cùng với Càn thát bà, 
Không biết chỗ thọ sanh 
Lậu tận bậc La hán. 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


422. "Bậc trâu chúa, thù thắng 
Bác anh hùng, đại sĩ, 

Bác chiến thẳng, không nhiễm, 
Bậc tẩy sạch, giác ngộ, 

Ta gọi Bà-la-môn. " 


-00O0o- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 48 of 408 


1.3 KINH PHẬT TỰ THUYẾT 
(Udàna: Cảm Hứng Ngữ) - 
GIỚI THIỆU KINH PHẬT TỰ THUYẾT 
(Udàna) 
Hoà Thượng Thích Minh Châu 


Kỉnh Udàna, được dịch là Phật tự thuyết kinh, nghĩa là những kinh này đức Phật tự nói, do cảm xúc 
mạnh đột khởi, không ai thỉnh Phật thuyết. Cũng có khi dịch là "Vô vấn tự thuyết", nghĩa là không có 
người hỏi đức Phật tự nói. Có khi được dịch là "Những lời cảm hứng”, nghĩa là lời nói đột khởi, do cảm 
xúc mạnh thúc đấy, khi đức Phật tự mình chứng kiến những sự việc xảy ra xung quanh. Theo tập 
Upanishads, chữ Udàna có nghĩa là các hơi thở sinh mệnh (pràna, apàna, sumàna, vyàna, udàna), ở trung 
tâm cô họng được phát ra. 


Tập này gồm tám chương. Mỗi chương có 10 kinh. Như vậy có tám mươi kinh tất cả. Đề tiện tìm kiếm, 
khi viết "I, 2" thời hiểu là chương I, kinh số 2; khi ghi "IV, 7", thời hiểu là chương IV kinh 7 v.v... Mỗi 
kinh gồm hai phân, phần đầu văn xuôi, ghi nhận một câu chuyện do đức Phật chứng kiến hay do các tỷ 
kheo kể lại, và phần thứ hai là lời cảm hứng của đức Phật, phần lớn là bằng những bài kệ (gàthà), chỉ có 
1, 2 bài kinh Udàna được chép bằng văn xuôi. 


Trước hết là một số kinh do liên hệ đến đời sống của đức Phật, như ba kinh đầu, Phẩm Bồ Đề diễn tả 
đức Phật khi mới thành đạo, ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề, suy tưởng đến lý 12 nhân duyên, thuận 
chiều và nghịch chiều rồi nói lên cảm hứng. (xem I. 1, 2, 3). Kinh H, I nói đến tích đức Phật ngồi nhập 
định gặp mưa to gió lớn, có con rắn Mucalinda quấn thân mình chung quanh đức Phật để che chở cho 
Ngài. Kinh IV, 5 đề cập đến tích đức Phật bị các vị xuất gia, tại gia, vua chúa đến làm phiền nhiễu nên 
Ngài bỏ đi vào núi một mình và sống với một con voi, con voi này cũng bị đàn voi quấy rầy nên đến 
sông một mình với đức Phật. Sự tích khi đức Phật từ bỏ thọ hành và tuyên bố sau ba tháng sẽ nhập Niết 
bàn được kinh VỊ, I diễn tả. Và cũng được diễn tả là bữa cơm cuối cùng do thợ rèn Cunda cúng dường 
đức Phật. Sau bữa cơm ấy, đức Phật nhuốm bệnh và không bao lâu đức Phật nhập Niết bàn. Những sự 
tích trên giúp chúng ta có thêm một số tài liệu về lịch sử đức Phật. 


Song song với các sự tích về đời sống đức Phật, tập Udàna nói đến khá nhiều về các đệ tử của đức Phật, 
như SàrIputta, Mogsallàna, Kaccàna, Subbùti, Mahakassapa, Nanda... Mahakassapa bị bệnh tu định luôn 
7 ngày đề trị bệnh (Kinh IH, 7); Nanda ban đầu mê các tiên nữ nên tu hành, sau bị các đồng Phạm hạnh 
chỉ trích nên tinh tân tu hành chứng được quả A Ja hán (IH, 2); Sàriputta ngồi nhập định bị quỷ Dạ xoa 
đánh trên đầu (IV. 4, 7); 500 tỷ kheo do Yasoja cầm đầu làm ồn bị đức Phật đuôi đi, sau tinh tấn tu hành, 
chứng được quả À la hán (HI, 3). Đức Phật khen tôn giả Lakunlaka Bhaddiya trong dung sắc xấu xí 
nhưng đã chứng quả giải thoát (VH, 5) Tôn giả Dabba Mallaputta nhập định hỏa giới tự thiêu trước 
chúng Tăng, không để lại tro tàn gì (VIH, 9, 10). 


Tiếp đến là các đệ tử tại gia, như nữ cư sĩ Visảkhảà hai lần đến yết kiến đức Phật, một lần vì có sự việc 
cần phải giải quyết với Vua Pasenadi (II, 9), một lần có đứa cháu trai chết nên đến báo cáo đức Phật 
(VII, 8). Sự tích 500 cung nữ của Vua Udena, trong ấy có Sàmavati bị chết thiêu cũng được đề cập. 
Vua Pasenadi nước Kosala được nói đến nhiều lần và một lần vua hỏi đức Phật có thê biết được các 
người tu hành có chứng quả hay không, thời đức Phật trả lời với những người như Vua Pasenadi sống 
trong dục lạc, khó lòng biệt được quả chứng của các nhà tu hành (VI, 2). 


Bao giờ cũng vậy, giữa đức Phật và các ngoại đạo cũng có những va chạm, những xung khắc, và các 
tích này được nghe nhận khá nhiều trong tập Udàna. Trước hết là sự kiện khi Như Lai chưa xuất hiện 
thời các ngoại đạo được quần chúng cung kính cúng dường, nhưng khi Như Lai xuất hiện, thời sự cung 
kính cúng dường bị chấm dứt (Vi, 9; II, 9). Cũng vì vậy, ngoại đạo thù hẳn đức Phật và chúng Tăng, giết 
kỹ nữ tên Sundarì đem chôn ở Jetavana để vu oan cho chúng Tăng (IV, 8). Và dân chúng ở Thùma do 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 49 of408 


ngoại đạo xúi dục đồ cỏ và rác xuống giếng để ngăn đức Phật không được uống nước (VII, 9). 


Thường thường đức Phật dùng một vài hình ảnh châm biếm để nói đến các ngoại đạo. Chúng ta nhớ câu 
chuyện các người mù rờ voi, diễn tả các ngoại đạo mỗi _TBEƯỜI chấp chặt chủ thuyết của mình (VI, 4). 
Cũng mỉa mai là câu chuyện một du sĩ ngoại đạo, tìm dầu cho vợ mình sắp sinh đẻ, vào kho vua uống 
quá nhiều dầu để đem về cho vợ, nhưng vì uông quá nhiều dầu nên bị đau đớn, lăn lộn, khốn khổ (I, 6). 
Ngoài ra nhiều vấn đề xã hội, rất bình thường cũng được nói đến. Như đức Phật thấy đứa con nít hành 
hạ con rắn (II, 3), các dân chúng Vương xá tranh nhau người kỹ nữ (VI, 8), dân Sàvatthi quá đắm say về 
dục (VII, 3, 4) cũng được đức Phật đề cập và nói lên lời cảm hứng. 


Trong 80 kinh của tập Udàna, 80 trường hợp được ghi nhận là đức Phật thốt lên những lời cảm hứng, 
sau khi cảm thấy xúc động trước một số sự kiện, và chính những lời cảm hứng mới thật là quan trọng 
trong tập Udàna này. Vì đây là dịp đức Phật nói lên quan điểm của mình đối với những sự việc đã xảy ra 
ở xung quanh; và chính những quan điểm ấy đã trở thành những giáo lý chính đức Phật đã giảng dạy và 
trình bày. Chúng ta đã tìm được những pháp và tùy pháp đức Phật đã thuyết giảng ngay qua các lời cảm 
hứng ây. 


Trước hết là lý 12 nhân duyên hay lý duyên khởi được trình bày ba lần, trong ba kinh đầu I. 1, 2, 3, 
thuận chiều, nghịch chiều, thuận chiều và nghịch chiều, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc cho đến duyên sanh, lão tử, sâu bi khổ ưu não. Quá trình sanh tử của con người, từ quá 
khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai được khéo cô Nơi Thụ thuyết duyên khởi. Bao giờ cũng 
vậy, đức Phật nhắm trong dây chuyển sanh tử, hai pháp "dục" " rất là quan trọng. Và do vậy nhiều 
lời cảm hứng đề cập đến dục và ái. Trong kinh VII, 4, dân Sinh Sàvathi quá đắm say về dục nên đức 
Phật đã than : 


“Bị mù bởi các dục, 

Bị lưới dục bao phủ, 

BỊ ái dục bao trùm, 

Lại côn bị trôi buộc, 
Bởi trói buộc phóng dật, 
Như cá mắc miệng lưới, 
Chúng ấi đến già chết, 
Như con bê bú sữa, 

Đi đến với mẹ nó. ” 


Với ái, có thân yêu là có đau khổ. Khi Visakhà đến than với đức Phật có đứa cháu trai mới chết, đức 
Phật đã nói : “Những ai có 100 quả thân yêu là có 100 đau khô; 90 người thân yêu là 90 người đau khô... 
cho đến 1 người thân yêu là 1 người đau khổ." (VII, 8) 


"Sâu than và đau khổ, 

Sai biệt có ở đời, 

Duyên thân ái chúng có, 
Không thân ái chúng không. 
Do vậy, người an lạc, 
Người không có sáu muộn 
Là những di ở đời, 

Không có người thân ái, 

Do vậy ai tha thiết, 

Được không sâu, không tham, 
Chớ làm thân, làm ải, 

Với một ai ở đời". 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 50 of 408 


Dục và ái đã có mặt, thời có sanh y, có sự tiêp nôi một đời sông, nên có sanh y là có đau khô : 


“Giữa làng, tại núi rừng, 

Cảm thọ khô và lạc, 

Chớ quy về tự mình, 

Chớ quy về người khác. 

Các xúc được cảm thọ, 

Là do duyên sanh y. 

Với vị không sanh y, 

Do đâu, xúc cảm thọ?!" (H, 4) 


Khi đức Phật từ bỏ thọ hành (VI, 1) Ngài muốn cắt đứt mọi hành động sanh hữu : 


"Bậc ẩn sĩ từ bỏ, 

Các hành động sanh hữu, 
Sanh hữu có cân lượng, 

Sanh hữu không có cân lượng. 
Ua thích hướng nội tâm, 

Thật định tỉnh an tịnh, 

Phá đồ ngã sanh hữu, 

Như cởi thoát áo giáp. " 


Trong những kinh, đức Phật tán thán các đệ tử tu thiền định vì đó là con đường đưa đến giải thoát. 
Trong kinh II, 5, Ngài Mục Kiên Liên ngôi thiên định tu thân hành niệm được đức Phật nói lên cảm 


hứng : 


“Thán hành niệm an lập, 
Sảu xúc xứ chê ngự, 

Tỷ kheo thường thiên định, 
Tự chứng trì Niết bản. " 


Trong kinh II, 4, Ngài Xá Lợi Phật ngồi thiền định, để niệm trước mặt, không xa Thế Tôn bao nhiêu và 


Thê Tôn nói lên lời cảm hứng : 


"Như ngọn núi bằng đá, 
Không động khéo an trủ, 
Cũng vậy vị tỷ kheo, 
Đoạn điệt được ngu SỬ, 
Như ngọn núi băng đá, 
Không có bị giao động. " 


Ngài Tu Bồ Đề (Sudhùti), tu định không tầm (avitakkam samàdhim) và được Thế Tôn tán thán và nói 


lời cảm hứng : 


“Với ai tâm quẻi sạch, 
Nội tâm khéo cất đút, 
Không còn chút dư tàn, 
Vượt qua ái nhiễm ây. 
Đạt được tưởng vô sắc, 
Vượt khỏi bồn ách nạn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 51 of408 


Không đi đến thọ sanh". (Kinh VI, 7) 


Nhưng đức Phật ấy nhận thấy đối với chúng sanh, khó thấy là vô ngã, khó thấy là sự thật. Nên đức Phật 
thường dạy cho các đệ tử một cái nhìn "vô ngã”: 


"Trên dưới, khắp tất cả 
Được giải thoát hoàn toàn, 
Không còn có fÙy quán 
"Cái này chính là tôi”. 
Giải thoát vậy vượt giòng, 
Trước chưa từng vượt qua, 
Không còn có rơi rới. 

Vào sanh tử thọ sanh”. 


Mục đích cuối cùng của sự tu hành là giải thoát Niết bàn và trong tập Udàna có nhiều kinh và lời cảm 
hứng đề cập đến trạng thái Niết bàn, một trạng thái khó lấy danh từ đề diễn tả. 


Bàhiya Daruciriya tu tập, tưởng mình đã chứng quả A la hán nhờ đức Phật dạy cho: 


"Vậy này Bàhiya, ngươi cần phải học tập như sau: "Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Trong 
cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức trị, 
sẽ chỉ là cái thức tri... Như vậy, này Bàhiya, nhà ngươi cần phải học tập. Vì rằng, này 
Bàhiya, như với ngươi, trong thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái 
thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bàhiya, 
ngươi không là chỗ ấy, Vì rằng, này Bàhiya ngươi không là chỗ ấy. Do vậy, này Bàhiya, 
ngươi không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ 
đau” (Kinh I, 10). 


Đoạn sau đây cũng là đoạn diễn tả Niết bàn trong lời cảm hứng bằng văn xuôi (VI, 1). 


"Này các tỷ kheo, có xứ này (Ayatana), tại đấy không có đất, không có nước, không có lửa, 
không có gió; không có hư không vô biên xứ; không có thức vô biên xứ; không có vô sở 
hữu xứ; không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này; không có đời sau, không 
có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các tỷ kheo, Ta tuyên bố không có đến, không có 
đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyền vận, 
không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khô đau." 


Đoạn tiếp cũng diễn tả trạng thái Niết bàn: 


"Này các tỷ kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các 
tỷ kheo, nêu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vị, thời ở 
đây không thê trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các tỷ 
kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bảy sự 
xuất ly khỏi sự sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi". (VIL, 3) 


Đây cũng là lời cảm hứng của Phật về trạng thái Niết bàn giải thoát: 
"Cái gì có nương tựa, cái ấy có giao động, cái gì không nương tựa, cái ấy không giao động. 


Không có giao động thời có khinh an. Có khinh an thời không có thiên về. Không có thiên 
về, thời không có đên và đi. Không có đên và đi, thời không có diệt và sanh. Không có diệt 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 52 of408 


và sanh, thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn diệt 
khổ đau". (VII, 4) 


Như vậy trong tập Udàna này, ngang qua các câu cảm hứng do đức Phật thuyết lên một số giáo lý căn 
bản được đề cập một số pháp môn tu hành được đề cao và mục đích tối hậu trong sứ mệnh hoằng pháp 
của đức Phật cũng được diễn tả đến. 


Hòa Thượng Thích Minh Châu 
Thiên Viện Vạn Hạnh 
Sài Gòn, 1962 (PL. 2526) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 53 of408 


CHƯƠNG MỘT 
PHẨM BÒ ĐÈ 


(T1) (Ud 1) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Ưzuwvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đè, khi mới chứng Chánh Đăng 
Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngôi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. 
Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ây, trong đêm canh thứ nhứt, khéo thuận chiều tác ý lý 
Duyên khởi: "Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh, 
có các hành; duyên các hành, có thức; duyên thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên sáu 
xứ, có xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thú; duyên thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; 
duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẫn này". 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


1. Thật sự, khi các pháp, 
Có mặt, hiện khởi lên, 
Đối vị Bà-la-môn, 

Nhiệt tâm hành thiên định, 
Khi ấy, với vị ấy, 

Các nghỉ hoặc tiêu trừ, 

Vì quản trì hoàn toàn, 
Pháp cùng với các nhân. 


(11) (Ud 2) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelaà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ- đề, khi mới chứng Chánh 
Đăng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bảy ngày, ngôi trong một thế ngồi kiết-già thọ hưởng lạc giải 
thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ây, ra khỏi định ây, trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều tác ý lý 
Duyên khởi: "Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là, do 
vô minh diệt nên hành diệt; do hành diệt, nên thức diêt; do thức diệt, nên danh sắc diệt; do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt, nên ái diệt; do ái diệt, 
nên thủ diệt; do thủ diệt, nên hữu diệt; do hữu diệt, nên sanh diệt; do sanh diệt, nên già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẫn này". 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. 


2. Thát sự khi các pháp, 
Có mặi, hiện khởi lên, 

Đối với vị Bà-la-môn, 
Nhiệt tâm, hành thiên định, 
Khi ấy, với vị áy, 

Các nghỉ hoặc tiêu trừ, 

Vì đã biết hoàn toàn, 

Sự tiêu diệt các duyên. 


(111) (Ud 2) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 54 of 408 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Ứruweià, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ- đè, khi mới chứng Chánh Đăng 
Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bảy ngày, ngồi trong một thế ngôi Kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. 
Rồi Thế Tôn, sau bảy ngày, ra khỏi định ấy, trong đêm canh cuôi cùng, khéo thuận chiều và nghịch 
chiều tác ý lý duyên khởi: "Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái 
này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt”. Tức là duyên vô minh có các 
hành. Duyên các hành có thức... Duyên sanh, có già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là tập khởi của 
khổ uẫn này. Do đoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt, nên 
thức diệt... Như vậy là đoạn diệt của khổ uẫn này". 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Thật sự khi các pháp 

Có mặt, hiện khởi lên, 
Đôi với vị Bà-la-môn, 
Nhiệt tâm hành thiên định, 
Quét sạch các ma quân, 
V† ấy đứng, an trú, 

Như ảnh sáng mặt trời, 
Chói sáng khắp hư không. 


(IV) (Ud 3) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở ruyelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây bàng ajapala, khi mới chứng 
Chánh Đăng. Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngôi kiết-già, thọ hưởng lạc 
giải thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ây ra khỏi định. Có một Bà-la-môn thuộc dòng họ Huhunka, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên lời chào hỏi, sau khi nói lời chào hỏi thân hữu, rôi đứng một bên. Đứng 
một bên, Bà-la-môn ấy nói với Thế Tôn: 


- Tôn giả Gofama, cho đến như thế nào là Bà-la-môn, và những pháp nào tác thành Bà-la-môn? 
Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


4. VỊ Bà-la-môn nào, 

Loại trừ các ác pháp, 

Không kiêu, không uê ' nhiễm, 
Tự ngã khéo chế ngự, 

Vệ-đà được thông đạt, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Vị Bà-la-môn ấy, 

Có thê nói lên được, 

Lời Phạm ngữ đúng phảp, 

Vị ấy ở đời này, 

Không hê có mạn tâm 

Bất cứ ở nơi nào. 


(V) (Ud 3) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 55 of408 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàva#li (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà- lâm), khu vườn ông 4nà(hapindika (Cấp 
Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sâripuffa (Xá-lợi- pháU, Tôn giả M⁄ahàmoggallàna (Đại Mụuc-kiền- liên) 
Tôn giả Mahàakassapa (Đại Ca- diếp), Tôn giả Mahàkaccayàna (Đại Ca-chiên-diên), Tôn giả 
Mahàkotthita (Đại Câu-thi-la), Tôn giả Mahàkappina (Đại kiêp-tân-na), Tôn giả Mahàacunda (Đại- 
Thuằn-đà), Tôn giả 4zøuruddha (A-na-luật- đà), Tôn giả Revafa (Ly-bà- đà), Tôn giả Devadaffa (Đè- bà- 
đạt-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy các Tôn giả ấy từ xa đi đến, thấy vậy 
liên nói với các Tỳ-kheo: 


- Này các Tỳ-kheo, các Bà-la-môn này đang đi đến. Này các Tỳ-kheo, các Bà-la-môn này đang đi đến. 
Khi được nói vậy, một Tỳ-kheo, thọ sanh là Bà-la-môn, bạch Thế Tôn: 

- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Bà-la-môn, và có bao nhiêu pháp. tác thành Bà-la-môn? 

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Sau khi loại ác pháp, 

Ai thường hành chánh niệm, 
Kiết sử đoạn, giác ngộ, 
Những vị ấy ở đời, 

Thật là Bà-la-môn. 


(V1) (Ud 4) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Mahakassapa trú ở hang Pipphali, đang bị bệnh rất khô đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahàkassapa 
sau một thời gian, thoát khỏi bệnh ấy. Rồi Tôn giả Mahakassapa thoát khỏi bệnh ấy, suy nghĩ như sau: 
“Ta hãy đi vào Vương Xá đề khát thực " . Lúc bây giờ, khoảng năm trăm Thiên nhân, đang cô gắng sửa 
soạn đề Tôn giả Mahàkassapa nhận đựoc đồ ăn khát thực. Nhưng Tôn giả Mahàkassapa gạt bỏ năm 
trăm Thiên nhân ấy, vào buôi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vương Xá để khát thực, đi ngang những 
con đường những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


6. Ai sống không nhờ người, 
Không được người biết đến, 
Sống tự mình chế ngự, 

An trủ trên lõi cây, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 

Sân hận được trừ diệt, 

VỊ ấy được Ta gọi, 

Là vị Bà-la-môn. 


(VIT) (Ud 4) 


Như vây tôi nghe: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 56 of408 


Một thời Thế Tôn trú ở Pàiali tại 4jakalàpaka, chỗ ở của Dạ-xoa 47akalàpa. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang 
ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen, và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ- -xOa Ajakalàpaka muốn làm cho 
Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ba lần nói lên gần Thế Tôn 
tiếng gào thét của mình là AkkulopakkUlo: "Này Sa môn, có con quỷ cho Ông ". Thế Tôn sau khi hiểu 
biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 


2. Khi nào Bà-la-môn 
Đôi với pháp của mình, 
Đã đạt được bở kia, 

Vị ấy vượt qua được, 
Ác quỷ yêu ma này. 


(VIIT) (Ud 5) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Sangamàji đã đi đến Sàvarfhi đề yết kiến Thế Tôn. Người vợ trước kia của Tôn giả Sangamäji nghe 
được tin Tôn giả Sangamaji đã đến 5awøffihi. Nàng liền dắt người ( con đi đến .Jefavana. Lúc bấy giờ Tôn 


giả Sangamdjj đang ngôi dưới gốc cây đề nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây của Tôn giả 
Sangamdyi, đi đến Tông Giả Sangamäji, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sangamàji: 


- Này Sa môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sangamdji, giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ trước kia của Tôn giả 
Sangamđjï nói với Tôn giả Sangamaji: 

- Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 

Lần thứ hai, Tôn giả Sangamàji giữ im lặng. Lần thứ ba người vợ trước kia của Tôn giả Sangamdji nói 
với Tôn giả Sangamaji: 

- Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 

Lần thứ ba, Tôn giả Sangamàji vẫn giữ im lặng. Rồi người vợ trước kia của Tôn giả Sangamdj¡ đặt đứa 
nhỏ trước mặt Tôn giả Sangamđj¡ rôi bỏ đi, nói răng: 

- Này Sa-môn, đây là đứa con trai của Sa-môn. Hãy nuôi dưỡng nó! 

Tôn giả Sangamdji không có ngó đến đứa nhỏ ấ Ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của Tôn 
giả Sangamdji sau khi đi không xa, ngó lui lại thây Tôn giá Sangamaji không ngó đứa con nhỏ â ấy, cũng 
không nói; thấy vậy liền suy nghĩ: "Sa môn này không muôn ngó đến người con ". Nàng liền trở lui lại, 


bồng lấy đứa con rồi ra đi. Thê Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy cử chỉ thô bạo như vậy 
của người vợ trước kia của Tôn giả Sangamäii. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 
ổ. Không hoan hỷ, nàng đến, 


Không sâu muộn, nàng đi, 
Giải thoát khỏi ái phược, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 57 of408 


Là Sangamadji 
Ta gọi người như vậy, 
Là vị Bà-la-môn. 


(1) (Ud 6) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở GŒayà, tại GŒayasisa. Lúc bấy ĐIỜ, nhiều kẻ bện tóc, trong những đêm gió lạnh 
mùa đông, giữa những ngày mông tám, trong thời tuyết rơi, đang lặn xuông và nôi lên trong nước, làm 
việc lặn xuông nôi lên, tưới nước và tê lửa, nghĩ răng: "Với hành động này, được thanh tịnh ". 


Thế Tôn thấy: nhiều kẻ bện tóc ấy, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, 
trong thời tuyết rơi, đang lặng xuông và nồi lên trong nước, làm việc lặn xuống nỗi lên, tưới nước và tế 
lửa, nghĩ răng: "Với hành động này, được thanh tịnh ". 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


9. Thanh tịnh không có nước, 
Ở đây nhiễu người tăm, 
Trong ai có chân thật, 

Lại thêm có Chánh pháp, 
Người ấy là Thanh tịnh, 
Người áy là Phạm chí. 


(X) (Ud 6) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sảva/hi, tại Jefavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Bàhiya 
Daruciriya trũ ở SŠuppàraka, trên bờ biển, được cung kính, tôn trọng đánh lễ, cũng dường và nhận được 
y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Rồi 8àhiya Dàcuciriya khởi lên tư tưởng như sau: 
"Với ai là bậc A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là một trong những vị ấy ". Rồi một 
Thiên nhân, trước là bà con huyết thống với Bàahiya Dàruciriya, vì lòng từ mân, vì muôn lợi ích, với tâm 
của mình biết tâm tư của Bàhiya Dàrueiriya, đi đến Bàhiya Dàruciriya và nói như sau: 


- Này Bahiya. Ông không phải là A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán. Ông không có đạo lộ 
ấy, với đạo lộ này Ông có thê trở thành A-la-hán hay đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. 


- Nhưng ai là những vị, trong thế giới này, với thế giới chư Thiên là những vị A-la-hán hay đang đi trên 
con đường A-la-hán? 


- Này Bàảhiya, có thành phố tên là Sàvaihi trên những quốc lộ phương Bắc. Tại đấy có Thế Tôn hiện 
đang trú, bậc A-la-hán. Chánh Đăng Giác. VỊ ây là bậc A-la-hán và thuyêt pháp đưa đên quả A-la-hán. 


Rồi Bàhiya Dàruciriya, được Thiên nhân ấy thúc dục, đi ra khỏi Sappàraka, trong suốt đường trường, 
chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Thế Tôn đang trú ở Sàva/fii, tại Jetavana, trong khu vườn Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo đang đi kinh hành giữa trời. Bàhiya Dàruciritya đi đến các Tỳ-kheo ấy, sau 
khi đến nói như sau: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 58 of408 


- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ở đâu? Chúng tôi muốn được yết kiến 
Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


- Này Bàhiya, Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. 

Rồi Bàhiya Dàraciriva mau chóng ra khỏi Jefavana, đi vào Savafthi, và thấy Thế Tôn đang đi khất thực, 
khả ái, khởi lên tịnh tin, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như 
một con voi được điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thấy vậy, Bàhiya Dàruciriya liền đi đến Thế 


Tôn, sau khi đến, cúi đầu xuống chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có 
thê được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bàhiya Dàruciriya: 

- Không phải thời, này Bàhiya, Ta đang khất thực. 

Lần thứ hai 8àhiya Dàruciriya Bạch Thế Tôn: 

- Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng sống của Thế Tôn, hay chướng ngại cho mạng 
sống của con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, 
nhờ vậy con có thê được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Màhiya Dàrueiriya: 

- Không phải thời, này 8àjJiya, Ta đang khất thực. 

Lần thứ ba, 8àhiya Dàruciriya bạch Thê Tôn: 

- Thật khó biết... hạnh phúc lâu dài. 

- Vậy này Bàhiya, Ông cần phải học tập như sau: "Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ 
chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức trị " 
Như vậy, này Bàhiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này 8àhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là 
cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức trị, 
sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bảh¡va, ông không là chỗ ây. Vì rằng, này 8àhiya, Ông không là đời 
này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khô đau. 

Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của Bàhiya Dàruciriya được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bahiya Dàruciriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra 
đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò con húc chết Bàhiya Dàruciriyd. Thể Tôn sau khi khất thực 
ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với nhiều Tỷ-kheo, 


thấy Bàhiya Dàruciriya bị chết, thây vậy liền nói với các Tỳ-kheo: 


- Này các Ty-kheo, hãy lấy thân xác Bàhia Dâruciriya, đặt lên trên cái chõng, đem đi hỏa thiêu, rỒi xây 
tháp lên trên. Này các Tỷ-kheo, một vị đồng Phạm hạnh với các Thầy đã qua đời! 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, sau khi đặt xác thân của 8àhiya Dàruciriya lên trên cái chõng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 59 of408 


đem đi hỏa thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thân xác của Bàhiya Dàruciriya đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị 
ây. Sanh thứ cho vị ây là gì? Đời sau vị ây là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, Hiền trí là Bahiya Dàruciriya đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền 
nhiêu Ta với những tranh luận về pháp. Này các Tỷ-kheo, 8àhjya Dàruciriya đã nhập Niệt Bàn. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


10. Chỗ nào nước và đất, 
lửa, gió không chắp trước, 
Tại đây sao không chói, 
Mặi trời không chiêu sáng, 
Tại đây trăng không chiêu, 
Tại đây u ám không, 

Khi ẩn sĩ Phạm chí, 

Tự mình với trí tuệ, 

Thê nhập vào Chánh pháp, 
Vị ây được giải thoát 
Khỏi sắc và vô sắc, - 

Khỏi an lạc, đau khổ. 


Lời cảm hứng này được Thế Tôn thuyết giảng và tôi được nghe như vậy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 60 of 408 


._ CHƯƠNG II 
PHẨM MUCALINDA 


(1) (Ud 10) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Uzuvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Mucalinda, khi Ngài mới chứng 
Chánh Đăng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải 
thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên và trong bảy ngày, trời mưa gió lạnh, bầu trời 
u ám. Rồi thần rắn Ä⁄ucalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuỗn vòng quanh bảy vòng thân của Thế 
Tôn, và đứng thắng, vươn cao các mang lớn trên đầu (Thế Tôn) VỚI ý nghĩ: "Mong Thế Tôn khỏi lạnh! 
Mong Thế Tôn khỏi nóng! Mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày Ấy, ra khỏi định ấy. Rồi Mucalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng 
tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện 
thân sắc một thanh niên đứng trước mặt Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


1. Viễn hy là an lạc, 

Với người biết trì túc, 
Với người có nghe pháp, 
Với người có chánh kiên 
Không sân là an lạc, 
Những ai ở trên đời, 

Đối hữu tình chúng sanh 
Biết tự chế, ngăn ngừa. 
Ly tham là an lạc, 

Vượt các dục ở đời, 

4i nhiêp phục ngã mạn, 
Đáy an lạc tôi thượng. 


(I1) (Ud 10) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại ]efavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ- 
kheo, sau bữa ăn, đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trườong, và câu chuyện này được khởi lên: 


"Này chư Hiền, giữa hai vị vua này, vua Seniya Bimlisàra ở Magdha, và vua Pasenadi ở xứ Kosala, ai 
giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh 
lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn? ". Rồi câu chuyện này giữa các Tỳ-kheo ấy chưa được 
chấm dứt. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, ở đây, nay các Thầy ngồi hội họp với câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa chừng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 61 of408 


chưa chấm dứt giữa các Thầy? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, đi khất thực trở về... câu chuyện này được khơi lên... aI 
uy lực lớn hơn ”" Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thê Tôn, chưa được châm dứt thời Thê Tôn đã 
đên. 


- Này các Ty-kheo, thật không thích đáng cho các Thây, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các Tỳ-kheo, khi các Thầy hội họp với 
nhau, có hai việc cân phải làm: Đàm luận vê Chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


2. Dục lạc gì ở đời, 

Kể cả thiên lạc này, 

Không bằng phần mười sáu, 
Lạc do ái đoạn diệt. 


(111) (Ud 11) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvafthi tại Jefavana khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ một số đông 
đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy, giữa Savaffhi và Jeavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm 
y bát đi vào Sàvafíh; để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Sàvaffhi và Jefavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ 
con rắn với cây gậy. 


Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Ai làm hại với trượng, 
Kẻ tìm lạc cho mình, 
Người áy sau khi chết, 
Không tìm được an lạc. 
Ai không hại với trượng, 
Kẻ tìm lạc cho mình, 
Đời sau tìm được lạc. 


(IV) (Ud 13) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàva/fii, tại Jefavana, khu vườn ông Anà(hapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được 
cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cũng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như š. đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, được phẩm trị bệnh. Chúng Tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường, tôn kính, 
nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại 
đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như 
y, đồ ăn khát thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không kham nhẫn được việc ấy Thê Tôn 
và chúng Tỷ-kheo được kính trọng. Khi nào gặp các Tỷ-kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời 
nói không tôt lành, thô ác, mắng, nhiếc, phỉ báng, công. kích não hại các Tỷ-kheo, Rồi một sô đông Tỷ- 
kheo, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các 
Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 62 of408 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng... dược phẩm trị bệnh. Chúng Tỷ-kheo cũng 
được cung kính tôn trọng... dược phẩm trị bệnh nhưng các du sĩ ngoại đạo không được tôn kính, tôn 
trọng... dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn, các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhẫn được sự việc 
Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo được kính trọng... não hại chúng. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. 


4. Giữa làng, tại múi rừng, 
Cảm thọ khổ và lạc, 

Chớ quy về tự mình, 

Chớ quy về người khác, 
Các xúc được cảm thọ, 
Là do duyên sanh y, 

Với vị không sanh y, 

Do đâu, xúc cảm thọ. 


(V) (Ud 13) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvzffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy ø1ờ, một nam cư sĩ 
tên là Icchànanga-laka ổi đến Sàvathi vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ây, sau khi làm công 
VIỆC xong ở Sàvatthi, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với nam cư sĩ ấy đang ngôi một bên: 


- Đã lâu rôi, này Nam cư sĩ, ông tạo nên cơ hội nảy, tức là đên đây! 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con muốn yết kiến Thế Tôn. Nhưng con bị bận bịu lợi bởi những công việc 
phải làm này nên con không thể đi đến yết kiến Thế Tôn được. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


5. Ai lão luyện Chánh pháp, 
Được nghe nhiễu Chánh pháp, 
Không xem bất cứ gì 

Là an lạc của mình. 

Hãy xem, não hại thay, 
Những ai có sở hữu, 

Khiên cho con người này, 

Bị trói buộc người khác. 


(V1) (Ud 13) 
Như vậy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Sàvafi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bả- 
la-môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh. Vợ của du sĩ ây nói với du sĩ: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dâu về. Tôi cân dùng khi sanh con! 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 63 of408 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: 

- Ở đâu, ta có thê đem dầu về cho nàng? 

Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu về. Tôi cần dùng khi sanh con! 
Lần thứ hai du sĩ nói với nữ du sĩ: 

- Ở đâu, ta có thê đem dầu về cho nàng? 

Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu về. Tôi cần dùng khi sanh con! 


Lúc bấy giờ, tại một kho của vua Pasenadi nước Kosala, một Sa-mộôn hay Bà-la-môn có thể uống bơ 
hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: "Tại một kho của vua 
Pasenadi nước Kosala... không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến nhà kho của vua Pasuadi nước Kosaia, 
uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi vê đên nhà, mửa dâu â Ấy, ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con ' 
Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Pasenadl nước Kosala, uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi về nhà 
không có thể mửa lên hay mửa xuống; có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt thống khổ, lăn lộn 
qua lại. 


Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savaífhi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm 
thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thông khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 


6. An lạc thay là người 
Không có gì sở hữu, 
Người chánh tri hiểu biết, 
Không có gì sở hữu. 

Hãy xem não hại thay, 
Những ai có sở hữu, 
Khiên cho con người này, 
Bị trói buộc người khác. 


(VIIT) (Ud 14) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvz/ji, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthaphindika. Lúc bấy giờ, con trai độc 
nhất của một nam cư sĩ, khả ái, đáng yêu bị mệnh chung. Rồi nhiều nam cư sĩ, với áo đẫm ướt, với tóc 
đẫm ướt, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các cư 
sĩ ấy đang ngồi một bên. 


- Này các Cư sĩ, sao các Ông, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, lại đến đây, trong lúc quá sớm như vậy? 


Khi được nói vậy, người cư sĩ ây thưa với Thê Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 64 of 408 


- Bạch Thê Tôn, người con trai độc nhât của con khả ái, khả ý đã mệnh chung. Do vậy chúng con với áo 
ướt đầm, với tóc ướt đâm đã đên đây trong lúc quá sớm! 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 


7. Bị khả ái, dễ thương 
Trói buộc và chỉ phối, 

Rất nhiễu chự Thiên chúng, 
Và nhiêu hạng COn người 
Đau khổ và ho mòn, 

Bị thân chết nhiếp phục. 
Ngày đêm không phóng dật, 
Từ bỏ dụng sắc đẹp, 

Vị ấy đào sóc khổ, 

Môi nhử của ác ma, 

Thật khó vượt qua được. 


(VIIT) (Ud 15) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kundiyàya, trong rừng Kundiithàna. Lúc bấy ĐIỜ, Suppavàsà, con gái của vua 
xứ Koliya có thai đến bảy năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ bảy. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ 
khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm: "Thế Tôn thật là bậc Chánh Đăng 
Giác, Ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. 
Chúng hành trì để đoạn tận đau khô này. Thật sự an lạc là Niết-bàn, tại đây khổ đau này không có mặt ". 
Rồi Swppavàsà, con vua Koliya gọi ngưòi chồng của mình: 


- Này Phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm 
có ít bệnh ít não, khinh an khỏe mạnh, lạc trú và thưa: "-Bạch Thế Tôn, Šøpavàsà con gái vua Koliya 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh ít não, khinh an khỏe mạnh, lạc trú ". Rồi hãy nói như 
sau: "Bạch Thế Tôn, Suppavàsà, con gái vua Koliya, có thai đến bảy năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 
bảy. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ.... tại đấy khổ đau này không có mặt! " 


- Thật là tốt lành. 


Koliyaputta đáp lại 5uppavảsà, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliyapwita bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Špavàsà, con vua Koliya, cúi đầu đánh lễ chân Thế Tôn,.... lạc trú.... tại đây khổ đau 
này không có mặt. 


- Mong rằng Suppavàsà, con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh 
hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Søpavàsà, con gái Koliya, được an lạc không bệnh, đẻ đứa con trai 
không bệnh. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Koliyapufia hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi trở về nhà của mình. Koliyapufa thấy Suppavàsà, con gái vua Koliya, được an lạc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 65 of408 


không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh, thấy vậy liền suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay, thần lực và đại uy lực của Thế Tôn, khiến cho Szppavàsà con gái vua Koliya này, với lời nói 
của Thê Tôn được an lạc, không bệnh, sanh con trai không bệnh!". Nghĩ vậy, Koliyapufía hoan hỷ, thích 
thú, tâm sanh hỷ lạc. Rồi Suppavàsà, con gái vua Koliya, bảo người chồng mình: 


- Hãy đi, này Phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đếnc nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn 
và thưa: " - Bạch Thế Tôn, 5øpavảsả, con vua Koliya, cúi đầu đánh lễ chân Thế Tôn, có thai đến bảy 
năm và nay bị đau đẻ đến ngày thú bảy. Nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. 
Nay nàng muốn mời chúng Tỳ-kheo dùng cơm trong bảy ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ bảy bữa 
cơm của 5⁄pavasả với chúng Tỷ-kheo". 


- Thật là tốt lành. 


Koliyaputta đáp lại Suppavasả, con gái vua Koliya, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliyapwuita bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, SIuppavasà, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: 
Suppavàsà, có thai đên bảy năm... đau đẻ đến ngày thứ bảy. Nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh 
đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng Tỳ-kheo... với chúng Tỷ-kheo! 


Lúc bấy giờ một nam cư sĩ khác đã mời chúng Tỷ-kheo với Thế Tôn là vị cầm đầu, ngày mai dùng cơm 
người cư sĩ ây là người hộ trì cho Tôn giả Moggalana. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả Mahà Mogallàna: 


- Này Moggallàna, hãy đến người cư sĩ, sau khi đến, nÓI VỚI người cư sĩ ấy như sau: "Này Hiền giả, 
Suppavàsà con của vua Koliya.. có thai đến bảy năm... đến ngày thứ bảy. Nay nàng được an lạc.. Nay 
nàng muôn mời chúng Tỷ-kheo... với chúng Tỷ-kheo. Hãy để cho S„»pavảsà tổ chức bảy ngày cơm 
trước. Sau sẽ đên lượt người hộ trì cho người”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!. 


Tôn giả Mahà Moggallàna vâng đáp Thê Tôn rôi đi đên người cư sĩ ây, sau khi đên nói với người cư sĩ: 


- Này Hiền giả Suppavàsà... Hãy để cho S%ppavàsà con của Koliya tô chức bảy ngày cơm trước, sau sẽ 
đến phiên Ông. 


- Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả bảo đảm cho con ba pháp về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho 
Swøpavàsà, con gái của vua Koliya, tổ chức trước, rồi sau đến phiên con. 


- Này Hiền giả, về hai pháp ta sẽ bảo đảm cho ông, về tài sản và về thọ mạng. Còn về lòng tin, thời ông 
phải tự bảo đảm!. 


- Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả bảo đảm cho con hai pháp, về tài sản và về thọ mạng, hãy để cho 
Šuppavàsà, con gái vua Koliya, tô chức bảy ngày con trước. Rồi sẽ đến phiên con. 


Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna, sau khi thuyết phục được người cư sĩ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục. Hãy để cho S„øpavảsà, con gái vua Koiiya, tô chức 
bảy ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư sĩ ấy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 66 of 408 


Rồi Šuppavàsà, Con gái vua Koliya, trong bảy ngày mời chúng Tỷ-kheo với Thế Tôn là bậc dẫn đầu, tự 
tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thượng VỊ, loại cứng và loại mềm và khiến cho đứa trẻ 
đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng Tỷ-kheo. Rồi Tôn giả Sàripu/ta nói với đứa trẻ: 

- Này Con, Con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không? 


- Thưa Tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có đau 
khổ? Con đã sống bảy năm trong các ghè đầy máu! 


Rồi Søpavàsà, con gái vua Koliya, nghĩ rằng: "Con ta đang nói chuyện với vị tướng quân về Pháp, 
hoan hỷ, tín thọ, với tâm hỷ lạc." 


Rồi Thế Tôn nói với Swppavàsà, con gái vua Koliya: 
- Này Swuppavàsà. Con có muốn một người con trai khác như vậy không? 
- Bạch Thế Tôn, con muốn có bảy người con trai như vậy! 
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này,ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 
ở. Không vui, giả dạng vui, 
Không ái, giá dạng ái, 
Khô đau, giả dạng lạc, 
Nhiệp phục kẻ phóng dật. 
(1X) (Ud 18) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn ở Sàvaứfii, tại Đông Viên, ngôi lầu của mẹ Ä⁄igàra. 
Mẹ Migàra có công, việc liên hệ đến vua Pasenadi nước Kosala và vua Pasenadi nước Kosala chưa có 
quyết định về việc ây. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàra, vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với ƒ¡sảkhà, mẹ của Ä⁄igàra, đang ngồi một 
bên: 
- Này ƒisàkhaà, Bà từ đâu đi đến sớm như vậy? 
- Bạch Thế Tôn con có công việc liên hệ đến vua Pasenađi nước Kosala... về việc Ấy. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 
9. Mọi tùng thuộc là khổ, 
Mọi chủ quyền là lạc, 
Chung dùng làm não hại, 
Trói buộc khó vượt qua. 


(X) (Ud 18) 


Như vây tôi nghe: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 67 of408 


Một thời Thế Tôn trú ở  Anupiya tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, Tôn giả Bhaddiva, con của Kàligodha, đi 
đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và thường hay nói lên lời cảm hứng: "Ôi, an lạc 
thay! Ôi, an lạc thay! " Một số đông Tỳ-kheo nghe Tôn giả Bhaddiya, con của Kàligodha đi đến khu 
rừng, đi đến sốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, thường nói lên lời cảm hứng: "Ôi, an lạc thay! Ôi an lạc 
thay! ". Nghe vậy, các Tỷ-kheo ây suy nghĩ: "Không gì nghĩ ngờ chư Hiền, Tôn giả 8haddiya con của 
Kalighodha sông Phạm hạnh không có hoan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua, 
vì Tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây... thường nói lên lời cảm hứng: 
"Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc thay! ° Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bhaddiya con của Kaligodha khi đi đến rừng... nói lên lời cảm hứng: "Ôi, an 
lạc thay! Ôi, an lạc thay! "... không có nghi ngờ gì nữa.. sông Phạm hạnh không có hoan hÿ... "OI, an lạc 


I1” 


thay! O1, an lạc thay! 
Rồi Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 


- Này Tỳ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta nói với Bhaddiya, con của Kàligodha: "Thưa hiền giả, bậc Đạo 
sư gọi Hiên giả! " 


- Thưa vâng bạch Thế Tôn. 

Vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 8haddiya, con của Kàligodha: 
- Thưa Hiền giả, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Bhaddiyva, con của Kàligodha, vâng đáp Tỷ- -kheo ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thê Tôn nói với Tôn giả 8haddiya, con của Kàligodha, đang ngồi một bên: 


- Có thật chăng, này 8hzddiya, Thầy đi đến khu rừng "... Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc thay! "2 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Do thấy mục đích gì đi đến khu rừng "... an lạc? ". 


- Bạch Thế Tôn, thuở trước khi còn ở trong gia đình, được hưởng an lạc nhà vua, trong nội cung có đặt 
người khéo bảo vệ, ngoại nội cung có đặt người khéo bảo vệ; trong thành nội có đặt người khéo bảo vệ, 
ngoài thành có đặt người khéo bảo vệ. Trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có 
đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vần sống sợ hãi, 
hôi hộp, run sợ, hoảng sợ. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đên ngôi nhà trồng, con 
sống một mình, con sông không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, 
không hốt hoảng, lắng dịu, nhẹ nhàng, tâm như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thây mục đích như vậy, 
nên con khi đi đến khu rừng... con nói lên lời cảm hứng "... an lạc thay! ". 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 
10. Với ai, trong nội tâm, 


Không có lòng phẩn nộ, 
Vượt qua hữu, phi hữu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 68 of408 


Vị ấy thoát sợ hãi, 
4n lạc, không sâu muộn, 
Chư Thiên không thây được. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 69 of 408 


CHƯƠNG III 
PHẨM NANDA 


(1) (Ud 21) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Šàva/fhi, tại Jefavana trong khu vườn ông 4nä(hapindika. Lúc bấy giờ, một Tỷ- 
kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thắng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về 
trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác, không có sầu não. 
Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

1. Tỷ-kheo bỏ mọi nghiệp, 

Tây sạch bụi làm trước, 

An trú, không ngã sở, 

Không cân nói với người. 
(11) (Ud 21) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvz/ii, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàhapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Nanda, em của Thê Tôn, con của người đì, nói như sau với nhiều Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả, tôi sông 
Phạm hạnh không có hoan hỷ, tôi không chịu nổi đời sống Phạm hạnh; sau khi bỏ học tập, tôi sẽ hoàn 
tục!” Một Tỷ-kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, Tôn giả Nanda, em của Thê Tôn, con của người dì, nói như sau: "... Tôi sẽ hoàn tục ". 
Rôi Thê Tôn bảo một Tỷ-kheo: 


- Này Tý-kheo, hãy đi và nhân danh Ta bảo Tỷ-kheo Wønda: "Hiền giả Nanda, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả 


- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Nanda, sau khi đến nói với Tôn giả Nanda: 
- Hiền giả Nanda, bậc Đạo Sư gọi Hiền giải 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Nanda vâng đáp VỊ Tỷ-kheo ấy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Nanda đang ngồi một bên: 


- Có thật chăng này Wanda, Thây nói như sau với nhiều Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả tôi sống Phạm hạnh 
không có hoan hỷ... tôi sẽ hoàn tục!". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 70 of408 


- Nhưng này, không hoan hỷ cái gì, Thầy sống Phạm hạnh, khiến Thầy không chịu nổi sống Phạm hạnh, 
từ bỏ học tập, Thây sẽ hoàn tục? 


- Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình, một Thích ca nữ cô gái đẹp trong nước, với tóc chải mới nửa 
phân, ngó nhìn con và nói: "Quý tử hãy về gấp!" Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng, nên con 
sông Phạm hạnh không có hoan hỷ, con không có thể chịu nổi đời sống Phạm hạnh, sau khi từ bỏ học 
tập, con sẽ hoàn tục". 


Rồi Thế Tôn cầm tay Tôn giả Nanda như người lực sĩ duỗi bàn tay dang co lại, hay co lại bàn tay đang 
duỗi ra, biến mắt ở .Jefavana, và hiện ra tại cõi trời Ba mươi ba. Lúc bấy ĐIỜ, khoảng năm trăm Thiên nữ 
đi đến đề hầu hạ Thiên chủ Sa#&ka, và họ được gọi là "có chân như chim bồ câu". Lúc bấy giờ Thế Tôn 
bảo Tôn giả Nanđa: 


- Này Nanda, Thầy có thấy năm trăm Thiên nữ này, có chân như chim bồ câu không? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Này Nanda, Thầy nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hơn, hay ai đáng ưa nhìn hơn, hay ai khả ái hơn, Thích ca 
nữ cô gái đẹp trong nước hay năm trăm Thiên nữ có chân như chim bô câu này? ". 


- Bạch Thế Tôn, ví như một con khi cái bị thương, tai mũi bị chặt đứt; cũng vậy là Thích ca nữ cô gái 
đẹp trong nước, nếu đem so sánh với năm trăm Thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước 
lường so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. Năm trăm Thiên nữ này đẹp 
hơn, dáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. 


- Hãy hoan hỷ, này Nandal Hãy hoan hỷ, này Nanda! Ta đền cho Thầy năm trăm Thiên nữ có chân như 
chim bồ câu ây! 


- Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con năm trăm Thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống hoan hỷ trong đời sống Phạm hạnh. 


Rồi Thế Tôn câm cánh tay của Tôn giả Wanda, như người lực sĩ... đang duỗi ra, như vậy biên mất ở chư 
Thiên cối trời Ba mươi ba, hiện ra ở .J¿favana. 


Các Tý-kheo được nghe: "Tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của bà dì sống Phạm hạnh vì mục đích 
Thiên nữ. Họ nói Thế Tôn có hứa đền cho năm trăm Thiên nữ với chân như chân chim bồ câu". Rồi các 
Tỷ-kheo bạn của Tôn giả Nanda, gọi Tôn giả Nanđa là người làm thuê, là người buôn bán: "Tôn giả 
Nanda là người làm thuê, Tôn giả Nanda là người buôn bán. Vì mục đích Thiên nữ, Tôn giả Nanda sông 
Phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho năm trăm Thiên nữ có chân như chim bồ câu!" Rồi Tôn giả Nanda, 
bị bực phiền, tủi nhục, chán ngấy, bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, viễn 
ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, tự tin, không bao lâu, do mục đích mà thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không. g1a đình... vô thượng cứu cánh Phạm hạnh â ấy, ngay trong hiện tại vị 
ấy tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. à, ấy rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa". Tôn giả Nanda đã trở thành một vị A-la- 
hán. 


Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jefavana, đi đến 
Thê Tôn, sau khi đên đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ây bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanda con trai của bà dì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 71 of408 


với thăng tri chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát. 

Trí khởi lên nơi Thế Tôn: "Nznđa, do đoạn trừ các lậu hoặc... vô lậu tâm giải thoát”. Rồi Tôn giả Nanda, 
sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên Tôn giả Nanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, Thê Tôn có hứa đên cho con năm trăm Thiên nữ với chân như chim bô câu. Bạch Thê 
Tôn, con xin giải tỏa cho Thê Tôn lời hứa đên ây. 


- Này Nanda, với tâm cuả Ta, Ta rõ biết tâm của Thầy: "Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại... 
tuệ giải thoát”. Lại nữa một Thiên nhân có báo cho Ta tin ây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả Nanda... tuệ giải 
thoát". Vì răng, này Nanda, tâm của Thây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn châp thủ, nên Ta 
được giải thoát khỏi lời hứa này. 
Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, chính trong lúc ấy, nó lên lời cảm hứng này: 

2. Ai vượt khỏi bùn này, 

Đè bẹp gai của dục, 

Đạt được sỉ đoạn diệt, 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Không cảm thọ khô lạc! 
(IIT) (Ud 24) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzfji, tại Jefavana, trong khu vườn ông Anàfhapindika. Lúc bẩy gIỜ, khoảng 
năm trăm Tỷ-kheo do Yzsø/z dẫn đầu, đã đến Sàvarhi để yết kiên Thế Tôn. Các Tỷ-kheo mới đến ấy, 
trong khi chào thăm các Tỷ-kheo sở tại, sắp đặt sàng tọa, sửa soạn y bắt, gây tiếng ôn ào to lớn. Thế Tôn 
bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, tiêng ôn ào to lớn này là gì, như các người đánh cá cướp giật cá? 


- Bạch Thế Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo nảy, dẫn đầu là Yazsoø/a, đã đến Sàva/zhi đề yết kiến Thế Tôn. Các 
Tỷ-kheo mới đến ấy... gây nên tiếng Ôn ào to lớn. 


- Này Ananda, hãy nhân danh Ta nói với các Tỷ-kheo ấy: "Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả ". 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy: 
- Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giải 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 4Ananda, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo ây đang ngôi một bên: 


- Này các Tyỷ-kheo, tiêng ôn ào to lớn này là gì, như các người đánh cá cướp giựt cá? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 72 of408 


Tôn giả Yaso/a bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo này đã đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Các Tỳ-kheo mới đến 
này... gây nên tiêng ôn ào to lớn. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đi đi! Ta đuôi các Thầy, các Thầy không xứng đáng được sống gần Ta! 
- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài, 
dọn đẹp, sàng tọa, câm lây y bát, đi đến dân chúng Vzÿì, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng ƒ4ÿ/ì rồi đi 
đến con sông Vaggamudà; sau khi đến, dựng lên chòi lá trên sông ƒzggamđà, an cư mùa mưa tại chỗ 
ấy. Rồi Tôn giả Yaso/a, sửa soạn an cư bảo các Tỳ-kheo: 


- Thưa các Hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng ta, vì khởi lên lòng từ 
mãn đối với chúng ta. Này chư Hiền, chúng ta hãy sống cho thật đúng pháp, chúng ta sống như thế nào 
để Thế Tôn có thê hoan hỷ! 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Y4so/a. Rồi các Tỷ-kheo ấy sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cân, và trong thời gian an cư, tât cả đêu giác ngộ ba minh. 


Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Švvz//h¡ cho đến khi vừa ý, liền bộ hành đi đến Vesali, tiếp tục bộ hành đến 
Vesàli. Tại đây, Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn với tâm cuả mình tác ý 
đến tâm các Tỷ-kheo ở trên bờ sông ƒagguzmdà, gọi Tôn giả Ananda: "Như có hào quang, này Ananda, 
là phương này, như có ánh sáng, này 4nanda, là phương này, Tại phương â ấy, các Tỷ-kheo đang sống 
trên bờ sông Vagumudà. Thật là không nhàm chán cho Ta nêu được ổi và tác y đến phương ấy. Này 
Ananda, hãy gửi một sử giả đến các Tyỷ-kheo ở trên bờ sông ƒaggưrmnuđa và nói: "Bậc Đạo sư cho gọi 
các Tôn giả! Bậc Đạo sư muốn gặp các Tôn giả!". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến một Tỷ-kheo, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo ấy: 


- Hãy đi, này Hiên giả, hãy đi đên các Tỷ-kheo ở trên bờ sông ƒaggumudà; sau khi đên, nói với các Tỷ- 
kheo ây như sau: "Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả!". 


- Thưa vâng, Hiền giả. 

VỊ Tỷ-kheo â Ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh 
tay đang duỗi ra, cũng vậy vị ấy biến mắt ở ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm, và hiện ra trước mắt các 
Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumdà. Rồi Tỷ-kheo ấy nói với các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumudà: 

- Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả! Bậc Đạo sư muốn gặp các Tôn giả. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp vị Tỷ-kheo â ấy, sau khi dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, ví như một nhà lực sĩ... co 
lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy các Tỳ-kheo ấy biến mắt ở trên bờ sông Vaggưmudà, và hiện ra ở Đại 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 73 of408 


Lâm, tại nhà có nóc nhọn, trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bắt 
động. Các Tỷ-kheo â ấy suy nghĩ: "Nay Thế Tôn đang an trú trong loại an trú nào?". Rồi các Tỷ-kheo ấy 
suy nghĩ: "Thế Tôn nay đang an trú trong loại an trú bất động". 


Và tất cả các Tỷ-kheo ấy ngôi xuống trong định bất động. 


Tôn giả 4nanda khi đêm đã gần mãn, canh một đã gần qua, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: 


- Đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua. Các Tỷ-kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
chảo đón các Tỷ-kheo mới đên. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giá Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh 
giữa đã gân qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thê Tôn và Bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn. Canh giữa đã gần qua. Các Tỷ-kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế 
Tôn, Thê Tôn hãy chào đón các Tỷ-kheo mới đên. 


Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần: mãn, canh cuối đã gần 
qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hý, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp 
tay hướng về Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gân mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan 
hỷ, các Tỷ-kheo mới đến ngồi đã lâu... Thế Tôn hãy chào đón các Tỷ-kheo mới đến! 


Rồi Thế Tôn xuất khỏi định ấy bảo Tôn giả Ananda: 


- Nếu Thầy có hiểu biết, này Ananda, Thầy sẽ không nói như vậy. Này Ananda, Ta và năm trăm Tỷ- 
kheo này tât cả đang nhập định bât động. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Ai đã thắng gai dục, 
Nẵng, gia hại, trói buộc, 
Vị ấy đứng bắt động, 
Như núi vững an trú, 

Vị 1ỷ-kheo như váy, 

Lạc khô không dao động. 


(IV) (Ud 27) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavana, ngôi vườn ông Anathapindika. Lúc bẩy giờ Tôn giả 
Sâriputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết giả lưng thăng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thá 
Tôn giả Sảrpufa ngôi không xa bao nhiêu, ngôi kiết già lưng thắng, đặt niệm trước mặt, rồi sau khi biêt 


ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời cảm hứng: 


4. Như ngọn núi bằng đá, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 74 of408 


Không động, khéo an trú, 

Cũng vậy vị T)-kheo, 

Đoạn diệt được ngu sỉ, 

Như ngọn núi băng đả, 

Không có bị dao động. 
(V) (Ud 27) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaífhi, tại Jeíavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Maha Moggallàna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thăng, nội tâm khéo an trú thân 
hành niệm. Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Moggallàna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết-già lưng thắng 
nội tâm khéo an trú thân hành niệm. 
Rồi Thế Tôn, sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

5. Thân hành niệm an lập, 

Sảu xúc xứ chê ngự, 

T)-kheo thường thiên định, 

Tự chứng tri Niết Bàn. 
(V1) (Ud 28) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Pihndavaccha, thường hay gọi 13-kheo với danh từ bằn tiện. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 
- Tôn giả Piindavaccha thường hay gọi các Tỷ-kheo với danh từ bản tiện. 


Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 


- Hãy đi, này Tỷ-kheo, và nhân danh Ta, bảo Tỷ-kheo Piindavaccha: "Này Hiền giả, bậc Đạo Sư gọi 
Hiên giả! ". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn đi đến Tôn giả Pilindavaccha, sau khi đến nói với Pilindavaccha: 
- Bậc Đạo Sư gọi Hiền giả! 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Pilindavaccha vâng đáp Tỷ-kheo ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Piindavaccha đang ngồi một bên: 


- Có thật chăng, này ⁄accha. Thầy thường gọi các Tỷ-kheo với danh từ bần tiện? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 75 of408 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Pilindavaccha, liền bảo các Tỷ-kheo: 


- Này, các Tỷ- -kheo, chớ có bực phiền với Tỷ-kheo Pilindavaccha. Này các Tỷ-kheo, không phải vì 
trong lòng có sân hận mà Ƒaccha thường gọi các Tý-kheo với danh từ bân tiện. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Vaccha trong năm trăm năm nôi tiệp. nhau đã sanh trong gia đình Bả-la-môn. Danh từ bần tiện đã 
lâu ngay được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy, Vzccha thường gọi Tỷ-kheo với danh từ bần tiện. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 


6. Trong ai không man trả, 
Không mạn, tham đoạn tận, 
Không ngã sở, không dục, 
Phân nộ được trừ diệt, 

Tự ngã thành mát lạnh 

VỊ áy là Phạm chí, 

Là Sa môn Tỷ-kheo. 


(VIT) (Ud 29) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại ƒeluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Mahakassapa, trú ở hang Pipphali, ngồi một thê ngồi kiết- -già trong bảy ngày, sau khi nhập vào một loại 
thiền định. Rồi Tôn giả Mahakassapa, sau bảy ngày, xuất khỏi định ây, Tôn giả Mahakassapa, sau khi 
xuất khỏi định ấ Ấy, suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi vào Rajagaha để khất thực! ". Lúc bấy ø1ờ năm trăm 
chư Thiên đang cô găng lo cho Tôn giả Mahakassapa được đồ ă ăn khất thực. Rồi Tôn giả Mahakassapa 
sau khi khước từ năm trăm Thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Râ/agaha đề khất thực. 


Lúc bấy gIỜ, Thiên chủ Sakka muốn cúng dường đồ ăn khất thực cho Tôn giả Mahakassapa, hóa thân 
làm người thợ dệt đang dệt chỉ Su/ðía, thiếu nữ Asura đang làm cho đầy cái thoi. Rồi Tôn giả 
Mahakassapa, sau khi đi từng nhà khất thực ở Rä/agaha, đi đến trú xứ của Thiên chủ Søkka. Thiên chủ 
Sakka thấy Tôn giả M#ahakassapa từ xa đi đến, sau khi thấy, liền ra khỏi nhà, tiếp đón, lấy bát từ nơi tay 
cầm đem vào nhà, bới cơm từ nơi nồi, đựng đây bát và đưa lại cho Tôn giả Mahakassapa. Đồ ăn khât 
thực ấy gồm có nhiều loại canh, nhiều loại món ăn, nhiều loại gia vị, món ăn trộn lẫn với nhau. 


Rồi Tôn giả M⁄ahakassapa suy nghĩ: "Ai là chúng sanh này, lại có thần lực uy lực như vậy? ". Rồi Tôn 
giả Mahakassapa suy nghĩ: "Chính là Thiên chủ Sak#4", sau khi biệt vậy, nói với Thiên chủ Sakka: 


- "Này Kosiya, chính Ông đã làm sự việc này. Chớ làm như vậy nữa!". 

- Thưa Tôn giả Kassapa, mục đích của chúng tôi là được phước. Điều chúng tôi cần làm là được phước. 
Rồi Thiên chủ Szk#a, sau khi đảnh lễ Tôn giả Mahakassaspa, thân phía hữu hướng về Ngài, bay lên trên 
hư không, và ở giữa hư không nói lên ba lân cảm hứng: "Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào 


Kassapa! Ôi, bỗ thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kasapa! ". 


Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe giữa hư không Thiên chủ Sak&ø nói lên ba lần lời cảm 
hứng: "Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kassapa! Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 76 of408 


vào Kassapa!. 
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


2Ô VỊ 1ỷ-kheo khất thực, 

Tự sông không nhờ người, 
Chư Thiên thương vị áy, 
Thường an tịnh chánh niệm. 


(VIIT) (Ud 30) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Savaffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàdthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ- 
kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi hội họp tại rạp tròn có cây &areri và câu chuyện sau 
đây được khởi lên: "Tỷ-kheo đi khất thực, thưa các Hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, 
thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi 
được nếm khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. 


Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo khất thực được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi đi 
khất thực. Vậy này chư Hiền, chúng ta hãy là ngưòi đi khất thực, thỉnh thoảng, mắt chúng ta được thấy 
sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi hương 
khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nêm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc 
khả ái. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng đường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất 
thực". 


Câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ấy chưa được nói xong, thì Thế Tôn vào buổi chiều, từ, Thiền định 
đứng dậy, đi đến rạp tròn có cây #areri, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn 
nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, này các Thày ngôi ở đây nói câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa các Thây chưa 
được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại Tập 
tròn có cây karer1, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con: ”Tý-kheo đi khất thực, thưa các 
Hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái.. - chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường, tôn kính, khi chúng ta sẽ đi khất thực " . Bạch Thế Tôn đây là câu chuyện giữa chúng con 
chưa được nói xong thì Thế Tôn đến. 


- Này các Tỳ-kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các Thây, là những thiện nam tử, vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, khi các Thầy nói lên câu chuyện như vậy. Khi các Thầy 
ngồi hội họp với nhau, này các Tỷ-kheo, có hai công việc cần phải làm: Nói pháp hay giữ im lặng của 
bậc Thánh!. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


8. Vị Tÿ-kheo khất thực, 
Tự sông không nhờ người, 
Chư Thiên thương vị áy, 
Nhưng nêu Tỷ-kheo đáy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 77 of408 


Y tựa vào danh vọng, 
Chư Thiên không có thương. 


(1 (Ud 31) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Sàvz/ili, tại Jeiavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bẫy giờ nhiều Tỷ-kheo... 
(như kinh trên)... câu chuyện này khởi lên: "Này chư Hiện, ai biệt nghệ gì? Ai học tập nghê gì? Nghệ gì 
là tôi thượng? " 


Ở đậy, một số người nói như sau: "Huấn luyện voi là nghề tối thượng". Một số người nói như sau: 
"Huấn luyện ngựa là nghề tối thượng". Một sô người nói như sau: "Làm xe là nghề tôi thượng." Một số 
người nói như sau: "Nghệ bắn cung là nghề tối thượng”. Một số người nói như sau: "Nghề đao kiếm là 
nghề tôi thượng". Một sô người nói như sau: "Nghệ ấ ấn hiệu là nghề tối thượng". Một sô người nói như 
sau: "Nghề tính toán là nghề tối thượng". Một sô người nói như sau: "Nghề ước lượng là nghề tối 
thượng". Một số người nói như sau: "Nghệ viết bài là nghề tối thượng". Một số người nói như sau: 
"Nghề làm thơ là nghề tối thượng". Một sô người nói như sau: "Nghề phỏng đoán các nguyên nhân tự 
nhiên là nghề tối thượng. Một sô người nói như sau: "Nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối 
thượng". Đây là câu chuyện xảy ra giữa chúng con chưa được nói xong. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều... (Xem III,8...) chưa được nói XOng... HỘ đây, bạch Thế Tôn... khởi lên: 
"Này hiền giả ai biết nghề gì... nghề điều khiến bộ máy quốc gia là nghề tối thượng ". Bạch Thế Tôn đây 
là câu chuyện xảy ra giữa chúng con chưa được nói xong, thì Thế Tôn đã đến". 


- Này các Tỷ-kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các Thây... khi các Thầy ngồi hội họp với 
nhau, có hai công việc cân phải làm: Nói pháp hay g1ữ im lặng của bậc Thánh. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


9. Ai sống không nghề nghiệp, 
Nhẹ nhàng, muốn lợi ích, 

Các căn được chê ngự, 

Toản diện được giải thoái, 
Không nhà, không ngã sở, 
Không dục, giết ác ma, 

Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Sóng cô độc một mình. 


(X) (Ud 32) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Bồ-đề, khi mới thành Chánh 
giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bảy ngày ngôi một thế ngồi kiết già, hưởng thọ giải thoát lạc. Rồi Thế 
Tôn, sau bảy ngày ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời với Phật nhãn, thấy các chúng sanh bị thiêu đốt với 


nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi tham, bởi sân, bởi s1. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 78 of408 


10. Đời này bị thiêu đốt, 
Chỉ phân bởi cảm xúc, 

Tự mình nói rõ lên, 

Chứng bệnh của chính mình, 
Bởi vì nó nghĩ đên, 

Do đó bị đôi khác, 

Bị đổi khác vì hữu, 

Bị lệ thuộc vì hữu, 

Đời này hữu chỉ phối, 

Lại hoan hỷ với hữu, 

Khi nào có hoan hỷ, 

Ở đáy có sợ hãi, 

Với ai có sợ hãi, : 

Đáy tức là đau khó, 

Chính do đoạn diệt hữu, 
Phạm hạnh này được sông. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu. Ta nói rằng tất cả 
những vị ây không giải thoát khỏi hữu. 


Những 5a môn hay những Bà-la-môn nảo đã tuyên bố răng sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu, tất cả 
những vị ây, Ta tuyên bô răng chúng không nương tựa nơi hữu. 


Do duyên sanh y, khổ này được sanh khởi. Chính do đoạn diệt tất cả sanh V, khổ không có hiện hữu. 


TỊ. Hãy xem đời rộng này, 
Bị vô mình chỉ phôi, 

Các sanh loại được sanh, 
Ua thích được sanh khởi, 
Không thoát được sanh hữu. 
Với ai đôi sanh hữu, 

Tất cả mọi thời, xứ, 

Tât cả sanh hữu này, 

Vô thường khô biên hoại, 
Như vậy, tháy như thật, 
Với chơn chánh trí tuệ, 
Hữu ái được đoạn tận, 
Phi hữu ái hoan hỷ 

Đoạn điệt ái hoàn toàn, 
Ly tham, diệt, hoàn toàn, 
Như vậy là Niêt Bàn, 
Tỷ-kheo áy mát lạnh, 
Không cháp thủ tái sanh, 
Nhiêp phục được ma vương, 
Trận chiên đã chiên thăng, 
VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Vượt qua mọi sanh hữu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 79 of408 


CHƯƠNG IV 
PHÁM MEGHIYA 


(1 (Ud 34) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Càj/kà, tại núi Càkä Lúc bấy giờ Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. 
Rồi Tôn giả A⁄eghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên 
Tôn giả Ä⁄eghiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Janfu để khất thực. 

- Này Meghiya, hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Meghia, vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng Janfu để khất thực. Khất thực ở làng 
Jan#u xong, sau buôi ăn, khi khất thực trở về, đi đến bờ sông Kimikàkà, sau khi đến, bộ hành qua lại trên 
bờ sông Kữmikàlà, thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái, thấy vậy Tôn giả Meghia suy nghĩ: "Thật tươi đẹp 
thay, khả ái thay rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ đê một thiện nam tử tinh cần, hành trì 
hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép ta, ta sẽ đến rừng xoài này đề tinh cần hành trì”. Rồi Tôn giả 
Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng Janfu đề khất thực. Khắt thực ở 
Janfu xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikàlà, sau khi đến, con bộ hành 
qua lại trên bờ sông Kimihàlả, con thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái, thấy vậy, con suy nghĩ: "Thật tươi 
đẹp thay, khả ái thay là rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ đề một thiện nam tử tinh cần, hành 
trì hạnh tinh cần". Nếu Thế Tôn cho phép con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy đề tỉnh cần hành trì. 

Được nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Ä⁄4eghiya: 

- Hãy chờ đợi, này eghiya. Chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một Tỳ-kheo khác đến!. 
Lần thứ hai, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cần phải làm thêm nữa, không, có gì cộng thêm vào việc 
đã làm. Nhưng đối với con, bạch Thế Tôn, có việc cần phải làm thêm nữa, có việc cộng thêm vào việc 
đã làm. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép con, con sẽ đi đến rừng xoài này đề tỉnh cần tu hành. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả M⁄eghiya: 

- Hãy chờ đợi này Meghiya! Chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một Tỷ-kheo khác đến. 

Lần thưa ba, Tôn giả Ä⁄eghiya bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc 
đã làm... con sẽ đi đế rừng xoài này để tỉnh cân tu hành. 


- Này Meghiya, khi Thầy nói tinh cần, thời Ta có thể nói gì được! Này A⁄eghiya, nay Thầy hãy làm 
những gì Thây nghĩ là hợp thời!. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 80 of408 


Rồi Tôn giả Mfeghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài đi đến rừng 
xoài ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng xoải và ngồi trú ban ngày dưới một gôc cây. Trong khi Tôn giả 
Meghiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tâm ác, không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại 
tầm. 


Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay, thật hi hữu thay! Ta vì lòng tin xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình, lại bị ba tâm ác, không thiện này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, 
hại tâm". Rồi Tôn giả Meghiya vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đánh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác, không thiện hiện 
hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay... hại 
tầm". 


- Này Meghiya, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự thuần thục. Thế nào là 
năm? Ở đây thiện bạn hữu, thiện thân hữu là pháp thứ nhất, này Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa 
thuần thục đi đến thuần thực. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo giữ giới, sông chế ngự với Sự chế ngự của 
giới bốn Pà/mokha, đầy đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. Đây là pháp thứ hai, này Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến 
thuần thục. Lại nữa, này Meghiya, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng khai mở tâm, 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như câu 
chuyện về Ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về 
tinh cân, tỉnh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện 
về giải thoát, câu chuyện vệ giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thê được không có khó 
khăn, có thê được không có mệt nhọc, có thê được không có phí sức. Đây là giải pháp thứ ba, này 
Meghia, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Lại nữa, này Ä⁄eg”iya, vị Tỷ-kheo 
sông tình cần, tinh tấn, để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, 
cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Đây là pháp thứ tư, này M⁄eghiya, khiến cho 
tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục. Lại nữa, này Mfeghiya, vị Tỷ-kheo có trí tuệ, đầy đủ trí 
tuệ, đi đến thâm sát sanh diệt, với Thánh thê nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. Đây là pháp thứ năm. Này 
Meghiya, khiến tâm thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này A⁄eghiya, đây là năm pháp khiến tâm 
giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. 


Này Meghia, VỚI VỊ Tỷ-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ây sẽ 
giữ giới, sẽ sông chế ngự với sự chế ngự của giới bổn P2/mokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ 
hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu tập trong các học pháp. Với vị Tỷ-kheo thiện thân hữu, thiện 
bạn hữu, thiện bằng hữu, sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự... tu tập trong các học pháp, được chờ đợi là phàm 
có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng, _ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. Như câu chuyện về ít dục, câu chuyện vệ viên ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tính cần 
tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện VỆ trí tuệ, câu chuyện về giải 
thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến; những câu chuyện như vậy có thể có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức. Với vị Tỷ-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng 
hữu, được chờ đợi là vị ấy sống tinh cân, tỉnh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi 
các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Với vị Tỷ-kheo thiện 
thân bằng hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị Tỷ-kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí đi đến 
thấm sát sanh diệt với thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. 


Lại nữa, này Meghiya, với vị Tỷ-kheo khéo an trú trong năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập thêm: 
Bất tịnh cần phải tu tập để đoạn tận tham; Từ cần phải tu tập đê đoạn tận sân; Niệm hơi thở vô hơi thở ra 
cần phải tu tập để trừ khử tầm tư; Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhồ lên kiêu mạn, tôi là. Này 
Meghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. Với ai có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 81 of408 


sự nhồ lên kiêu mạn: tôi là, Niết-bàn ngay trong hiện tại. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


1. Các tâm nhỏ tế nhị, 
Hiện hành ý hoan hỷ, 

Do không biết đến chúng, 
Tâm động chạy nhiễu đời, 
Nêu biết chúng tám tư, 
Nhiệt tâm và chánh niệm, 
Chê ngự được tư tưởng, 
Khi ý không hoan hỷ, 

Bậc Chánh giác bỏ chúng, 
Không còn chút dư tàn. 


(11) (Ud 37) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàra, tại Upavatama, trong ngôi rừng P2/a của dân chúng Mailv. Lúc bấy 
giờ nhiều Tỷ-kheo, đang sống trong những côc ở trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu, tháo động, 
kiêu căng, dao động, lắm môm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giấc, không định tĩnh, tâm tán 
loạn, các căn thả lỏng. Thế Tôn thấy sô đông các Tỷ- -kheo ấy, đang sống trong những cốc ở trong rừng, 
tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


2. Với thân không hộ trì, 
Với tà kiến chỉ phối, 

Bị hôn trâm thụy miễn, 
Nhiệp phục và chê ngự, 
Kẻ áy bị rơi vào 

Uy lực của Ma vương 
Do vậy hộ trì tâm, 

Sở hành chánh tư duy, 
Đặt chánh kiến hàng đầu, 
Rõ biết tánh sanh diệt, 
Nhiêp phục và chê ngự, 
Hôn trâm và thụy miên 
VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Từ bỏ mọi ác thú. 


(111) (Ud 38) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosal¿ với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn từ con 


đường bước xuống, đi đến một gôc cây, sau khi đến ngôi xuống trên chỗ đã soạn săn. Hỏi một kẻ chăn 
bò đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 82 of408 


bày, khích lệ, làm cho phần chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn 
bỏ ây, sau khi được Thế Tôn, với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chắn, làm cho phấn khởi, 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo". Thế Tôn im lặn 
nhận lời. Rồi người chăn bò Ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thê 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rôi người chăn bò ây, sau khi đêm ây đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sảng một sô lớn cơm sữa đặc và bơ 
tươi và báo thời giờ cho Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sảng. 


Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm. bát đi đến trú xứ của người chăn bò â ấy, với chúng Tỷ-kheo, sau khi 
đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Người chăn bò ấy, tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo 
với đức Phật là vị cầm đầu, với cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò, khi đức Phật đã dùng xong, 
tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại, trình bày, 
khích lê, làm cho phần chân, làm cho hoan hý, người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy 
rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có ngưòi đoạt mạng sống người chăn bò â ấy tại biên giới của làng. 
Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng Tý-kheo với đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò â ấy tự tay 
mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò â ấy, bạch Thế Tôn, đã bị một 
người đoạt mạng sống tại biên giói của làng. 


Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


3. Nếu có độc ác gì, 

Kẻ thù hại người thù, 
Tâm định hướng tả vạy, 
Còn làm ác hơn nữa. 


(V1) (Ud 39) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Rä/agaha, tại Veluvana chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàriputta 
và Tôn giả Mahà Mogsallàna trú ở động chim bồ câu. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàripu#a, trong đêm có 
sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định. Có hai Dạ-xoa là bạn với nhau 
đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các Dạ-xoa ấy thấy Tôn giả Sàripuita 
trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. 


Thấy vậy, một Dạ-xoa nói với Dạ-xoa thứ hai: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa-môn này”. 
Được nghe nói vậy, vị Dạ-xoa này nói với Dạ-xoa ây: "Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị 
Sa-môn! Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực Lần thứ hai, vị Dạ-xoa ây nói vị Dạ- 
xoa này: "Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa-môn này". Lần thứ hai, vị Dạ- -XOa nảy nói với vị 
Dạ-xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị Sa-môn!. Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại 
thần lực, có đại uy lực". Lần thứ ba, vị Dạ-xoa ấy, nói với vị Dạ-xoa này: "Này bạn, ta có ý muốn đánh 
trên đầu của vị Sa-môn này". Lần thứ ba, vị Dạ-xoa này nói với vị Dạ-xoa ấy: "Chớ có làm này bạn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 83 of408 


không làm gì được với vị Sa-môn. Này bạn, Sa-môn ây vĩ đại, có đại thân lực, có đại uy lực”. 


Rồi Dạ-xoa ấy không nghe theo, Dạ-xoa này liền đánh trên đầu Tôn giả Sâripuffa. Với cái đánh này, có 
thể làm ngã con voi bảy đến tám khuýu tay cao hay làm bề tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, Dạ-xoa ấy hét 
lớn: "Tôi bị cháy! Tôi bị cháy! " và rơi vào đại địa ngục. 


Tôn giả Mahà Moggallàna với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy Tôn giả Sàzipua bị đánh trên đầu, 
thấy vậy liền đến Tôn giả Sàripufra, sau khi đến, nói với Tôn giả Sàripuffa: 


- Mong rằng Hiền giả có thể kham nhẫn! Mong rằng Hiền giả có thể chịu đựng. Mong rằng Hiền giả 
không có đau đớn! 


- Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thể kham nhẫn! Hiền giả Moggallàna, tôi có thể chịu đựng! Hiền giả 
Moggallàna, nhưng đâu tôi có đau. 


- Thật vi diệu thay, Hiền giả Sâripuứia!. Hiền giả Sâripufía thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớm! Ở 
đây, thưa Hiền giả Sảriputta, có con Dạ-xoa đánh trên đầu Hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có 
thê làm ngã Con Voi bảy đến tám khuỷu tay cao, hay làm bề tan ngọn núi lớn và Tôn giả Sảripuíía đã nói 
như sau: "Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thê kham nhẫn! Này Hiền giả Ä⁄oggallàna, tôi có thê chịu 
đựng! Nhưng tôi có hơi đau đầu!" Thật vi diệu thay, Hiền giả Moggallàna! Thật hy hữu thay Hiền giả 
Moggallàna! Có đại thần lực là tôn giả Mahà Moggallàna, có đại uy lực, vì rằng Hiền giả có thê thấy 
được Dạ-xoa, nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói. 


Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


4. Tâm ai như tảng đả, 

An tru không dao động, 
Không tham vật khả ái, 
Đáng phân nộ, không sân, 
Tâm ai tu như vậy, 

Từ đâu khô đên được? 


(V) (Ud 41) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vuờn Ghosi/a. Lúc bây giờ Thế Tôn sống bị các Tỷ-kheo, La 
kheo mi, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại, đạo quây Tây, 
bị quấy rầy nên khô, không có thoải mái an ồn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay Ta sông bị các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ni... quấy rây, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ôn. Vậy Ta hãy sống một 
mình, xa rời đại chúng”. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi đề khất thực. Khắt thực ở Kosambi Xong, sau 
buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền đọn dẹp sàng tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, 
không báo cho chúng Tỷ-kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi, bộ hành hướng đến 
Pàlileyyaka, tiếp, tục bộ hành và đi đến Pàii/eyyaka. Tại đây, Thế Tôn sống ở Pàlileyyaka, khóm rừng 
Rakkhita, dưới gôc cây Sàla Bhadda. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 84 of 408 


Rồi một con VOI, bị các con voi, các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy rầy, ăn cỏ với 
đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị sẩy, uống nước bị vân đục, khi hụp lặn xong lên khỏi nước nó bị 
các con voi cái cọ xát thân hình, vì bị quây rầy nên khổ, không có thoải mái an ôn. Rồi con voi ấy suy 
nghĩ: “Ta bị các con voi, các con voi cái... Ta M bị phiền quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, an ổn. 
Vậy Ta hãy sông một mình, xa rời khỏi đàn vol" 


Rồi COn vOI Ấy, rời khỏi đàn voi, đi đến Pàlileyyaka, tại khóm rừng Rakkita, gốc cây sàla Bhadda. Tại 
đây, con voi ây tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống, 
đồ ăn để Thế Tôn dùng. 


Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên: “Ta trước đây bị các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo- -nI... quây tây không có thoải mái an ôn. Nay Ta sống không có bị các Tỷ-kheo... Nữ: 
có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rây, vì không bị quấy rây, Ta sống an lạc thoải mái" 


Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: “Trước đây ta sống bị các con voi.. quấy rầy, vì bị quấy 
rầy nên khổ, không có thoải mái an ôn. Nay ta sống không bị các con voi.. . quây rầy. Ta ăn cỏ với đầu 
ngọn không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẽ gãy, uông nước không bị vận đục, khi hụp lặn xong 
lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ xát thân hình, ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải 
mái an ôn". 


Rôi Thê Tôn, sau khi biệt hạnh viên ly của mình, với tâm của mình biệt được tâm của con vol ây, ngay 
trong lúc ây, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Đây là voi với voi, 
Với voi có ngà lớn 

Với tâm điểu phục tâm, 
Một mình vui thích rừng. 


(V1) (Ud 42) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anâfhapindika. Lúc bấy giờ Tôn giá 
Pindolabharadvädja ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiệt-già lưng thẳng, sống ở rừng, đi khất 
thực, mặc y lượm từ đống rác, chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, viên ly, không ưa thích hội họp, tinh cần 
tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thây Tôn giả Pindolabhàradvàja ngồi 
không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng... chú tâm vào tăng thượng tâm. 


Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


6ó. Không măng, không gia hại, 
Chế ngự trong giới bồn, 

Tiêt độ trong ăn uông, 

Năm ngồi chỉ một mình, 

Chu tâm vào tăng thượng, 
Chính lời chư Phật dạy. 


(V1IT) (Ud 43) 


Như vây tôi nghe: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 85 of408 


Một thời Thế Tôn trú ở Sâvahi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Sàriputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, kiết-già lưng thắng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội 
họp, tính cân tỉnh tần, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả sSảripuiía ngôi không xa bao 
nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, tinh cần tinh tắn, chú tâm vào tăng 
thượng tâm. 


Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

7. Tâm tăng thượng ẩn sĩ, 

Không phóng dật, tu tập, 

Trên con đường chánh trí, 

Vị ấy không cầu muộn, 

Luôn luôn được an tịnh, 

Thường năm giữ chánh niệm. 
(VIIT) (Ud 44) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàdthapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn được 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng đường, tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường tôn kính, 
cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ 
ngoại đạo không được cung kính... Cũng không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sảng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, không có thể chịu nổi sự cung kính đối với Thế Tôn và 
chúng Tỷ-kheo, đi đến nữ du sĩ Szđazi, sau khi đến, nói với nữ du sĩ Sundari: 


- Này chị, chị có thê làm lợi ích cho các bà con? 


- Thưa các Tôn giả, con có thê làm gì? Việc gì con có thê làm được? Đời sông của con là một vật hy 
sinh cho các bà con. 


- Vậy Chị hãy thường đi đến .Jefavana. 

- Thưa vâng, các Tôn giả. 

Nữ du sĩ Snđar¡, sau khi vâng đáp các du sĩ ngoại đạo â ây thường xuyên đi đến J etavana. Khi các du sĩ 
ngoại đạo â Ấy được biết rằng nữ du sĩ Swzdari được nhiều người thây thường xuyên đi đến .Jefavana, họ 
đoạt mạng sông của nữ du sĩ 5wdar¡, tại đấy, chôn nàng vào cái hô trong các mương của .Je/avana, rồi 
đi đến Vua Pasenadi nước Kosala, sau khi đên thưa với vua Pasenadi nước Kosala: 

- Thưa Đại vương, nữ du sĩ 5đar¡ không được thấy nữa. 

- Nhưng các Người nghĩ ở tại đâu? 

- Ở tại Jefavana, thưa Đại VƯƠng. 


- Vậy hãy đi tìm ở Jefavana. 


Các du sĩ ngoại đạo ây đi tìm ở /Jefavana, đào mương tại chỗ đã quăng nàng xuống, đặt nàng trên 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 86 of408 


giường, đi vào Sảva/fh¡ từ đường này đến đường khác, từ ngã ba đường này đến ngã ba đường khác, họ 
làm cho dân chúng tức giận nói răng: "Các Ông hãy xem công việc làm của các Thích tử! Vô liêm sỉ là 
các Sa-môn Thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, nói láo, không Phạm hạnh họ tự cho là sống đúng 
pháp, sống thăng bằng, sông Phạm hạnh, nói lời chân thật, giữ giới, theo thiện pháp. Không có Sa-môn 
hạnh trong những vị này. Không có Bả-la-môn hạnh trong những vị này. Từ đâu họ có Sa-môn hạnh? 
Từ đầu họ có Bà-la-môn hạnh? Sa- THỜ hạnh của họ đã đi mất. Sau khi làm xong phận sự của đàn ông, 
họ đoạt mạng sông của nữ nhân này". 


Lúc bấy giờ, các người ở Šàvø/rhi, khi thấy các Tỷ-kheo, với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, 
mạ ly, phỉ báng, bức não nói răng: "Vô liêm sỉ là các Sa-môn Thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp... 
họ đoạt mạng sông của nữ nhân này". 


Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đáp y cầm bát, vào S$àvz/fhï để khất thực, khất thực ở Sàvaf(hi 
xong, sau buổi ă ăn, đi khất thực trở về đi đên Thế Tôn, sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên, ngồi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Nay các người ở Sàva#hi khi thấy các Tỷ-kheo... họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. 


- Này các Tỷ-kheo, tiêng đôn này sẽ không còn tôn tại lâu dài, chỉ có một tuân thôi, sau một tuân sẽ biên 
mât. 


Này các Tỷ-kheo, những ai thấy Tỷ-kheo... bức não, các Thầy hãy chỉ trích lại với bài kệ này: 


ổ. 4i nói lời không thật, 
Phải đi đến địa ngục, 

Ai có làm lại nói 

Việc ây tôi không làm, 
Cả hại sau khi chết, 

Sẽ đồng đẳng như nhau. 
Họ là những hạng người, 
Làm các hạnh hạ liệt, 
Trong một đời sông khác. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ nơi Thế Tôn, nếu có những người thấy các Tỷ- 
kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mạ "ly, phỉ Dáng, bức não, các vị liền chỉ trích lại với 
bài kệ này: "AI nói lời không thật... Trong một đời sông khác ", những người suy nghĩ như sau: "Các 
Thích tử bi -môn không có phạm tội. Sự việc ấy không phải do họ làm. Các Sa-môn Thích tử này đã thề 
như vậy.” Và lời nói ây không có lâu dài, lời nói ây chỉ có tồn tại có một tuần, sau một tuần được biến 
mắt. Rôi nhiều Tý-kheo đi đên Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên, ngồi một bên, 
các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, lời 
này của Thế Tôn: "Này các Tỷ-kheo, tiếng đồ này sẽ không tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một 
tuân sẽ biến mất". Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấy đã biến mắt. 


Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 
9. Người không biết chế ngự, 


Với lời đâm người khác, 
Giống như voi bị đâm, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 87 of408 


Khi tham gia chiến trận. 
Nghe những lời thô ác, 
1)-kheo hãy chịu đựng, 
Giữ gìn không nói lên, 
Tâm không có hiêm hận. 


(1 (Ud 45) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Rä/agaja, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Upasena Vangantapua trong khi độc cư thiền định, ý nghĩa như sau được khởi lên: "Thật lợi ích thay 
cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, bậc Đạo sư của ta, bậc Thế Tôn của ta là bậc A-la-hán, Chánh- 
Đăng-Giác. Chúng ta được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong Pháp Luật khéo nói. Các 
VỊ đông Phạm hạnh với ta là những người có giới, theo thiện pháp. Chúng ta là những người làm đầy đủ 
trong giới luật. Chúng ta có thiền định. Chúng ta có nhất tâm, là bậc A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, 
chúng ta có đại thần lực, đại uy lực. Hiền thiện là mạng sống của ta. Hiền thiện là sự chết của ta." 


Rồi Thế Tôn với tâm của mình, biết được tâm của Tôn giả Upasena Vanganfapwfa, ngay trong lúc ấy 
nói lên lời cảm hứng: 


10. Ai sống không nhiệt não 
Khi chết không sáu muộn, 
Bác trí nêu thấy đường 
Giữa sâu, không sẵu muộn, 
T)-kheo đoạn hữu ái, 

Tâm tư được an tịnh, 

Luân hồi sanh tử tận, 

VỊ ây không tái sanh. 


(X) (Ud 46) 
Như vậy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sảvaffi, tại Jefavana, khu vườn của ông 4nà(hapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Sàriputta ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thăng, quản sát sự an tịnh của mình. Thế 
Tôn thấy Tôn giả Sàriupffa, ngồi xa Thế Tôn không bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thắng, quán sát sự an 
tịnh của mình. 


Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


11. Tỷ-kheo tâm an tịnh, 
Chặt đứt dây sanh tử, 
Luân hồi sanh tử tận, 
Thoát khỏi ma trói buộc. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 88 of408 


___ CHƯƠNGV 
PHẨM TRƯỞNG LÃO SONA 


(D (Ud 47) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffii, tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi 
nước Kosaia có mặt với hoàng hậu A⁄4//kà trên lầu thượng của hoàng cung, rồi vua Pasenađi nước 
Kosala nói với hoàng hậu Mallkàa: 


- Này Míallika có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của Hoàng hậu? 


- Thưa Đại vương, không có khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có ai 
khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại vương? 


- Này Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bê. Ngồi xuống một bên, vua Pesenađi nước Kosaia bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với Hoàng hậu M2//kä và con nói với 
Hoàng hậu Mallikd: “Này Mallikà, có ai khác thân ái với Hoàng hậu hơn là tự ngã của Hoàng hậu?". 


Khi được nói như vậy, bạch Thế Tôn, Hoàng hậu Ma//ka trả lời với con: "Thưa Đại vương, không có a1 
khác thân ai với Thiếp hơn là tự ngã của Thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại 
vương hơn là tự ngã của Đại vương? " Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho Hoàng hậu Malikd: 
Này Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta". 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này trong lúc ấy liền nói lên bài kệ này: 


1. Tâm ta đi cùng khắp, 
Tắt cả mọi ' phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã, 

Tự ngã đối mọi người, 

Quả thân ái như vậy, 

Vậy ai yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người. 


(11) (Ud 48) 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savaffhi, tại Jetavana, chỗ khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ananda, 
vào buổi chiều, từ thiền định đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên. 


Ngồi một bên, Tôn giả 4zanda bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hi hữu thay, bạch Thế Tôn. Thọ mạng ít thay, bạch Thế Tôn, là 
mẹ của Thế Tôn! Sau khi sanh Thế Tôn bảy ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cõi trời Đâu- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 89 of408 


suât". 


- Chính là như vậy, này 4nanda! Thọ mạng Ít thay là mẹ vị Bồ Tát. Sau khi sanh Thế Tôn bảy ngày, mẹ 
Thê Tôn mệnh chung, được sanh ở cõi trời Đâu suât! Thọ mạng ít thay là các bà mẹ của các Bô Tát. Sau 
khi sanh bảy ngày, các bà mẹ của Bô-tát mệnh chung, và được sanh lên cõi trời Đâu suât. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời kệ: 


2. Tất cả hữu tình nào, 

Sẽ có mặt ở đời, 

Tát cả chúng sẽ đi, 

Sau khi bỏ sắc thân, 

Hiểu tắt cả là vậy, 

Bác thiện sanh nhiệt tâm, 
Sông đời sông Phạm hạnh. 


(IIT) (Ud 49) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Rä/agha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy gIỜ, một người bị 
bệnh hủi tên là Suppabuddha, nghèo đói, ăn xin, khốn cùng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn với đại chúng đoanh 
vây, đang ngồi thuyết pháp. Người ;z¡ Suppabuddha. thấy từ đàng xa đại chúng đang tụ hội, thấy vậy 
liền suy nghĩ: "Không nghĩ ngờ gì nữa, ở đấy, có thể có chia phân cái gì ăn được, loại cứng hay. loại 
mềm. Vậy ta hãy đi đến đại chúng â ấy, mong răng ta sẽ được chút gì ăn được, loại cứng hay loại mềm". 
Rồi người hủi Suppabuddha đi đến đại chúng ấy. 


Người hủi Suppabuddha thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng đang đoanh vây xung quanh, 
thấy vậy liền suy nghĩ: "Ở đây không có cái gì ăn được, loại cứng hay loại mêm để chia phân. Sa-môn 
Gofama này đang thuyết pháp cho hội chúng. Vậy ta hãy nghe pháp". Tại đây, người hủi ngồi xuống và 
nghĩ: "Ta sẽ nghe pháp”. 


Rồi Thế Tôn, với tâm của mình duyên với tâm của toàn thê hội chúng tác ý rằng: HỘI đây, ai có thê hiểu 
được pháp”. Thế Tôn thấy người hủi Suppabuddha đang ngồi trong hội chúng, thấy vậy liền suy nghĩ: 
"Ở đây, người này có thê hiểu pháp". 


Vì người hủi Suppabuddha, Thế Tôn tuần tự thuyết pháp, tức là thuyết bố thí, thuyết về trì giới, thuyết 
về thiên giới, thuyết về sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm cuả các dục, sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế 
Tôn biết tâm của người hủi Suppabuddha đã sẵn sàng, đã nhu thuận không còn chướng ngại, được phấn 
khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


Cũng như tắm vải thuần bạch, được gôi rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy chính tại 
chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly câu khởi lên trong tâm người hủi 5⁄ppabuddha: "Phàm cái gì được 
khởi lên, tất cả đều bị đoạn diệt". Khi ấy người hủi Suppabuddha thây pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thê 
nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người khác đôi với 
lời dạy của đức Bồn Sư, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người hủi Spabuddha bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuông, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 90 of 408 


vào trong bóng tối để những ai có mặt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiêu phương tiện trình bày, giải thích, Bạch Thê Tôn, con xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, quy y chúng 
Tỳ-kheo, mong Thê Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Rồi người hủi S%ppabuddha được Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn chấn, 
làm cho hoan hý, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi một con bò húc vào người hủi Suppabuddha và đoạt mạng sống. Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, người hủi tên Šppabuddha được Thê Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ đã mạng chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Tương lai của vị ấy thế 
nào? 


- Này các Tỷ-kheo, Hiền trí là người hủi Suppabuddha, đã thực hành tuỳ pháp đúng pháp, không có làm 
phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. Người hủi S„»pabuddha sau khi đoạn tận ba kiệt sử, đã 
chứng được quả Dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn đạt được Chánh giác. 


Khi nghe nói vậy một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì, người hủi Suppabuddha lại là người nghèo đói, là người ăn xin, 
là người khôn cùng? 


- Thuở xưa, này các Tỷ- -kheo, người hủi Suppabuddha là con một nhà triệu phú ở Ràjagaha khi đi ngang 
qua một khu vườn, vị ấy thấy đức Phật Độc giác 7 agarasikhi đang đi vào thành khất thực. Thấy vậy, VỊ 
ây suy nghĩ: "Ai là người hủi này lại đi dạo chơi ” và vị ây nhỗ nước miếng và xây lưng phía trái rôi bỏ 
đi. Do hành động này của vị ây được thuần thục, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm, vị ây bị nâu trong địa ngục. Do sự thanh thục thêm nữa của nghiệp ấy, chính tại 
Râjagala này, vị Ấy là một người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng! Nay vị ấy do y cứ vào 
pháp luật được Như Lai thuyết giảng, vị ấy được lòng tin, vị ấy được giới, vị ây được nghe pháp, vị ấy 
được từ bỏ, vị ấy được trí tuệ, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú, thiên giới, đời 
này, được cộng trú với chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Tại đây, vị ấy chói sáng hơn các chư Thiên khác về 
dung sắc và đanh xưng. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 
3. Nhự người có mắt nhìn, 
Cổ gắng tránh lôi lõm, 
Cũng vậy kẻ trí tránh, 
Điều ác giữa đời này. 
(IV) (Ud 50) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàva/hi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy gIỜ, nhiều thiếu 


niên giữa Sàvaffhi và Jetavana, đang hành hạ các con cá. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi 
vào Sàva/fhi để khất thực. Thế Tôn thấy nhiều thiếu niên giữa Sàva/hi và Jetavana đang hành hạ các 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 91 of408 


con cá, thấy vậy đi đến các thiếu niên ấy, sau khi đến nói với chúng: 

- Này các Thiếu niên, các Em có sợ đau khổ không? Các Em không ưa thích khổ phải không?". 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ. Chúng con không ưa thích khổ. 

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


4. Nếu con không ra khổ, 
Dầu bát cứ chô nào, 

Chớ làm các nghiệp ác, 
Trước mặt hay sau lưng 
Nêu Con làm, sẽ làm, 
Các nghiệp ác, bát thiện, 
Con không giải thoát khó, 
Dáu nhảy vọt và chạy. 


(V) (Ud 51) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Dubbarà, trong lầu mẹ của Ä⁄igàra. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày 
trai giới đang ngồi ‹ có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh 
một sắp qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng dẫn đến Thế Tôn, và Bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã sắp qua, chúng Tỷ-kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy thuyết giới bốn Pà/mokkha cho chúng Tỷ-kheo. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ, im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh giữa 
đã sắp qua. Chúng Tỳ-kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bôn Pàfimokkha cho 
chúng Tỷ-kheo. 


Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp 
qua, rạng đông đã ló dạng đêm đã nở nụ cười, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay 
hướng dẫn đến rồi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã nở nụ cười, 
chúng Tỷ-kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới P2/imokkha cho chúng Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, hội chứng không thanh tịnh. Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna suy nghĩ: "Vì người nào mà 
Thế Tôn nói: "Này Ananda, hội chúng này không thanh tịnh'?" Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna với tâm 
của mình tác ý đến tâm toàn thể chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Ä⁄ahà Moggallàna thây một người ác giới, theo 
ác pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành động được che đậy, không phải Sa-môn tự xưng 
là Sa-môn, không theo Phạm hạnh tự xưng là Phạm hạnh, nội tâm hủ hóa, đầy ứ dục vọng, một đồng rác 
ô uế đang ngồi giữa chúng Tỷ-kheo, thấy vậy từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến người ây, sau khi đến nói với 
người ây: 


- Hiền giả hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy Hiền giả. Hiền giả không được cộng trú với chúng Tỷ-kheo. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 92 of408 


Người ấy giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Moggallàna nói với người ấy: 
- Hiền giã hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Hiền giả. Hiền giả không được cộng trú với chúng Tỷ-kheo. 


Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Mahà Moggallàna. Lần thứ ba, Hiền giả ấy im lặng. 
Rồi Tôn giả M⁄ahà Moggallàna nắm tay người ấy, dắt tay khỏi ngoài cửa, gài then cửa lại, rồi đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Hiền giả ây đã bị con đuổi ra rồi. Hội chúng nay thanh tịnh Bạch Thế Tôn. Thế Tôn 
hãy thuyết giảng giới bôn Pàứimokkha cho chúng Tỷ-kheo. 


- Thật vi diệu thay, Moggallàna! Thật hy hữu thay, Ä⁄oggallàna! Cho đến khi bị cầm tay, người ngu sỉ 
mới ổi ra. 


Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, bắt đầu từ nay Ta sẽ không làm osas/ha nữa, Ta sẽ không tụng đọc giới bốn 
Pàtimokkha nữa. Bắt đầu từ nay, các Thầy hãy làm Uposastha, các Thầy hãy tụng đọc giới bồn. Sự kiện 
không có được. Này các . Tỷ-kheo, cơ hội không có được là Như Lai có thể làm Uposastha với hội chúng 
không thanh tịnh, có thể đọc giới bổn. Này các Tỷ-kheo, biển lớn có tám pháp vi diệu hy hữu này, do 
thấy chúng như vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình Jình như 
một vực thắm. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu 
dần, không có thình lình như một vực thâm. Này các Tý-kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất. 
Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, biển 
lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Này các Tỷ-kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai. Do 
thây vậy, thây vậy, các A-tu-la thích thú biên lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức 
bị quãng trên bờ hay vất lên đất liền. Vì rằng, này các Tỷ- -kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. 
Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quãng lên bờ hay vất lên đất liền. Này các Tỷ-kheo, đây là vi 
diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biên lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamưna, sông 
Aeciravdatfi, sông. Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biên lớn. Vì răng 

hàm có con sông. lớn nào, ví như sông Hằng, sông. Yamuna, sông Aciravafi, sông Míahi, các con sông 
ãy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biên lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có 
thứ tư. Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ- -kheo phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước 
mưa từ trời rơi xuông, nhưng không vì vậy biên lớn được thấy có giảm tăng. Này các Tỷ-kheo vì rằng, 
phàm có dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng 
không vì vậy mà biển lớn được thấy có giảm tăng. “Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ 
năm. Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các Jÿ-kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu, chưa từng 
có thứ sáu. Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biến lớn. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 93 of408 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu báu 
này như trân châu, ma ni châu, lưu ly, xa-cừ, ngọc bích, san-hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, 
này các Tý-kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này 
như trân châu, ma-nI châu, lưu- ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Này các Tỷ- 
kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, biển lớn là trú xứ các loài sinh vật lớn. Tại đây có những sinh vật này như các 
con /imi, (imingalà, fimiramingalà. Những loại A-fu-la, các loại Nàgà, các loại Gandhabhà. Trong biển 
lớn có các loại hữu tình dài một trăm do-tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do-tuần. Vì rằng, 
này các Tỳ-kheo, biển lớn là trú xứ các sanh vật lớn. Tại đây có những sinh vật này như các con fữni, 
timingalà, timiramingalà. Những loại A-fu-la, các loại Nàgà, các loại Gandhabhà. Trong biển lớn có các 
loại hữu tình dài một trăm do-tuần, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do-tuần. Này các Tỷ-kheo, 
đây là vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có tám pháp, vi diệu chưa từng có trong Pháp và Luật này, do thấy chúng, 
thấy chúng, các Tỳ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. Thế nào là tám? 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có 
thình lình như một vực thăm. Cũng vậy này các Ty-kheo, trong Pháp và Luật này, các học pháp và tuần 
tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuân tự, không có sự thể nhập chánh trí, thình lình. Này 
Paharada, vì rằng trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thực là tuần tự, các con 
đường là tuần tự, không CÓ Sự thể nhập chánh trí thình lình. Này các Tỷ-kheo, đây là vi điệu chưa từng 
có thứ nhứt. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi 
các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dâu cho vì nhân sinh mạng, cũng không 
VƯỢt qua. Này các Tỷ-kheo, vì rằng các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu 
cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này các Tỷ kheo trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi 
diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, thây vậy, Tỷ-kheo thích thú, trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biến lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức 
bị quăng trên bờ hay vất lên đất liền. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người nảo là ác giới, theo ác pháp, sở 
hành bắt tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vị che đậy, không phải là Sa-môn nhưng tự nhận là Sa-môn, 
không sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất 
định. Chúng Tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuôi người ây ra khỏi. Dầu cho 
người ầy có ngôi giữa chúng Tỷ-kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và chúng Tăng sống xa 
người ây. Vì răng này các Tỷ-kheo, người ấy là ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất định... và chúng 
Tăng sông xa VỊ ây. Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba. 
Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tyỷ-kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yzzwnà, sông 
Aeiracdfi, sông Sarabhù, sông Míahi, các con sông ây khi chảy đến biên, liền bỏ tên họ trước, trở thành 
biển lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn giai cấp này: Sát-đé-lị, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bố sau này, chúng 
từ bỏ tên và họ của chúng từ trước, và chúng trở thành những Sa môn Thích tử. Này các Tỷ-kheo, trong 
Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và luật này. 


Ví` như, này các Tỷ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biên lớn, phàm có những nước 
mưa từ trời rơi xuông, nhưng không vì vậy mà biên lớn có giảm tăng. Cũng vậy này các Tỷ Kheo, nêu 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 94 of 408 


có những vị Tỷ kheo nhập vào Niết, Bàn giới, không có dư y, Niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy 
có giảm tăng. Này các Tỳ Kheo, nếu có nhiều vị Tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niệt 
bàn giới cũng không vì vậy, được thấy có giảm tăng. Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là 
vi diệu thứ năm. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và luật này. 


Vị như, này các Tỷ- -kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các Tỷ -kheo, pháp này cũng 
chỉ có một vị là vị giải thoát. Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ 
sáu. Do thấy vậy, thấy vậy, Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn có nhiều châu báu, ở đấy có những châu báu này, như trân châu, ma- 
ni châu, lưu-ly, xà-cừ, ngọc bích, san-hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã-não. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Pháp 
và Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này, như Bốn niệm 
xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Thánh đạo tám ngành. Này các Tỷ- 
kheo, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều châu báu này như Bốn niệm xứ... Thánh đạo tám ngành. Này 
các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, thấy vậy, các 
Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn là trú xứ các loại sinh vật lớn, tại đấy có những sinh vật như các con 
timi, timigalà, timiramingalà, những loại Asurà, các loài Nàgà, các loài Gandhabbà. Trong biển lớn có 
các loài hữu tình dài một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do-tuần. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, Pháp và Luật này là trú xứ của các loại sinh vật lớn. Ở đấy có những sinh vật này. Bậc Dự lưu, bậc 
đang hướng đến chứng ngộ Dự lưu quả; bậc Nhất lai, bậc đang hướng đên chứng Nhất lai quả; bậc Bất 
lai, bậc đang hướng đên chứng Bắt lai quả;bậc A-la-hán, bậc đang hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. 
Này các Tý-kheo, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của các sinh vật lớn. Ở đây có những sinh vật này... 
quả A-la-hán. 


Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tyỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có trong Pháp và Luật này, do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi ấy, nói lên lời cảm hứng: 


3. Che kín, trời có mưa, 
Mở rộng, trời không mưa, 
Do vậy, hãy mở rộng 

Cái gì bị che kín, 

Như vậy sẽ không mưa. 


(V1) (Ud 57) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzfji, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Mahàakaccadna trũủ ở giữa dân chúng Avanii, gần Kuraraghara, trên ngọn núi tên Pavatta. Lúc bấy giờ 
nam cư sĩ Sona Kofikanna là thị giả của Tôn giả Mahàkaccàna. Rồi nam cư sĩ Sona Kotikanna trong khi 
độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên: "Như Tôn giả Mahàkaccàna thuyết pháp, thật không 
dễ dàng cho một người sông trong gia đình có thể thực hành một cách viên mãn Phạm hạnh thuần tịnh, 
trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 95 of408 


đình". Nam cư sĩ Sona Kofikanna đi đên Tôn giả Mahàkaccàna, sau khi đền đảnh lễ Tôn giả rôi ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, nam cư sĩ Sona Kofikanna thưa Tôn giả Mahàakaccàna. 


- Thưa Tôn giả, ở đây trong khi con độc cư thiền tịnh... sống không gia đình. Thưa Tôn giả, Tôn giả hãy 
cho con xuât gia. 


Nghe nói vậy, Tôn giả Mahàkaccàna nói với nam cư sĩ Sona Kotikanna: 


- Này Sona, thật khó thay đời sống Phạm hạnh, ăn một bữa ăn, nằm một mình cho đến trọn đời. Này 
Sona, tại đây hãy sống trong gia đình, chú tâm vào lời dạy của chư Phật, tạm thời hiện tại sống Phạm 
hạnh, ăn một ngày một bữa, năm ngủ một mình. Như vậy lòng ham muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona 
Kotikamna được giảm nhẹ bớt. 


Lần thứ hai, trong khi độc cư thiền định... sống không gia đình. Lần thứ hai nam cư sĩ Sona Kofikanna 
đi đến Tôn giả Mahàkaccàna..."... Hãy cho con xuất gia". Lần thứ hai, Tôn giả AMahàkaccàna nói với 
nam cư sĩ Sona Kofipanna: 


- Này Sona, thật khó thay... được giảm nhẹ bớt. Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kotikanna trong khi độc cư 
thiền định... sống không gia đình. 


Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kotikanna đi đến Tôn giả Mahàkaccàna và thưa "... Hãy cho con xuất gia", 
Rồi Tôn giả Mahàkaccàna cho nam cư sĩ Sona Kofikanna xuất gia. Lúc bấy giờ, tại 
Avantisudakhhinàpatha, có ít Tỷ-kheo. Rồi Tôn giả Mahàkaccàna, sau ba kỳ an cư mùa mưa, một cách 
khó khăn, một cách mệt nhọc tụ tập được một nhóm mười Tỷ-kheo và trao Đại giới cho Tôn giả Sona. 


Tôn giả Sona sau khi an cư mùa mưa cô độc thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Ta chưa được 
thấy tận mắt Thế Tôn, tuy rằng ta có nghe Thế Tôn là vị như vậy, như vậy. Nếu vị Giáo thọ sư của ta 
cho phép ta sẽ đi đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". Rồi Tôn giả Sona vào buôi 
chiều từ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả M⁄ahàkaccàna, sau khi đảnh lễ Tôn giả Mahàkacàna 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên Tôn giả Sona thưa với Tôn giả M4ahàkaccàna: 


- Thưa Tôn giả, trong khi con độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Ta chưa được thấy tận 
mặt Thế Tôn... Chánh Đăng Giác". 


- Lành thay, lành thay Sona! Hãy đi này Sona, đề yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh-Đẳng-Giác. 
Này Sona, người sẽ thấy Thế Tôn khả ái, khởi dậy lòng tin, các căn an tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã đạt 
được an chỉ chế ngự tối thượng, bậc long tượng được điều phục, hộ trì, các căn nhiếp phục. Sau khi thấy, 
hãy nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não nhẹ nhàng, khoẻ mạnh, an 
ôn không!. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 


Tôn giả Sonø hoan hỷ tín thọ lời dạy của Tôn giả Mahảkaccàna, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàakaccàna, thân bên hữu hướng về Tôn giả dọn đẹp sàng tọa, cầm y bát bộ hành hướng về Tôn giả 
dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát bộ hành hướng đến Sàvz/fhi, tiếp tục bộ hành đi đến Sàvaffhi,Jefavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sona bạch Thế Tôn: 


- Bậc giáo thọ sư của con, bạch Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, hỏi thăm... có an ôn không? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 96 of 408 


- Này Ty-kheo, Thầy có kham nhẫn được không? Thầy có sống dễ dàng không? Đi đường đến đây có 
mệt mỏi không? Khât thực có mệt mỏi không? 


- Bạch Thế Tôn, con có thê kham nhẫn! Bạch Thế Tôn, con có thể sống dễ dàng. Bạch Thế Tôn, con đi 
đường không có mệt nhọc! Khât thực không có mệt nhọc. 


Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy sửa soạn sàng tọa cho Tỷ-kheo mới đến này. 

Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thế Tôn bảo ta: "Này Ananda, hãy sửa soạn sàng tọa cho Tỷ-kheo mới đến 
này”. Như vậy, Thể Tôn muốn ở chung một chỗ với Kh -kheo â ây. Như vậy Thế Tôn muốn ở chung với 
Tôn giả Sona ây". Nên chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy Tôn giả 4nanda sửa soạn sàng tọa cho Tôn giả 
Sona. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi ở ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào tịnh xá. Tôn giả Sona, 


sau khi ngồi ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào Tịnh xá. Rồi Thế Tôn, khi đêm đã gần sáng, 
thức dậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Sona: 


- Hãy nói pháp cho các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn, đọc thuộc lòng mười sáu phần của phẩm tám một cách đầy đủ. Rồi Thế 
Tôn, sau khi Tôn giả Sona chấm dứt tụng đọc của mình, Thế Tôn cám ơn và nói: 


- Lành thay, lành thay Tỷ-kheo! Tý-kheo đã khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì toàn bộ mười sáu 
phần trong phẩm thứ tám. Người được đầy đủ thiện ngôn, minh bạch, phát ngôn rõ ràng, ý nghĩa minh 
xác. Này Tỷ-kheo, Thầy có bao nhiêu tuổi an cư mùa mưa? 

- Bạch Thế Tôn, con có một tuổi an cư mùa mưa. 


- Này Tỷ-kheo, vì sao Thầy lại để chậm như thế? 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu con thấy sự nguy hại trong các dục, sự bó buộc của đời sống gia đình, nhiều 
phận sự, nhiều công việc phải làm. 


Thế Tôn sau khi hiễu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


6. Ti hấy nguy hại ở đời, 
Biết pháp không sanh y, 
Bậc Thánh không tra ác, 
Bác tịnh không ưa ác! 


(VIT) (Ud 58) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvafihi, tại Jefavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Kankharevafa ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thăng, tự mình quản sát sự thanh 


tịnh do vượt qua được nghĩ ngờ. Thế Tôn thấy Tôn giả Kankharevafa ngôi không xa bao nhiêu, ngồi 
kiết-già, lưng thẳng tự mình quán sát sự thanh tịnh do vượt qua được nghỉ ngờ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 97 of408 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


7. Phàm những nghỉ hoặc gì, 
Đời này hay đời sau, 

Tự mình chưa cảm thọ, 

Hay người khác cảm thọ, 
Người hành thiển từ bỏ, 
Hoàn toàn tất cả chúng, 
Nhiệt tâm hành Phạm hạnh. 


(VIITI) (Ud 59) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, 4 tại Weluvana chỗ nuôi các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda 
trong ngày trai giới, vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, vào Rajasaha để khất thực. Devadaría thấy Tôn giả 
Ananda đi khất thực ở Räjagaha, sau khi thây, đi đến Tôn giả 4nanda và nói với Tôn giả Ananda. 


- Bắt đầu từ hôm nay, Hiền giả Ananda, ta sẽ làm lễ trai giới và sẽ tác thành các tăng sự, khác với Thế 
Tôn, khác với chúng Tỷ-kheo. 


Tôn giả Ananda, sau khi đi khất thực ở Rajagaha, sau buổi ă ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 4øanda bạch Theá 
Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát, vào Ràjagaha để khất thực. Bạch Thế Tôn, 
Devadata thấy con đi khất thực ở Rà/agaha, thấy vậy liền đi đến con và nói: "Bắt đầu từ hôm nay, Hiền 
giả Ananda.. khác với chúng Tỷ-kheo!". Hôm nay, bạch Thế Tôn, Devadzfra sẽ phá hòa hợp Tăng, làm 
lễ trai giới và hành các tăng sự. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


8. Dễ làm là việc lành, 
Đôi với kẻ làm lành; 
Khó làm là việc ác, 
Đôi với kẻ làm lành; 
Dê làm là việc ác, 

Đôi với kẻ làm ác; 
Khó làm là việc ác, 
Đối với các bậc Thánh. 


(14) (Ud 60) 

Như vậy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosz/z cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nhiều 
thanh niên Bà-la-môn, không xa Thế Tôn bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng vượt đà quá xa. Thế 


Tôn thấy nhiều thanh niên, không xa bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng, vượt đà quá xa. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 98 of 408 


9. Lời nói của kẻ trí, 
Khi bôi rồi luông cuông, 
Rơi vào nhiễu đề tài, 
Nhiêu lãnh vực sai khác, 
Họ muốn miệng mở rộng, 
Cái gì dắt dân họ, 

Họ đâu có biết rõ. 


(X) (Ud 61) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sảvaffi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Culaparmthaka ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thắng đề niệm trước mặt. Thế Tôn 
thấy Tôn giả Cbiapanfhaka ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thắng để niệm trước mặt. 


Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


10. Với thân, tâm an trú, 
Đứng, ngồi hay năm xuống, 
1)-kheo an trú niệm, 

Trước sau được thù thẳng, 
Trước sau được thù thắng, 
Vượt tầm mắt ác ma. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 99 of 408 


__ CHƯƠNGVL 
PHẨM CHƯA SANH ĐÃ MÙ 


(1) (Ud 62) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở sai tại Đại Lâm chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp 
y, cầm bát, đi vào esải¡ để khất thực. Khất thực ở esàj xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, Thế 
Tôn gọi Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy cầm tọa cụ, Ta sẽ đi đến điện Càpàla để nghỉ ban ngày. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giá Ananda vâng đáp Thế Tôn, cầm tọa cụ và đi sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn đi đến đền Càpä/a, khi 
đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn săn, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàl! Khả ái thay Vesali! Khả ái thay đền Udenal Khả ái thay đền 
Gotamakal Khả ái thay đền Safambaka! Khả ái thay đền Bahupuita! Khả ái thay đền Sàrandada! Khả 
ái thay đền Cảpàial 


Này Ananda, những ai đã tụ tập Bốn như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ 
địa, được an trú, tích lũy, khéo thực hành, nếu muốn, người ây có thê sống đến một kiếp hay phân kiếp 
còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập Bốn như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm 
thành căn cứ địa. được an trú, tích lũy, khéo thực hành. Này Ananda, nêu muốn Như Lai có thể sống đến 
một kiếp hay phần còn lại! 


Nhưng Tôn giả 4nanda không thể nhận hiểu Sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế 
Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp! Thiện Thệ hãy ở 
lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người". Vì tâm Tôn giả bị Ma vương ám 
ảnh. Lần thứ hai... Lần thứ ba Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: "Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả 
ái thay đền Udenal Khả ái thay đền Gofamaka! Khả ái thay đền Safambakal Khả ái thay đền 
Bahyputial Khả ái thay đền Sàrandada! Khả ái thay đền Càpdla!... " Nhưng Tôn giả Ananda không thể 
nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rồ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch 
Thế Tôn, Thê Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp! Thiện Thệ hãy ở lại cho đên trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người!". Vì tâm Tôn giả bị Ma vương ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Này Ananda, hãy đi và làm những gì Thây nghĩ là hợp thời!. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài rôi ngôi xuông một gôc cây không xa bao nhiều. 


Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến liền đứng một bên. Đứng một 
bên, Ác ma nói với Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 100 of408 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. Bạch Thê Tôn, đây là lời Thê Tôn đã nói: 


- Này Ác ma, Ta sẽ chưa diệt độ, khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử có tài năng 
được huấn luyện, đạt được tự tín, an ồn khỏi các khổ ách, nghe nhiễu, trì pháp, thực hành Chánh pháp và 
tuỳ pháp, sông chánh hạnh, sống tùy pháp, sau khi học hỏi giáo lý từ Thầy của mình; khi nào họ chưa có 
thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai mở, phân tích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà đạo 
khởi lên, họ chưa có thê, sau khi chất vấn, khéo hàng phục một cách đúng pháp, chưa có thê thuyết pháp 
thần diệu. 


- Bạch Thế Tôn, nay có những Tỷ-kheo, đệ tử của Thế Tôn có tài năng, được huấn luyện, đạt được tự 
tín, an ổn khỏi các khổ ách, nghe nhiều, trì pháp, thực hành Chánh pháp và tùy pháp, sông chánh hạnh, 
sông tùy pháp; sau khi học hỏi giáo lý từ Thầy của mình, họ tuyên bố diễn giảng trình Dây, xác định, 
khai mở, phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, sau khi chất vẫn, họ khéo 
hàng phục một cách đúng pháp, thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay. Thế Tôn hãy diệt độ; Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã 
nÓI. 


- Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo ni của Ta... Những nam cư sĩ của Ta... Những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử có tài năng... chưa có thê thuyêt pháp thân diệu. 


- Bạch Thế Tôn, nay có những Tỷ-kheo ni.. - Những nam cư sĩ... Những nữ cư sĩ đệ tử của Thế Tôn có 
tài năng, được huấn luyện, đạt được tự tín... có thể thuyết pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn,nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Bạch Thế Tôn, đây là 
lời Thế Tôn đã nói. 


- Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thành đạt, phổ 
biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy, cho chư Thiên và loài Người. 


- Bạch Thế Tôn, nay Phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, 
biến mãn, nghĩa được khéo giảng dạy cho chư Thiên và loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ; 
Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thê Tôn! Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! Khi được nói vậy, Thế Tôn nói 
với Ác ma: 


- Này Ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai 
sẽ diệt độ. 


Và tại đền Cảpàja, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. 
Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn động, ghê rợn, lông tóc dựng ngược, sâm trời vang dậy. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


1. Bậc ẩn sĩ từ bỏ, 

Các hành động sanh hữu, 
Sanh hữu có cân lượng, 
Sanh hữu không cân lượng, 
Ua thích hướng nội tâm, 
Thật định tỉnh an tịnh, 

Phá đồ ngã sanh hữu, 

Như cởi thoát áo giáp. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 101 of408 


(11) (Ud 64) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Sảwzứii, tại Đông Viên, lâu đài mẹ của A⁄igàra. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào buồi 
chiều, từ độc cư thiền tịnh đứng dậy và đến ngồi tại một ngôi nhà nhỏ phía cửa ngoài. 


Rồi vua Pasenadl nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Lúc bấy giờ bảy vị bện tóc, bảy vị Ni-kiền Tủ, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ, với nách 
đầy lông, với móng tay dài, mang các dụng cụ khât sĩ, đã đi ngang qua Thế Tôn không xa bao nhiêu. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay 
mặt, chấp tay hướng về bảy vị bện tóc, bảy vị Ni-kiền Tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du 
sĩ ấy, nói lên ba lần tên của mình: "Thưa chư Tôn giả, con là vua Pasenadi nước Kosala!". 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bên tóc, bảy vị Ni- kiền Tử, bảy vị Ni- kiền Tử, bảy vị lõa thể, 
bảy vị mặc một y, và bảy vị du sĩ ấy đã đi ngang qua không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài 
và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenađi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi 
trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? 


- Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ trong khi còn sống với gia đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ 
con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kảsi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ 
hưởng vàng và bạc thời Đại vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con 
đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một 
người và như vậy phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được, phải có tác ý không phải không 
có tác ý; phải có trí tuệ không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính phải có liên hệ mới biết được sự 
thanh liêm của một người, phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được, phải có tác ý, không 
phải không có tác ý, phải có trí tuệ không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính trong thời gian bât 
hạnh biết được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được; phải 
có tác ý, không phải không tác ý; phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại vương, chính phải đàm 
luận biết được trí tuệ của một người, và như vậy phải trong một thời gian dài không thể ít ngày được; 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. 


- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đã khéo nói như sau: "Thưa 
Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ... không phải với ác tuệ". Bạch Thế Tôn, có những trinh thám này 
của con những người trinh sát sau khi đi trinh sát mặt nước, chúng đến con. Trước hết họ báo cáo rôi 
con mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ây sau khi tây sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và 
xoa dầu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trắng, chúng được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm 
dục công đức. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ này: 


2. Phải siêng năng cỗ găng, 
Tại bắt cứ chỗ nào, 

Chớ trở thành là người 
Thuộc vào con người khác, 
Chớ có sống ÿ lại, 

Nương tựa vào ngưòi khác, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 102 of408 


Chớ sống nghề buôn bản, 
Đem pháp đề kiêm lời. 


(111) (Ud 65) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwaf/hi, tại jJefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bẫy giờ Thế Tôn ngồi 
quán sát của pháp bắt thiện của mình được trừ diệt, và các pháp thiện của mình được tu tập, làm cho 
tăng trưởng. Rồi Thế Tôn sau khi biết các pháp bất thiện của mình đã được trừ diệt và các pháp thiện 
của mình được tu tập, được làm cho sung mãn, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Trước có nay không có, 
Trước không có nay có, 
Đã không và sẽ không, 

Và nay hiện không có. 


(IV) (Ud 66) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaứfii, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ một số đông 
các ngoại đạo sai khác. Các Sa-môn, Bà-la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào ,$àvz/zi để khất thực. Họ 
có quan điểm khác nhau, có kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa vào quan 
điểm khác nhau. Một số na -môn, Bả-la-môn, luận thuyết như sau: "Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Thế 
giới là vô thường, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một sô Sa-môn, Bà-la- PHIH luận thuyết như 
Sau, quan điểm như SaU: "Thế giới là có biên tế, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một sô Sa-môn, 
Bà-la-môn luận thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Thế giới là vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
là hư vọng". Một sô Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Sanh mạng và thân 
thê là một, chỉ đây là sự thật, ngoải ra là hư vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan 
điểm như sau: "Sanh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, 
Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là hư vọng”. Một SỐ Bà-la-môn, Bà-la-môn luận thuyết như SAU, quan điểm như sau: "Như Lai 
không có tổn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Bà-la- -môn, Bà-la-môn 
luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Như Lai có tôn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Bà-la- -môn, Bả-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như SAU: 
"Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". 
Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi: "Như thế này là 
pháp. Như thế này là pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này không phải pháp". 


Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp Y, cầm bát đi vào Sàvaffhi, để khất thực, Khất thực ở Sàvaffhi 
xong sau buội ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, một số đông ngoại đạo sai khác, các Sa-môn, Bà-la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều 
vào Sàvzfhi để khất thực..."... như thế này không phải pháp, như thế này là pháp". 


- Này các Tý-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không 
biết phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 103 of408 


không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh... như thế này là pháp. Này các Tý-kheo, thưở xưa tại thành Sẻva/íh¡ này, có một ông vua. Này các 
Tỷ-kheo, ông vua ây bảo một người: "Này người kia, phảm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù ở 
Savatthi hãy nhóm lại một chỗ tất cả " - "Thưa vâng, Đại VƯƠNE”. Này các Tỷ- -kheo, người ấy vâng đáp 
ông vua ây, phảm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù ở Sàvz/hi, người ấy giữ lại tất cả, rồi đi đến 
ông vua ấy, sau khi đến thưa với vị vua: "Thưa Đại vương, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã 
mù ở Sâvafth¡ đã được tụ tập lạt". 


- Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù. 


Thưa vâng, Đại Vương, Này các Tỷ-kheo, người ấy vâng đáp ô ông vua ấy, đưa ra một con voi cho những 
người mù: "Này Các người mù, đây là con voi". Với một sô người mù, ông ta đưa cái đầu và nói: "Này 
các người mù, đây là con voI"” . Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lỗ tai con voi và nói: "Này các 
người mù, đây là con voi" . Đối với một số người mù, ông ta đưa các ngà con voi và nói: "Này các người 
mù, đây là cên voI" . Đối với một số người mù, ông ta đưa cái vòi con voI vả nói: "Này các người mù, 
đây là con voi" . Đối với một số người mù, ông ta đưa cái thân con voi và nói: "Này các người mù, đây là 
con voi". Đối với một số người mù, ông ta đưa cái chân... Đối với một số người mù, ông ta đưa cái 
lưng... Đối với một số người mù, ông ta đưa cái đuôi... Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lông 
đuôi và nói: "Này các người mù, đây là con voi" - Này các Tỷ-kheo, rồi người ấy sau khi đưa con voi cho 
các người mù, đi đến ông vua ấy, sau khi đến tâu với vua: "Thưa Đại vương, con voi đã được các người 
mù thấy, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp thời! " Rồi này các Tỷ-kheo, ông vua 
đi đến các người mù ấy, sau khi đến nÓI VỚI họ. "Này các người mù, các ông đã thấy con voi chưa? " 

"Thưa Đại vương, chúng tôi đã thấy con vol” - Này các người mù, hãy nói con voi là như thế nào? " ` 
Này các Tỷ-kheo, những ai thấy đầu con voi, họ nói như sau: “Thưa Đại Vương, con voi là như thế này, 
như cái ghè! ” Này các Tỷ-kheo, những ai được thấy cái tai con voi, họ nói như sau: "Thưa Đại vương, 
con voi là như thế này, như cái rỗ sàng gạo. " Này các Tỷ-kheo, những a1 được thấy cái ngà con voi, họ 
nói như sau: "Thưa Đại Vương, con voi là như thế này, như cái lưỡi cày. " Những ai... được thấy cái 


„' „' 


VŨ sẽ như cái cày”. Những ai... được thấy cái thân..."... như cái kho chứa. " Những a1... được thấy cái 
chân..."... như cái cột. " Những ai... được thấy cái lưng..."... như cái cối. " Những ai... được thấy cái 
đuôi, họ nói như sau: "Thưa Đại vương, con voi là như thế này, như cái chày”. Những ai được thây cái 
nhóm lông đuôi, chúng nói như sau: "Thưa Đại vương, con voi là như thế này, như cái chổi " - "Con voi 
các ông nói như vậy không phải là con voi. Con voi không phải như vậy. Con voI không phải vậy. Như 
thế này là con voi". Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng tay. Rồi này các Tỷ-kheo, ông vua ây hoan hỷ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt... như vậy là pháp. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


4. Có một số Sa-môn, 
Cùng với Bà-la-môn, 

Họ chấp trước, giành giải, 
Trong các luận thuyết này, 
Họ tranh luận tranh chấp, 
Họ nhìn chỉ một phía. 


(V) (Ud 69) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvzii, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều ngoại 


đạo sai khác, các Sa-môn, Bả-la-môn, các di sĩ trú ở Sảva//hï. Họ có quan điểm khác nhau. Họ có kham 
nhẫn khác nhau. Họ có sở thích khác nhau. Họ y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số Sa- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 104 of 408 


môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư VỌng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn... "Tự ngã và thế giới là vô thường... "Tự ngã 
và thế giới là thường còn và vô thường".. Š TỰ ngã và thê giới là không thường còn à không vô 
thường... " "Tự ngã và thế giới do tự mình tạo ra”... "Tự ngã và thế giới do người khác tạo ra"... "Tự ngã 
và thế giới do tự mình và người khác tạo ra"... .. "Tự ngã và thế giới do không tự mình tạo Ta, không do 
người khác tạo ra, do vô nhân sanh, tự nhiên". ¬.“.- khổ, tự ngã và thế giới là thường còn”... "Lạc khô, 
tự ngã và thế giới là vô thường"... "Lạc khô, tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường". . "Lạc khô, 
tự ngã và thế giới là không thường còn và không vô thường'.. . Có một số Sa-môn, Bà-la-môn có luận 
thuyết như sau, quan điểm như sau: "Lạc khổ, tự ngã và thê giới là không tự mình tạo ra, không người 
khác tạo ra do vô nhân sanh". Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau, bằng binh khí 
miệng lưỡi: "Như thế này là pháp. Như thế này không phải là pháp. Như thế này không phải pháp, như 
thế này là pháp". 


Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp Y, cầm y bát vào Vương Xá đề khất thực. Khất thực ở Vương Xá 
xong, sau buôi ă ăn, đi khát thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, có nhiều ngoại đạo sai khác, các Sa-môn, Bà-la-môn, các du sĩ, trú ở Sảyaffhi... 
họ sông cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi: "Như thế này là 
pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này không phải pháp, như thế này là pháp". 


- Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không 
biết không phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ 
không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi: "Như thế này là pháp. Như thế này không 
phải pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này là pháp". 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


5. Có một số Sa-môn, 
Cùng với Bà-la-môn, 

Họ chấp trước giành giảt, 
Trong các luận thuyết này, 
Họ bị chìm đắm xuống, 
Khi đang còn giữa dòng, 
Họ không đạt đến được, 
Đất cứng trên bờ kia. 


(V1) (Ud 70) 
(Giống như kinh VI, 5, tức là kinh trước, với đoạn kết luận khác nhau như sau:) 
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


6. Có người ở đời này, 
Chấp người làm là ta, 
Trỏi buộc với fw tưởng, 
Người làm là người khác, 
Họ không biết sự này, 

Họ thấy là mũi tên, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 105 of408 


Ai nhìn mũi tên này, 

Với thận trọng cắn thiết, 
Người ấy không còn chấp, 
“Người làm chính là ta", 
Người ấy cũng không K 
"Người làm là người khác ”, 
Loài người ở đời này, 

BỊ kiểu nạn khiếp phục, 

Bị cột bởi kiếu mạn, 

Bị trôi bởi kiêu mạn, : 
Trong các loài chủ thuyét, 
Họ cạnh tranh, luận tranh, 
Họ không thế Vượt qua, 
Luân chuyển trong sanh tử. 


(VIT) (Ud 71) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Savafíhi, tại Jefavana, khu vườn của ông Anà(hapindika. Lúc bẩy giờ, Tôn Giả 
Subhùfi ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngôi kiết- -glả lưng thăng, nhập định không tầm. Thế Tôn thấy 
Tôn giả Subhùii ngồi không xa bao nhiều, ngôi kiết-già lưng thăng, nhập định không tầm. Thế Tôn sau 
khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nỗi lên lời cảm hứng: 


7. Với ai, tâm quét sạch, 
Nội tâm khéo cất đứt, 
Không còn chút dự tàn 
Vượt qua ái nhiễm ây, 
Đại được tưởng vô sắc, 
Vượt khỏi bồn ách nạn, 
Không đi đên thọ sanh. 


(VIIT) (Ud 71) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ, ở Vương xá, 
có hai nhóm say đắm một ngưòi kỳ nữ, tâm bị ám ảnh, họ cạnh tranh, đấu tranh nhau. Họ đi đến đánh 
nhau bằng năm tay, đánh nhau bằng Cục đất, đánh nhau bằng gây gộc, đánh nhau bằng kiếm. Họ đi đến 
chết, đi đến đau khổ gần như chết. Rồi nhiều Tỷ- -kheo, vào buôi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Vương Xá 
để khất thực. Khất thực ở Vương Xã xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, các Tỷ-kheo đi đến Thế 
Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở Vương Xá có hai nhóm say đắm một người kỷ nữ... họ đi đến chết, đi đến đâu khổ 
gần như chết. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


ổ. Phàm cái gì đạt được, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 106 of408 


Cái gì cần phải đạt, 

Cả hai vướng bụi trần, 
Với kẻ bị bệnh hoạn, 

Học tập chưa thuán thục, 
Kẻ tỉnh chuyên học tập, 
Sóng giữ gìn giới cám, 
Tĩnh chuyên chủ Phạm hạnh, 
Đây là một cực đoan, 
Đây là một chủ thuyết, 
Trong dục không lỗi lầm, 
Là cực đoan thứ hai, 

Cả hai cực đoan này, 

Làm mộ ô phần tăng lrưởng, 
Chính do các tà kiến, 

Làm tăng trưởng mọ ?nÌiln: 
Những ai không thăng tri, 
Cả hai cực đoan này, 

Có kẻ bị chìm đăm, 

Có kẻ chạy quá mau, 
Những ai thắng tri chúng, 
Không có suy f vậy, 
Không có tự quả mạn, 

Họ không có luân chuyển, 
Để được tuyên bó lên. 


(9) (Ud 72) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở $àwzfhi, tại Jefavana, khu vườn của ông Anàafhapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
đang ngồi Ø1ữa trỜI, trong đêm tối mù mịt, với những cây đèn dầu đang chói sáng. Lúc bây giờ, nhiều 
loại côn trùng có cánh tiêp tục rơi vào trong những đèn dầu ấ ấy và gặp phải tai nạn, gặp phải hoại diệt, 
gặp phải tai nạn hoại diệt. Thế Tôn thấy nhiêu loại côn trùng có cánh tiếp tục rơi vảo.. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: 


9. Họ chạy gấp VưỢf qua, 
Nhưng bỏ mắt lồi cây, 

Họ làm cho tăng trưởng, 
Các trói buộc mới mẻ, 
Như các loại côn trùng, 
Rơi vào trong ánh sáng, 
Có người sống dựa vào 
Điểu được tháy được nghe. 


(X) (Ud 73) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavena, khu vườn ông Anàfhapindika. Rồi Tôn giả Ananda, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 107 of408 


bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cho đến khi nào, các Như Lai không hiện hữu ở đời, bậc A-la-hán, Chánh-Đắng-Giác, 
cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, 
được tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng đên 
khi các Như Lai hiện hữu ở đời, bậc A-la-hán, Chánh-Đăng-Giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo, 
không được cung kính, không được tôn trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không 
nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, nay Thê 
Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, tôn trọng, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, được phâm trị bệnh; chúng Tỷ-kheo cũng như vậy. 


- Đúng như vậy, này Ananda. Cho đến khi nào, các Như Lai không xuất hiện ở đời... dược phẩm trị 
bệnh. Nhưng đên khi các Như Lai xuất hiện ở đời... được phẩm trị bệnh. Này 4#anda nay Thế Tôn được 
cung kính... chúng Tỷ-kheo cũng vậy. 


Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng: 


10. Con đôm đốm chiếu sáng, 
Khi mặt trời chưa mọc, 
Khi mặt trời mọc lên, 

Ảnh sáng đêm đốm diệt, 
Cũng vậy là ánh sáng, 
Của các nhà ngoại đạo, 
Khi bậc Chánh Đăng Giác 
Chưa xuát hiện ở đời, 

Các nhà tra biện luận. 
Không có được ánh sảng, 
Cũng vậy đệ tử chúng, 
Còn các nhà tà kiên, 

Họ không được giải thoái, 
Khỏi các sự đau khổ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 108 of408 


CHƯƠNG VI 
PHẨM NHỎ 


(1 (Ud 74) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Savaffh¡ tại Jefavana, khu vườn cuả ông A4nà(hapindika. Lúc bấy giờ Sàriputta, 
với pháp thoại gồm nhiều pháp môn đang trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Tôn 
giả Lakumthakabbaddiya. Do Tôn giả Sàripuffa, với pháp thoại gồm nhiều pháp môn trình bày, khích lệ, 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ nên tâm của Tôn giả Lakumthakabhaddiya được giải thoát các lậu 
hoặc không có chấp thủ. Thế Tôn thấy Tôn giả Lakumthakabbaddiya, do Tôn giả Sâriputta với pháp 
thoại gồm nhiều pháp môn trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ nên tâm được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


1. Trên dưới khắp tất cả, 
Được giải thoát hoàn toàn, 
Không còn có tùy quản 
"Cái này chính là tôi”. 
Giải thoát vậy vượt dòng, 
Trước chưa từng vượt qua, 
Không còn có rơi rớt 

Vào sanh hữu thọ sanh. 


(1) (Ud 74) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Savaifhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàfhapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Sâripuffa, VỚI pháp thoại gồm nhiều pháp môn, đang thuyết trình, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ, Tôn giả Bhaddiya người lùn; lại càng nhiệt tình hơn lên khi Tôn giả Sâriputta nghĩ rằng: "Tôn 
giả Bhaddiva người lùn là một vị hữu học”. Thế Tôn thấy Tôn giả Sàripuffa với pháp thoại gồm nhiều 
pháp môn, là một vị hữu học. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thê Tôn ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


2. Cắt đứt được luân chuyển, 
Đạt được sự không dục, 
Hoàn toàn được khô cạn, 
Nước sông không chảy nữa, 
Cắt đứt, lưu chuyển đứng, 
Là giải thoát đau khổ. 


(111) (Ud 75) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn ở Sàvaứhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy, giờ, nhiều người ở 


Sàvafthi, phân lớn đắm Say quá độ về các dục, sống say đắm, tham đắm, tham muôn, tham mê, bị trói 
buộc, bị mê say trong các dục. Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sàva/hi 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 109 of408 


đề khất thực. Khất thực ở Sảvz/hï xong, sau buôi ăn, khi đã khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, họ bạch Thê Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, những người ở Säv//h¡,... bị mê say trong các dục. 
Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


3. Chúng sanh bị tham đắm, 
Trong các loại ái dục, 

Họ không thấy lỗi lâm, 
Trong phiên não kiêt sử, 
Chăc chăn các chúng sanh, 
Tham đắm trong ái dục, 

Họ không vượt qua được, 
Thác nước rộng và lớn. 


(IV) (Ud 75) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàfhapindika. Lúc bấy giờ, nhiều người ở 
Sàvafthi phần lớn đắm say quá độ về các dục (như trên HI)... trong các dục. Rồi Thê Tôn vào buôi sáng 
đắp y, cầm bát đi vào $àvz/h¡ đề khất thực. Rồi Thế Tôn thấy các người ấy ở Sàva/fhi... trong các dục. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


4. Bị mù bởi các dục, 
BỊ bao phủ bởi lưới, 

Bị ái dục bao trùm, 

Lại còn bị trói buộc, 
Bởi trói buộc phóng dát, 
Như cá mắc miệng lưới, 
Họ äi đến già chối, 

Như con bê bú sữa. 


(V) (Ud 76) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàw/hi, tại Jefavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Lakumthakabhaddiya đi theo sau lưng nhiều Tỷ-kheo, đi đến Thế Tôn, Thế Tôn thấy Tôn giả 
Lakumthakabhaddiya đi theo sau lưng nhiều Tỷ-kheo, xấu xí, khó nhìn, khòm lưng, phần lớn bị các Tỷ- 
kheo khinh bỉ; thấy vậy, nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy chăng Thầy Tỷ-kheo này từ đàng xa... bị các Tỷ-kheo khinh bỉ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo Ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần lực, có đại uy lực, thiền chứng 
không dễ gì chứng được, thiền chứng â ây trước đây Tỷ-kheo â ấy không thực hành tốt đẹp. Và vì mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuât gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, vị ây ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 110 of408 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


5. Bộ phận không khuyết thiểu, 
Có tán trăng che trên, 

Chỉ có một bánh xe, 

Chiếc xe được di chuyển. 

Hãy thấy vị ấy đến, 

Không phiên muộn khó khăn, 
Dòng nước đã căt đứt, 

VỊ ấy không trói buộc. 


(V1) (Ud 77) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jetavana, khu vườn ông Anà(hapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Annatakondanna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thắng, suy tư đên sự giải thoát 
do ái được diệt. Thế Tôn thấy Tôn giả Annafakondanna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng 
thắng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


6. Rễ không có bén đất, 
Không lá, đâu dây leo, 

Bác trí thoát trói buộc, 

4i xứng đáng được khen, 
Chư Thiên khen người ây, 
Phạm Thiên cũng ngợi khen. 


(VIT) (Ud 77) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàva/ii, tại Jefavana khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giò, Thế Tôn 
đang ngồi quán sát sự từ bỏ, đoạn diệt các hý luận tưởng. Rồi Thế Tôn sau khi biết sự từ bỏ, đoạn diệt 
các tưởng hý luận của mình, ngay trong lúc ây, nói lên lời cảm hứng này: 


7. Với ai các hý luận, 
Không còn có an trú, 
Thoát ly được liên hệ, 
Thoát ly được ảo tưởng, 
Chư Thiên và thê giới, 
Không thê nào rõ biết, 
Sở hành vị án sĩ, 

Đã vượt khỏi tham ải. 


(VIIT) (Ud 77) 


Như vây tôi nghe: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 111 of408 


Một thời Thế Tôn trú ở Sảvafihi, tại Jefavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy gIỜ, Tôn giả 
Mahàakaccàna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thăng, với thân hành niệm khéo an 
trú trước mặt và trong nội tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả Ä⁄ahàkaccàna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết 
già, lưng thăng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

ổ. Với ai thường thường niệm, 

Liên tục trủ thân hành, 

"Trước không thê có được, 

Với tôi, nay không có, 

Sẽ không thê có được, 

Với tôi, nay sẽ không”. 

Tiếp tục trú như vậy, 

Đúng thời vượt dục ải. 
(14) (Ud 78) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng A⁄4/ià cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến làng Bà-la- 
môn của dân chúng Ả⁄zð tên là Từng. Các Bà-la-môn gia chủ ở Thùna được nghe: "Sa-môn GŒø/ama từ 
dòng họ Thích Ca xuất gia, đang bộ hành giữa dân chúng Maila cùng với đại chúng Tỷ-kheo, nay đã đến 
Thùng". Họ đồ đầy miệng giếng với cỏ và trâu với ý nghĩ: "Mong rằng các Sa-môn trọc đầu ấy không có 


nước uống". 


Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đi đến dưới một gốc cây, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Ta. 
Khi được nói vậy, Tôn giả 4nanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay các giếng ấy bị các gia chủ Bà-la-môn ở , Jùna lắp đầy miệng với cỏ và trâu với ý 
nghĩ: "Mong rằng các Sa-môn trọc đầu ấy không có nước uống". 


Lần thứ hai, Thế Tôn bảo Tôn giả 4nanda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Tai. 
Lần thứ hai, Tôn giả 4Ananda bạch Thế Tôn: 

- Nay các giếng ấy... không có nước uống. 

Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Ta. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 112 of408 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bình bát, đi đến cái giếng ấy. Tại cái giếng. Ấy, khi Tôn giả 
Ananda đi đến, phun ra tất cả cỏ và trâu khỏi miệng giếng, và nước trong sáng không cầu uế, trong lặng, 
tràn đầy miệng, cho đến như là tràn ra ngoài. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật vị diệu thay!. Thật hy 
hữu thay ] là đại thần lực, đại uy lực của Như Lai. Cái giêng này khi ta đến, phun ra tất cả cỏ và trâu khỏi 
miệng giếng... như là tràn ra ngoài". Rồi Tôn giả 4nanda cầm lây bát nước, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay là đại thần lực... như là tràn ra ngoài! Bạch Thế Tôn hãy uống 
nước. Bạch Thiện Thệ, hãy uông nước!. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


9. Cân làm gì với giếng, 
Khi nước có cùng khắp, 
Chắt đứt ái từ sóc, 

Cần hành tâm cầu gì? 


(X) (Ud 79) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosamzi tại khu vườn Ghosiia. Lúc bấy giờ, vua Udena đang đi ngoài vườn, thì 
nội cung bị cháy và năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sàmavaii. Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng 
đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Các Tỷ-kheo â ấy khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ă ăn, 
sau khi đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi vua Udena ởi ra ngoài vườn, nội cung bị cháy, năm trăm nữ nhân bị 
chêt, đứng đâu là Sàmàvaíi. Các nữ cư sĩ ây, sanh thú họ là gì? Tương lai họ thê nào? 


- Này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ là bậc Dự lưu, có nhất bậc Nhất lai, có bậc Bắt Lai. Này các Tỷ-kheo, tất 
cả các nữ cư sĩ ấy mạng chung không phải không có kết quả. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


10. Đời bị sỉ trôi buộc, 
Được tháy bị tái sanh, 

Bị trói bởi sanh 9) 

Kẻ ngu bị mù vây, 

Tự thấy mình thưởng còn, 
Nhưng với ai thấy được, 
Sẽ không có vật gì. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 113 of408 


_ CHƯƠNG VI 
PHẢM PÀTALIGÀMIYA 


(1) (Ud 80) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàva/hi, tại Jefavana ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bẫy ĐIỜ, Thế Tôn đang 
thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết-bàn cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ. Các Tỷ-kheo ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lăng nghe pháp. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


- Này các Tý-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không 

có Hư không vô biên, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các 1 
kheo, Ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh; không có an 
trú, không có chuyện vận, không có sở duyên, đây là sự đoạn tận khổ đau. 


(11) (Ud 81) 
(Như kinh trên (1), chỉ khác lời cảm hứng) 


1. Khó thấy là vô ngã, 

Không dễ thấy, sự thật, 

Với bậc có hiểu biết, 

Khéo xám nhập được ải, 

Với vị ấy tháy rõ, 

Đáu còn có vát gì. 
(I1) (Ud 82) 

(Như kinh trên, chỉ khác lời cảm hứng) 
- Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo, 
nêu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vị, thì ở đây không thể trình 
bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. 
(IV) (Ud 83) 

(Như các kinh trước, chỉ khác lời cảm hứng). 
- Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có 
dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên vê. Không có thiên về thì không có đến và đi; 
không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời 


sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn tận khổ đau. 


(V) (Ud 84) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 114 of408 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn đang bộ hành đi giữa dân chúng Ä⁄2//à, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đã đến Pàvả. 
Rồi Thế Tôn trú ở Pảvả, tại rừng xoài của thợ rèn Cua. Thợ rèn Cunda được nghe: "Thế Tôn đang bộ 
hành giữa dân chúng ÄM⁄a/!a, đã đến Pàvà cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và trú ở Pảvà, trong rừng xoải 
của ta". Thợ rèn Ca đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
thuyết pháp thoại cho thợ rèn Cwunđa đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý. 
Thợ rèn Cunđaz sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời của con ngày mai đên dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Thợ rèn Czda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi ra đi. 


Thợ rèn Cnđa, sau khi đêm đã mãn, liên cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, loại 
cứng, loại mêm và nhiêu thứ mộc nhĩ và báo tin cho Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. 


Thế Tôn buổi sáng đắp _y, mang theo y bát, cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ rèn Cuzđa, khi đến liền 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với thợ rèn Cunđa: 


- Này Cunda, loại mộc nhĩ đã soạn săn, hãy dọn cho Ta. Còn các món ăn khác đã soạn săn, loại cứng và 
loại mêm, hãy dọn cho chúng Tỷ-kheo. 


- XIn vâng, bạch Thế Tôn. 


Thợ rèn C„znađa vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. Rôi Thê Tôn nói với thợ rèn Cunaa: 


- Này Cunđa, món ăn mộc nhĩ còn lại, hãy đem chôn. Này Cunda, Ta không thấy một al, ở CÕI trời, cÕi 
Người, ở Ma giới, ở Phạm thiên giới, không một người nào trong chúng Sa-môn và chúng Bả-la-môn, 
giữa những Thiên nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu hóa được, trừ Như Lai. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Thợ rèn Cunda vâng đáp Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho thợ rèn Cuzda đang ngồi xuống một 


bên, khích lệ, làm cho phần khỏi, làm cho hoan hỷ rồi từ chỗ đứng dậy và ra đi. 


Sau khi dùng cơm của thợ rèn Cuzđa. Thế Tôn bị nhiễm bịnh nặng, bệnh ly huyết, đau đớn gần như đến 
chêt, và Thê Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhân nại chịu đựng cơn bệnh. 


Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. Xin vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Aanda vâng đáp Thế 
Tôn: 


2. Dùng cơm Cunda xong, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 115 of408 


Như vậy tôi được nghề, 

Bác trí cảm bệnh nặng, 

Bạo bệnh, gân như: chết, 

Khi ăn loại mộc nhĩ 

Đạo Sư bị bệnh nặng, 

Khi bệnh được lắng dịu, 

Thể Tôn nói như sau: 

1a nay sẽ đi đến, 

Đến Kusinara ”. 
Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một góc cây và nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàii. Ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ, này Ananda. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn và xêp áo Sanghâïï lại. Thê Tôn ngôi trên chỗ đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước cho Ta. Này Ananda. Ta nay đang khát và muốn uống nước. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn vừa mới có khoảng năm trăm cô xe chạy qua. Do bánh xe khấy lên nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakuifhà không xa Ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thê uống nước và làm mát dịu chân tay. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này Ananda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutthà không xa Ở đây, nước thuần tịnh, dễ 
chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu chân tay. 
Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 4nanda, Ta nay đang khát và muốn uống nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
khuấy động và vẫn đục, khi Tôn giả 4nanda đến, liền chảy trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 


Tôn giả Ananda tự nghĩ: "Thật kỳ diệu thay! Thật hi hữu thay! Thần lực và uy lực của Như Lai. Con 
sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng 
lặng và không vẫn đục". Sau khi dùng bát lây nước,4zanda đến chỗ Thế Tôn và bạch với Ngài: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 116 of408 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu! Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi con đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vân 
đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước, xin thỉnh Thiện Thệ dùng nước và Thế Tôn uống nước. 


Rôi Thê Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên con sông Ka#í£hà, xuông sông tăm và uông nước, rồi 
lội qua bờ bên kia, đi đên rừng xoài và tại đây, nói với Tôn giả Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghaii làm bốn cho Ta, này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Cunđaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo Sanghaii làm bôn. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên 
mặt như dáng điệu con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm, tỉnh giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy, 
Tôn giả Cundaka ngồi phía trước Thế Tôn. 


3. Đức Phật tự đi đến, 

Con sông Kakutthà, 

Con sông chảy trong sáng, 
MMát lạnh và thanh tịnh, 

VỊ Đạo Sư mỏi mệt, 

Đi dân Xuông mé sông, 
Nhự Lai đáng vô thượng 
Ngự trị ở trên đời. 

Tăm XOHĐ HIÔng nƯỚC XOHG, 
Lội qua bên kia sông, 

Bậc Đạo sư đi trước, 

Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diện giảng, 
Chánh pháp thát vi điệu, 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rừng xoài, 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka; 

“Hãy sắp tư áo lại, 

Trải áo cho Ta năm” 
Nghe dạy, Cundaka, 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gáp tư và trải áo, 

Một cách thật mau lẹ, 

Bậc Đạo Sư nằm XuỐng, 
Thân mình thật mệt mỏi. 
Tại đây Cundaka, 

Ngôi ngay ngắn trước mặt. 


Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, rất có thê có người làm cho thợ rèn Cunda hồi hận: Này Hiền giả Cunda, thật không lợi 
ích gì cho Ông, thật là tai hại cho Ông, vì Như Lai dùng bữa ăn cuôi cùng từ Ông cúng dường, và nhập 
diệt". Này Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ rèn Cunda: "Này Hiền giả, thật lợi ích 
cho bạn, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường, và nhập 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 117 of408 


diệt. Nay Hiền giá Cunda, tôi tự thân nghe, tôi tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn: "Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một di thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là, bữa ăn trước khi Như Lai chứng Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác; hai là, bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết-bàn giới, không còn di hưởng sanh tử”. Hai bữa ăn 
này đồng một quả báo, đồng một dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ä ăn uống 
khác. Nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng tuổi thọ; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ 
được hưởng sắc đẹp; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng an lạc; nhờ hành động này, Tôn 
giả Cunda sẽ được hưởng danh tiếng: nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng cõi Trời; nhờ 
hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng uy quyên". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ rèn tiêu tan hối hận. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt lời cảm khái như sau: 


4. Công đức người bố thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù, 
Không chất chứa chế ngự, 
Kẻ chí thiện từ bỏ, 

Mọi ác hạnh bắt thiện, 

Diệt trừ tham, sán, sĩ. 

lâm giải thoái thanh tịnh. 


(V1) (Ud 85) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng M⁄asad»ha cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đã đến 
làng Magadha cùng với đại chúng AM -kheo, và đã đến làng P/zử/. Các nam cư sĩ ở làng Pàïali được 
nghe: "Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng Magadha với đại chúng Tỷ-kheo, và đã đến làng 
Đàiali". Rồi các nam cư Sĩ ở làng Pàtali đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ làng P:/zử bạch Thế Tôn: 


- Mong Thế Tôn trú ở giảng đường chúng con. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các nam cư sĩ ở làng Pâ/aii, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi đi đến giảng đường, sau khi đến 
chúng cho trải thảm toàn bộ giảng đường, sửa soạn các chỗ ngồi, đặt một ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, các nam cư sĩ ở làng 
Pàtali, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, giảng đường đã được trải thảm, các chỗ ngồi đã sửa soạn, ghè nước đã đặt xong, đèn 
dầu đã được treo, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, cùng với chúng Tỷ-kheo, đi đến giảng đường, sau khi đến 
rửa chân, bước vào giảng đường, dựa nơi cây cột ở giữa, ngôi hướng mặt về phía đông. Chúng Tỷ-kheo, 
sau khi rửa chân, bước vào giảng đường, ngồi xuống dựa vào tường giữa, mặt hướng về phía đông có 
đức Phật trước mặt. Các nam cư sĩ ở làng Pàtalli, sau khi rửa chân, bước vào giảng đường, dựa vào 
tường phía đông, mặt hướng về phía Tây, và ngồi xuống, với đức Phật ở trước mặt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 118 of408 


Rôi Thê Tôn bảo các nam cư sĩ ở làng Pàtali: 


- Này các Gia Chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, người phạm giới. Thế nào là năm? Ở 
đây, này các Gia chủ, người ác giới, phạm giới, do nhân duyên phóng dật, nên hao mắt tài sản lớn. Đây 
là nguy hiểm thứ nhất cho người ác giới, người phạm giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người áC BIỚI, 
phạm giới, tiếng xấu đồn xa. Đây là nguy hiểm thứ hai cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, 
này các Gia chủ, người ác giới, người phạm giới khi đến hội chúng nào, hoặc là hội chúng Sát-đề-ly, 
hoặc là hội chúng Bả-la-môn, hoặc là hội chúng gia chủ, hoặc là hội chúng Sa-môn, vị ây đên với sự sợ 
hãi, với sự ngỡ ngàng. Đây là nguy hiểm thứ ba cho người ác giới, cho người phạm giới. Lại nữa, này 
các Gia chủ, người ác giới, phạm giới, khi chết bị sỉ ám. Đây là nguy hiểm thứ tư cho người ác giới, cho 
người phạm giới. Lại nữa, nảy các Gia chủ, người ác giới, người phạm giới, khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào ác xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là nguy hiểm thứ năm của người ác gØIới, của người 
phạm giới. Này các Gia chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người ác giới, cho người phạm giới. 


Này các Gia chủ, có năm điều lợi ích này cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Thế nào là năm? Ở 
đây, này các Gia chủ người giữ giới, người đây đủ giới, do nhân duyên không phóng dật được tài sản 
lớn. Đây là lợi ích thứ nhất cho người giữ giới, cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia chủ, với 
người giữ giới, người đầy đủ giới, tiếng tốt lành được đôn xa. Đây là lợi ích thứ hai cho người giữ giới, 
cho người đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người Đ1Ữ giới, người đầy đủ giới khi đi đến hội chúng 
nào, hoặc là Sát-đê-ly hoặc là Bà-la-môn, hoặc là gia-chủ, hoặc là Sa-môn, người ây đi đến không CÓ SỢ 
hãi, không có ngỡ ngàng. Đây là lợi ích thứ ba cho người giữ giới cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, 
này các Gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới, khi chêt không có s1 ám. Đây là lợi ích thứ tư cho 
người giữ giới, cho người có đầy đủ giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, người đầy đủ giới 
khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, Thiên giới, cði đời này. Đây là lợi ích thứ năm cho người 
giữ giới, cho người đầy đủ giới. Này các Gia chủ, có năm lợi ích này cho người giữ giới, cho người đầy 
đủ giới. 


Rồi Thế Tôn, sau khi thuyết giảng pháp thoại cho đến đêm khuya cho các cư sĩ ở làng P-/ai¡, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, liên giải tán chúng, nói rằng: 


- Đêm đã khuya, này các Gia chủ, hãy làm những gì các vị nghĩ là hợp thời!. 


Rồi các Gia chủ ở làng Pàiali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi Thế Tôn, sau khi các nam cư sĩ ở làng Pả/aii ra đi không bao lâu, đi vào căn nhà trống. Lúc bấy giỜ, 
Sưnidha và Vassakàra đại thần ở Magadha đang cho xây dựng một thành phố ở Pàfaligàma để ngăn 
chận các người Ƒ⁄4///. Lúc bấy giờ, rất nhiều chư Thiên có đến con số ngàn, đang trú ở các trú xứ ở làng 
Pàiali. Tại chỗ nào các chư Thiên có đại uy lực trú ở tại chỗ ấ ấy chúng làm cho tâm các vua, các đại thần 
có đại uy lực thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. Tại chỗ nào các chư Thiên có uy lực trung bình trú 
ở, tại chỗ ây chúng làm cho tâm các vua, các vị đại thần có uy lực trung bình thiên về, hướng về xây 
dựng các trú xứ. Tại chỗ nào các chư Thiên thấp kém trú ở, tại chỗ ấy, chúng làm cho tâm các vua, các 
đại thần có uy lực thấp kém thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. 


Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy hàng ngàn chư Thiên ở làng P2/al¡ đang trú ở các trú 
xứ ở làng Pd/ali. Tại chỗ nào các chư Thiên có đại uy lục trú ở... Họ làm cho tâm các vua, các đại thần 


uy lực thấp kém thiên về, hướng về xây dựng các trú xứ. 


Rồi Thế Tôn, vào lúc tảng sáng đêm ấy, thức dậy và bảo Tôn giả Ananda: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 119 of408 


- Này Ananda, ai cho xây dựng thành phố ở làng Pàtali? 


- Bạch Thế Tôn, các đại thần Swidha và Vassa-kàra cho xây dựng thành phố ở làng P¿/z/¡ để ngăn chận 
các người ƒƑ⁄4ÿì. 


- Này Ananda, ví như họ làm như vậy sau khi đã hỏi chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Cũng vậy, 
Sunidha và Vasakdra đại thân ở Magadha, đang cho xây dựng thành phô ở làng Pàtali đê ngăn chận các 
người E4. 


Ở đây, này Ananda, với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy hàng ngàn chư Thiên ở làng Pâ/ali... 
hướng vệ xây dựng các trú xứ. Này 4nanda, xa cho đến thánh xứ, xa cho đến con người buôn bán đây sẽ 
trở thành một thành phó tối thượng, một chỗ mà các kiện hàng được mở ra. Này 4„anda, ba tai nạn sẽ 
đến với Pàfaliupufa, nạn lửa, nạn lụt và nạn phản bội. 


Rồi Sunidha và Vassakàra đại thần ở Magadha đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng 
một bên, các Sunidha và ƒassakàra, đại thần xứ Magadha, bạch Thế Tôn: 


- Mong Tôn giả Gofưma hôm nay nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheol 
Thế Tôn im lặng nhận lời.; 


Rôi Sunidha và Vassakara đại thần Magadha, sau khi biệt Thê Tôn đã nhận lời, đi đên chỗ của mình, 
sau khi đên sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm và báo thời giờ cho Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gofzma, nay đã đến thời. Cơm đã sẵn sàng. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến trú _xứ của Sunidha và 
Vassakara, đại thần xứ Magadha, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi %wijJz và 
Vassakara, đại thần xứ Magadha tự tay thân mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị Thượng thủ và làm 
cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm. Rồi Sunidha và Vassakara, đại thần xứ 
Magadha, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, lây một ghế ngồi thấp khác. Thế Tôn với 
những bài kệ này, nói lên lời tuỳ hỷ công đức với Sunidha và Vassakara, đại thần xứ Magadha: 


5. Tại chỗ nào bác trí, 

Làm thành chô an trú, 

Hãy củng các món ăn, 

Cho những người giữ giới, 
Cho người biết chế ngự, 

Sống đời sống Phạm hạnh, 

Ở đấy chư Thiên trú, 

Hãy cúng dường chư Thiên 
Được cúng dường, chư Thiên, 
Cung dường lại vị ấy, 

Được cung kính, chư Thiên, 
Cung kính lại vị áy, 

Họ từ mắn vị áy 

Như mẹ thương con mình, 
Người được chư Thiên thương, 
Luôn luôn thấy hiên thiện. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 120 of408 


Rồi Thế Tôn sau khi nói lời tuỳ hỷ công đức với những bài kệ này cho Sunidha và ƒasakara, đại thần xứ 
Magadha, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, đại thần xứ Magadha đi 
theo sau lưng Thế Tôn và nghĩ rằng: "Hôm nay, Sa-môn Gø/zma đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ đặt tên là cửa 
thành Gø/ma. Tại bến nước nào Sa-môn Ớøíza sẽ đi qua sông Hằng, bến nước ấy sẽ đặt tên là bến 
nước Gøíama”. Và cửa nào Thế Tôn đã đi ra khỏi, các vị ây đặt tên là cửa thành Goø/ama. Và Thế Tôn đi 
đến sông Hằng, nước Sông tràn đầy đến bờ, con quạ có thê uống được, một số người đi tìm thuyền, một 
số người đi tìm bè, một số người cột chiếc bè để đi qua sông. Rồi như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co 
lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy Thế Tôn biến mắt từ bờ bên này sông Hằng và đứng qua 
bờ bên kia với chúng Tý-kheo. Thế Tôn thấy các người ấy, một số người đi tìm thuyền, một sô người ổi 
tìm bè, một số người cột lại chiếc bè để qua sông, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc 
ấy, nói lên bài kệ: 


6. Sau khi làm cải câu, 

Họ vượt qua thác nước, 

Họ vượt qua hỗ nước, 

Họ vượt qua đâm lây, 

Có người cột chiếc bè, 

Bậc trí đã qua sông. 
(V1T) (Ud 90) 


Như vậy tôi nghe: Một thời Thế Tôn đang đi giữa đường cùng với Tôn giả Nàgasamdla là Sa-môn tuỳ 
tùng. Tôn giả Nàgasamàla giữa đường thây một con đường rẽ, thấy vậy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta đi con đường này. 

Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Nàgasamàla: 

- Này Nàagasasmala, đây là con đường. Chúng ta sẽ đi con đường này. 

Lần thứ ba, Tôn giả Nàgasamàia bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy đi con đường này. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói: 

- Này Nàgasamala, đây là con đường. Chúng ta đi con đường này. 

Rồi Tôn giả Nàgasamala đặt xuông đất y và bát của Thế Tôn, bỏ đi và nói: 

- Bạch Thế Tôn, đây là y bát của Thế Tôn. 

Rồi Tôn giả Nàgassamàla đi theo con đường ấy, giữa đường bị các tên cướp xuất hiện đánh bằng tay 
hay chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y của Tôn giả. Rồi Tôn giả Nasasamala với bình bát bị vỡ, 
với thương y bị xé rách đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 


xuống một bên, Tôn giả Nàgasamàia bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi con đường ấy các tên cướp xuất hiện, đánh con bằng tay hay bằng chân, 
đập vỡ bình bát và xé rách thượng y. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 121 of408 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


7. Cùng đi với kẻ ngu, 
Kẻ trí phải chen vai, 
Khi biết nó là ác, 

Lập tức từ bỏ nó, 
Như con bò bỏ nước, 
Được nuôi ăn với sữa. 


(VIIT) (Ud 91) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàwzf/hi, tại Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ, người cháu trai của 
Visàkhà mẹ của Migàra khả ái và dễ thương bị mệnh chung. Và ƒ7sảkh¿ mẹ của Migàra, VỚI áO đẫm 
ướt, với tóc đầm ướt, thật sáng sớm đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với J¡sàkhà, mẹ của M⁄igàra, đang ngồi một bên: 


- Này Visàkhà, Bà từ đâu đến, với áo ướt đẫm, với tóc đẫm ướt, đi đến đây quá sớm như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, đứa cháu khả ái dễ thương của con đã mệnh chung. Cho nên con, với áo đẫm ướt, với 
tóc đầm ướt, con đến đây sáng sớm như vậy. 


- Này Visakhả, Bà có muôn tât cả người ở Sảvwa/fhï là con và là cháu của Bà không? 
- Bạch Thế Tôn, con muốn tất cả người ở Sâvøa/£hï là con và cháu của con. 
- Nhưng này Ƒ7sảkhả, có bao nhiêu người ở Sảvz//h¡ mạng chung hàng ngày? 


- Bạch Thế Tôn, có mười người ở Sảvøí/h¡ mạng chung hàng ngày, chín... tám... bảy.. sáu... năm.. . bốn... 
ba.. hai. Bạch Thế Tôn có một người ở Sàvatthi mạng chung hàng ngày. Bạch Thế Tôn, $àvz/i không 
có thoát được số người bị chết! 


- Bà nghĩ thế nào, này ƒ7sàkhả? Như vậy Bà có khi nào được khỏi vải bị ướt, hay tóc khỏi bị ướt không? 


- Thưa không, bạch Thê Tôn! Thật là vừa đủ cho con, bạch Thê Tôn, sô nhiêu như vậy vê con vả về 
cháu! 


- Này Visàkhà, những ai có một trăm người thân yêu, những người Ấy có trăm sự đau khổ! Những a1 CÓ 
chín mươi người thân yêu, những người ây có chín mươi sự đau khối! Những ai có tám mươi người R~ 
yêu, những người ấy có tám mươi sự đau khổ! Những a1 CÓ bảy mươi.. cÓ sáu mươi... có năm mươi... 
bốn mươi... có ba mươi.. có hai mươi... có mười.. có chín... có tám... có bảy..có sáu.. có năm... có TÌN 
có ba... có hai... có một người thân yêu, những người ấy có một sự đau khổ. Những ai không có người 
thân yêu, những người ấy không có sự đau khổ. Ta nói rằng họ là người không có sầu, không có tham 
đăm, không có ưu não. 


8. Sâu, than và đau khổ, 

Sai biệt có ở đời, 

Duyên thán ái, chúng có, 
Không thân ái, chúng không, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 122 of408 


Do vậy, người an lạc, 

Người không có sáu muỘn, 

Là những di ở đời, 

Không có người thân ái, 

Do vậy ai tha thiết, 

Được không sẩu, không tham, 

Chớ làm thân làm ải, 

Với một ai ở đời. 
(14) (Ud 92) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Tôn giả Dabha 
Maliputia đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Dabha Mallaputa bạch Thế Tôn: 
- Nay đã đến thời, con nhập Niết Bàn, bạch Thiện Thệ. 
- Này Dabba, Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời!. 
Rồi Tôn giả Dabha Mallaputra từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, 
bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giỚI, xuất khỏi định và nhập Niết- bàn. 
Khi Tôn giả Dabha Mallaputta bay lên hư không, ngôi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất 
khỏi định và nhập Niết Bàn, thân của Tôn giả được cháy sạch, đôt sạch, không còn có than hay có tro có 
thê thấy được. Ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, không còn có than hay có tro có thê thấy được. 
Cũng vậy, khi Tôn giả Dabha Mallaputia bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa 
giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn, thân của Tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không còn có than hay 
có tro có thê thấy được. 
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 

9. Thân bị hoại, tưởng diệt, 

Mọi thọ được nguội lạnh, 

Các hành được lăng dịu, 

Thức đạt được mục đích. 
(X) (Ud 93) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sỏvaffhi, tại .Jefavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đây, Thế Tôn ØỌI các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tyỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Thê Tôn nói như sau: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 123 of408 


- Này các Tỷ-kheo, Dabbha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa 
giới, xuât khỏi định và nhập Niệt Bàn... hay có tro có thê thầy được. Ví như bơ hay dâu... hay có tro có 
thê thây được... không còn có tro có thê thây được. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: 


10. Như tia lứa cháy sáng, 
Phát từ búa sát đập, 

Dán dân được nguội lạnh, 
Sanh thú không biết được, 
Cũng vậy là những bác 
Đã chân chánh giải thoái, 
Đã vượt qua thác nước, 
Trỏi buộc bởi các dục, 
Họ đạt được an lạc, 
Không có bị dao động, 
Họ không có sanh thú, 
Để có thể chỉ bày. 


-00O00- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 124 of408 


1.4 KINH PHẬT THUYÉT NHƯ VẬY 
(Hivuttaka) - 
GIỚI THIỆU TẬP KINH PHẬT THUYÊT NHƯ VẬY 
(Hivuttaka) 
Tỳ Kheo Thamissaro 


Tập kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khudaka Nikaya), là một tập hợp 112 
bài kinh ngắn, có tựa đề bắt nguồn từ câu "Đức Thế Tôn thuyết giảng như vầy" (Itivuttam). Tập kinh 
chia thành bốn chương: chương một pháp, chương hai pháp, chương ba pháp, và chương bốn pháp. 


Tập kinh nầy do một vị nữ cư sĩ tên là Khujjuttara kết hợp sau khi thuật lại các lời giảng của Đức Phật, 
cho Hoàng hậu Samavati và các cung nữ khác của Vua Udena, xứ Kosambi. Hoàng hậu không thê rời 
hoàng cung để đến nơi Phật ngụ nghe Phật thuyết giảng, cho nên Hoàng hậu sai bà KhuJJuttara đi nghe 
thuyết giảng, ghi nhớ, rồi trở về hoàng cung để thuật lại cho bà và 500 vị cung phi khác nghe. Bà 
KhuJjuttara có trí nhớ lạ thường và rất thông minh, khéo giảng pháp, nên Đức Phật đã từng khen ngợi 
rằng bà là vị Đệ Nhất Thanh Văn trong hàng nữ đệ tử cư sĩ (Tăng Chi Bộ I.14). Bà cũng là một vị thầy 
tài giỏi để hướng dẫn hoàng hậu và các cung phi khác trong việc hành trì Chánh Pháp. Khi nội cung bị 
hỏa hoạn làm thiệt mạng hoàng hậu và tất cả các cung phi, Đức Phật cho biết rằng tất cả các vị đó đã đắc 
quả giải thoát, tối thiểu là quả Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn) - như đã ghi lại trong kinh Phật Tự Thuyết (Ud 
VII.10). 


Tên gọi "Itivuttaka" cũng được dùng trong bảng phân loại đầu tiên về 9 thể tài kinh điển Phật Giáo (*), 
một bảng phân loại có mặt trước khi có sự sắp đặt Tam Tạng Pali như chúng ta biết hiện nay. Thật khó 
mà biết chắc chắn rằng bản Itivuttaka Pali ngày nay có phải hoàn toàn là bản Itivuttaka nêu ra trong 
bảng phân loại đó hay không. Kinh tạng Hán văn có chứa bản dịch của Itivuttaka, thường cho rằng đo 
ngài Huyền Trang dịch. Bản dịch nây có rất nhiều đoạn giống như bản Itivuttaka Pali. Sự khác biệt 
chính yêu là bản dịch của ngài Huyền Trang không có nhiều bài kinh trong Chương III và hoàn toàn 
không có Chương IV. Có thê là những phần này đã được kết tập về sau trong tạng Pali, nhưng không 
được kết tập vào tạng Sanskrit để dịch ra Hán văn. Cũng có thể là ngài Huyền Trang không hoàn tất bản 
dịch vì nó được dịch trong những tháng cuôi trong đời của ngài. 


Lịch sử nguyên thủy của kinh Phật Thuyết Như Vậy có nhiều vấn đề phức tạp vì khởi thủy, kinh chỉ 
được truyền khâu qua: nhiều thế kỷ rôi mới được việt xuống giấy. Tuy nhiên đây là một trong những bộ 
kinh trong tạng Pali rất được nhiều người quý chuộng vì tập kinh bao gồm các bài giảng của Đức Phật 
VỚI nhiều đề tài giáo lý căn bản - từ giản đị đến sâu sắc - trong một hình thức rõ ràng, ngắn gọn và trực 
tiếp. 


7}? thể tài: kinh (sutta), ứng tụng (gaya), kệ tụng (gatha), như thị ngữ (iivutaka), bồn sanh 0atakq), 
vị tăng hữu (adbhutahdarma), cảm hứng ngữ (udana), phương quảng (valpulyq), và giải thuyết 
(upadisa). 


Tỳ Kheo Thanissaro 
(Bình Anson lược dịch) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 125 of408 


GIỚI THIỆU KINH PHẬT THUYÉẾT NHƯ VẬY 
(Hivuttaka) 
Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Tập Itivuttaka - "Kinh thuyết như vậy", thuộc Bộ Khuddaka Nikàya (Tiêu Bộ Kinh) gồm có 112 kinh 
với các bài kệ, chia thành 4 chương, chương một pháp, chương hai pháp, chương ba pháp, chương bốn 
pháp. Như vậy là một sự phân loại các đề tài theo pháp sô, như kiểu tập Tăng Chi Bộ Kinh. Sở dĩ được 
gọi là "Itivuttaka: Thuyết như vậy", là vì phần lớn các kinh này đều bắt đầu với câu: "Đây là điều đã 
được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A la hán nói đến và tôi đã được nghe”, và được kết luận với câu: "Ý 
nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe”. Có một số kinh ở chặng giữa không có các câu 
mở đầu và câu kết như thế này, nhưng đến các kinh cuối lại được ghi trở lại. 


Theo truyền thống, như đã được ghi trong tập sớ được xem là của tôn giả Dhammapàla, KhuJjuttarà một 
nữ cư sĩ, thường đi nghe Thế Tôn thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, nàng ngôi sau lưng một bức màn trở 
thành một bậc đa văn, nghe nhiều, giỏi vê chánh pháp và giỏi về trí tuệ. Nàng được nội cung của Vua 
Udena yêu cầu nói lại những điều đã được nghe và sau khi nghe, học thuộc lòng những điều đã được 
nghe. Nàng được Thế Tôn khen và gọi là đa văn đệ nhất. Theo truyền thống, chính là tập Itivuttaka này, 
nàng đã được nghe và truyền tụng lại. Tập sớ có ghi rằng chúng tỷ kheo cũng học thuộc lòng tập kinh 
này, và chính tôn giả Ananda đã đọc lại bộ kinh này, trong kỳ kiết tập thứ nhất ở Ràjagahà (Vương xá). 
Các kinh ở chương bốn pháp dài hơn và không có kinh Hán tạng tương đương và được xem là ghi chép 
về sau. Một số kinh trong tập này được tìm thây trong tập Tăng Chi Bộ Kinh và Puggala-pannatti. (Theo 
sự chú giải của bản dịch Anh văn). 


Về phương diện nội dung tập Itivuttaka không đề cập tới đời sống đức Phật, đời sống các đại đệ tử của 
đức Phật như chúng ta được thấy trong tập Udàna. Tập này chú trọng nhiều hơn đến phần giáo lý căn 
bản, định nghĩa những pháp sô, phân loại theo bốn chương một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp. Nói 
một cách khác, một sô đề tài đã được lựa chọn, định nghĩa, giải thích một cách ngắn gọn đề các đệ tử có 
thể tìm hiểu, học thuộc lòng và nắm giữ được phần căn bản trong giáo lý của đức Phật. Như vậy, giải 
thích được truyền thống: xem rằng. chính Khujjuttarà, nghe được những lời Thế Tôn dạy, nhớ lấy rồi 
thuyết lại cho các đệ tử khác, nhờ vậy tập nầy được lưu truyền. 


Kinh "Phật thuyết như vậy", xuất xứ từ kinh Tạng Pàli là kinh thuộc kinh điển Thượng Tọa Bộ, trung 
thành gìn giữ lời dạy của đức Phật. 


Trước hết, kinh này không đề cập đến Abhidhamma (Thắng Pháp, Vì Diệu Pháp), không đề cập đến các 
chuyện tiền thân (Jàtaka) và như vậy kinh này không thuộc vê văn học Abhidhamma và văn học Jảtaka - 
- hai văn học này chỉ được bắt nguồn, kết thành trong giai đoạn thứ hai là giai đoạn các học phái, từ 
khoảng 300 năm đến 100 năm trước kỷ nguyên. Kinh này không nằm trong giai đoạn phát triển thứ ba là 
thời hưng khởi của Đại thừa (100 năm trước kỷ nguyên đến 100 năm sau kỷ nguyên). Như vậy, kinh này 
nằm trong giai đoạn đạo Phật nguyên thủy khoảng 450 năm đến 350 năm trước kỷ nguyên khi lời dạy 
của đức Phật chưa bị pha trộn, xen lẫn bởi những phát triển về sau. Sự kiện này được phần nội dung của 
kinh này chứng minh như chúng ta sẽ rõ sau này, và cũng được xác định theo truyền thống, vì kinh này 
được nữ cư sĩ Khujjuttarà đích thân nghe đức Phật rồi về thuyết giảng lại để được học hỏi ghi nhớ và 
truyền lại cho đến ngày nay. 


Nói về đức Phật hiện tại và rộng hơn nữa, nói về Như Lai (Tathagata), chúng ta sẽ thấy đức Phật chưa 
được thần thánh hóa, chưa dùng thần thông để hóa độ chúng sanh. 


Như Lai được diễn tả như một bực đã giác ngộ thế giới, "Thế giới tập khởi, thế giới đoạn diệt, con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt." 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 126 of408 


"Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai Chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các 
tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Đăng Giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. 
Này các tỷ kheo, Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế 
giới đoạn diệt được Như Lai Chánh đẳng giác; con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai đã tu 
tập." 


"Cái gì này các tỷ kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới cùng với quần 
chúng Sa môn, Bà la môn chư Thiên và loài người được thấy, được nghe, được thọ tướng, được thức tri, 
được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh đẳng giác. Do vậy được gọi 
là Như Lai. Này các tý kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh đăng giác đến đêm Ngài 
nhập Niết bàn, không có dư y, trong thời gian ấy điều gì Ngài nói, tuyên bố nêu rõ lên, tất cả là như vậy, 
không có khác được, do vậy được gọi là Như Lai. 


"Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy; vì răng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên 
y Các Lý › 8 4y, MÃ `. y 
được gọi Như Lai. 


"Này các tỷ kheo, trong toàn thê thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa 
môn, Bà la môn, chư Thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thăng, không bị chiễn bại, toàn tri, toàn 
kiến, được tự tại, do vậy được gọi là Như Lai (Kinh số 112)." 


Hình ảnh Như Lai là vậy, hình ảnh Thế Tôn không có khác hơn, ở đây Thế Tôn tượng trưng cho Pháp và 
những ai thây pháp, sông theo Pháp, người ây mới gân Thê Tôn như kinh sô 92 nêu rõ: 


"Này các tý kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo Tăng già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo 
chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất 
niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán loạn, với các căn hoang đại, vị ấy xa hắn Ta và Ta xa vị 


ây. 


"VỊ cớ sao? Này các tý kheo, tỷ kheo â ấy không thấy pháp. Do không thấy pháp nên không thấy Ta. Này 
các tý kheo, nêu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng 
tham không sắc xảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm á ác, chánh niệm tỉnh giác, định tỉnh nhât 
tâm, các căn được chế ngự, vị ây gần hăn Ta và Ta gần vị ấy. 


"Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy thấy pháp. Do thấy pháp nên thấy Ta". 
Trong kinh số 100, chính Đức Phật tự tả mình như sau: 


"Này các tỷ kheo, Ta là Bà la môn, người được đến yêu cầu (yàcayogo), tay luôn luôn thanh tịnh 
(payatapàni) mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị (bhisakko) y sĩ giải phẫu (sallakatta). Các 
ngươi thật là con của Ta (arasà) từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không 
thừa tự tài vật." 


Đức Phật tự xưng là y sĩ chữa trị (bhisakkà), tự xưng là y sĩ giải phẫu (sallakatta). Ngài xem các đệ tử 
như con của Ngài, từ miệng sanh, từ pháp sanh, là những con cháu thừa tự pháp. Đâu đâu cũng thây vai 
trò trọng yếu của chánh pháp, vì đức Phật là tượng trưng cho Pháp, tự miệng mình thuyết pháp độ chúng 
sanh. Rõ hơn nữa là xác nhận hai loại thuyết pháp của đức Phật, như kinh 35 đã nêu rõ: 


"Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A la hán, chánh đẳng giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế nào là 
hai? Hãy thấy Ác là ác. Đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây hãy nhàm chán, hãy từ 
bỏ, hãy thoát ly! Đây là thuyết pháp thứ hai!" 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 127 of408 


Đức Phật đã là đức Phật nguyên thủy, thời mục đích của sự tu hành, sự cứu cánh của Phạm hạnh và mục 
tiêu giải thoát giác ngộ là những mục tiêu trung thành với giáo pháp chánh thông nguyên thủy. 


Mục đích của đạo Phật là giải quyết vẫn đề sanh lão bệnh tử, tức là chấm dứt sự đau khổ cho con người. 
Và đoạn kinh sau này xác chứng răng sự đau khổ có thể được chấm dứt và trạng thái đau khổ được chấm 
dứt là Niết bàn. Dưới đây là định nghĩa của Niết bàn ấy trong kinh số 44: 


"Này các tỷ kheo, có hai Niết bàn giới này. Thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và Niết bàn giới không 
dư y. 


"Này các tỷ kheo, thế nào là Niết bàn giới có dư y? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc A la hán, các 
lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục 
đích: hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tổn tại. Ngang qua các 
căn Ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại nên cảm giác lạc khổ. 
Với vị Ấy, tham diệt, sân diệt, sĩ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là Niết bàn có dư y. 


"Này các tỷ kheo, thế nào là Niết bàn không có dư y? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc A la hán, 
các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ đều không có 
hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu". 


Một kinh nữa, kinh số 43 xác nhận sự hiện diện của trạng thái giải thoát này, ngay trong đời hiện tại, có 
mặt trên quả đất này: 


"Này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỷ kheo, 
nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thời ở đây không có thê 
trình bày sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì này các tỷ kheo, có cái 
không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi 
sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra". 


Ở đây, có hai nhận xét quan trọng. Đức Phật khi nhập Niết bàn có dư y ở Kusinàra, không phải là mắt 
hẵn, tiêu điệt hoàn toàn, vì như vậy là theo thuyết đoạn diệt đạo Phật không chấp nhận. Ở đây, tham sân 
sỉ không còn, lạc thọ khổ thọ không khởi lên, nhưng mọi cảm thọ đều được lắng dịu, mát lạnh, thanh 
lương. Nhận xét quan trọng thứ hai là sự đau khổ có thể đoạn diệt ngay trong đời sống hiện tại với 
những vị đã chứng quả A la hán. Và dầu chưa chứng được quả A la hán, nêu hành trì theo lời Phật dạy, 
thời có thể đoạn trừ dần dần các sự khổ đau. 


Vấn đề quan trọng thứ hai, sau mục đích giải thoát và giác ngộ là những pháp môn giúp người tu hành 
đạt đến mục đích đoạn tận khổ đau. Chúng ta sẽ thấy pháp môn tuy nhiều, nhưng không bao giờ ra ngoài 
pháp môn Giới-Định-Tuệ, pháp môn duy nhất để đưa người hành trì đoạn tận khổ đau. 


"Này các tỷ kheo, một tỷ kheo có giới tốt lành (kalyàmasilo), có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi 
trong pháp và luật này là vị toàn hảo. 


"Này các tỷ kheo, một tỷ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành được gọi trong pháp và 
luật này là vị toàn hảo (kevalì). Này các tỷ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ 
kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy 
SỢ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy này các tỷ kheo, là 
tỷ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sông chuyên 
tâm chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy này các tỷ kheo, là tỷ kheo có pháp tốt lành. Và thế 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 128 of408 


nào là tuệ tốt lành? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo đo diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thắng tri chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ 
kheo là tỷ kheo có tuệ tôt lành. Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành 
được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo (kevalì) (Kinh số 97)." 


Cũng theo chiều hướng trên, ba hình ảnh được phát họa diễn tả ba hạng người, tùy theo mức độ đối trị 
được với dục và hữu: 


"Này các tỷ kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của 
hữu, là những bậc đến lại, đi đến lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các 
tỷ kheo, nhưng còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những vị ây là hạng bất lai, không trở lui lại có 
mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế ngự được sự trói buộc của hữu, những vị ấy 
là những bậc A la hán, đã đoạn tận các lậu hoặc (Kinh 97)." 


Tiếp theo là một số phương pháp tu học, một nếp sống đưa đến hai quả Chánh trí hay nếu có dư y thời 
được quả Bắt lai, những quả cao nhất trong con đường tu hành, nghĩa là đoạn tận được khổ đau. 


"Này các tỷ kheo, hãy sống ưa muốn ân dật, thiền tịnh, thích thú ẩn dật thiền tịnh, thành tựu quán tri, 
hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trống (Kinh số 45)." 


"Này các tỷ kheo, hãy an trú vào lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lỏi cây giải thoát, cho 
niệm được tăng trưởng... (Kinh sô 46)." 


"Này các tỷ kheo, tỷ kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, thiền tịnh, hoan hý, tín thanh và ở 
đây quán tri đúng thời trong các pháp thiện... (Kinh sô 47)" 


Những vị thực hành theo pháp môn này thời có hy vọng đoạn trừ được khổ đau. 
Đức Phật còn dạy tỷ kheo làm thế nào đã đối trị 3 cảm thọ -- lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ: 


"Này các tỷ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải được xem như là vô thường. 
VÌ răng, này các tỷ kheo, tỷ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bât 
khổ bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỷ kheo, tỷ kheo này gọi là bậc Thánh, đã chân chánh thấy, đã 
chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thăng tri mạn, đã đoạn tận khổ đau." (Kinh số 53) 


"Này các tỷ kheo, cần phải quán sát một cách như thế nào, do quán sát như vậy, thức của vị ấy đối với 
ngoại trần không có tán loạn, không có tản rộng, tâm không trú trước nội tâm, không chấp thủ không bị 
khủng bó, sẽ không có sự sanh, tập khởi của khô về sanh già chết trong tương lai (Kinh số 94)." 


"Này các tỷ kheo, những Sa môn hay Bà la môn nào không như thật quán tri đây là khổ tập, không như 
thật quán tri đây là khổ diệt, không như thật quán tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Những Bà là 
môn ây, này các tỷ kheo, không được Ta chấp nhận là Sa môn trong các hạng Sa môn hay Bà la môn 
trong các hạng Bà la môn. Với các vị tôn giả ây ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa môn hạnh hay mục đích Bà la môn hạnh. Những Sa môn 
hay Bà la môn nảo, này các tỷ kheo, như thật quán tri đây là khổ, như thật quán tri đây là khô tập, như 
thật quán tri đây là khô diệt, như thật quán tri đây là con đường đưa đến khổ diệt, thời, này các tỷ kheo, 
các Sa môn hay Bà la môn ấy được Ta chấp nhận là Sa môn trong các hạng Sa môn hay Bà la môn trong 
các hạng Bà la môn và các vị tôn giả ấy, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt 
và an trú mục đích Sa môn hạnh hay mục đích Bà la môn hạnh (Kinh sô 103)." (...) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 129 of408 


Hòa Thượng Thích Minh Châu 
Thiên Viện Vạn Hạnh 
Sài Gòn, 1978 (PL. 2522) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 130 of 408 


CHƯƠNG I - MỘT PHÁP 
PHÁMI 


(1) (Ek 1, 1) (It. 1) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một 


pháp? Tham, này các Tý-kheo, là một pháp, các Thầy hãy từ bỏ! Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái 
sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Với tham bị tham đắm, 
Chúng sanh đi ác thủ, 
Bác thiên quán, chánh trí, 
Từ bỏ tham ải áy, 

Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(11) (Ek 1, 2) (It. 1) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nảo là một 
pháp? Sân, này các Tỷ-kheo, là một pháp các Thây hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thây không có tái 
sanh. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 
Với sân bị sân hận, 
Chúng sanh đi ác thủ, 
Bác thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ sân hận ấy, 
Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 
ÝỸ nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(IIT) (Ek 1, 3) (It. 2) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một 
pháp? S1, này các Tỷ-kheo, là một pháp các Thây hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thây không có tái 


sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 131 of408 


Với sỉ bị sỉ mê 

Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ sỉ mê ấy, 

Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 

(IV) (Ek 1, 4) (It. 2) 

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 

Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một 


pháp? Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo, là một pháp các Thầy hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thầy không có 
tái sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với phẫn nộ phân uất. 
Chúng sanh đi ác thú, 
Bác thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ phán nộ ấy, 

Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Đây là ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(V) (Ek 1,5) (It. 3) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một 
pháp? Gièm pha, này các Tỷ kheo, là một pháp các Thây hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thây không có 
tái sanh. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 
Với gièm pha, gièm người, 
Chúng sanh đi ác thủ, 
Bác thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ gièm pha áy, 
Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 
Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(V1) (Ek1,6) (TIt.3) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 132 of408 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một 
pháp? Mạn, này các Tỷ kheo, là một pháp các Thây hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các Thây không có tái 
sanh. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với kiêu mạn kiêu căng, 
Chúng sanh đi ác thủ, 
Bậc thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ kiêu mạn ấy, 

Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(VIT) (Ek 1, 7) (It. 3) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tất cả, Ở đây tâm không ly tham, từ bỏ, không thể 
diệt được khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thăng tri, liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thê diệt 
được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai hiểu, rõ biết được, 
Tát cả là tái cả, - 

Đôi với tát cả chỗ, — 
Không có sự tham đăm, 
Vị như vậy chắc chăn, 
Liễu tri được tất cả, 

Và có thể vượt qua, 

Tất cả mọi đau khổ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(VIIT) (Ek 1, 8) (It. 4) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Mạn, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, thời 
không có thể diệt được khô đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Mạn, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có 
thể điệt được khổ đau. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 
Người bị mạn chỉ phối, 
Đo bị mạn trôi buộc, 


Nên hoan hỷ sanh hữu, 
Do không liêu trì mạn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 133 of408 


Nên đi đến tái sanh. 
Những ai đoạn diệt mạn, 
Giải thoát, mạn hoại diệt, 
Họ thăng mạn trói buộc, 
Họ vượt qua nhiêp phục, 
Tát cả mọi đau khổ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(1X) (Ek 1, 9) (It. 5) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không 
có thê diệt trừ khô đau. Này các Tý-kheo, ai thăng trị liêu trí Tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thê 
diệt được khô đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Với tham, bị tham đắm, 
Chúng sanh đi ác thú, 
Bác thiên quản, chánh trí 
Từ bỏ tham ái áy, 
Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(X) (Ek 1, 10) (It. 5) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Sân, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có 
thê diệt trừ khô đau. Này các Tỷ-kheo, ai thăng liêu trị Sân, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, có thê diệt được 
khô đau. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 
Với sân bị sản hận, 
Chúng sanh đi ác thủ, 
Bác thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ sân hận áy, 
Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 134 of 408 


PHẢM II 
(XT) (Ek II, 1) (It. 6) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri S1, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có 


thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thê diệt được 
khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với sỉ, bị sỉ mẽ, 

Chúng sanh đi ác thú, 

Bác thiên quán, chánh trí 

Từ bỏ sỉ mê ấy, 

Từ bỏ không bao giò, 

Trở lại tại đời này. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XIT) Ek II, 2) (It. 7) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, 
không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Phẫn nộ, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có 
thể diệt được khổ đau. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 

Với phẫn nộ phẫn uất, 

Chúng sanh đi ác thú, 

Bác thiên quán, chánh trí, 

Từ bỏ phán nộ áy, 

Từ bỏ, không bao giờ 

Trở lại tại đời này. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XIIT) (Ek II, 3) (It. 7) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu trí Gièm pha. ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, 
không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Gièm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, 
có thê diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 135 of408 


Với gièm pha gièm người, 
Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán, chánh trí 
Từ bỏ, gièm pha áy, 

Từ bỏ, không bao giờ 
Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XIV) (Ek II, 4) (It. 7) 
Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một triền cái nào khác, do bị bao trùm bởi triền cái ấy, chúng sanh 
trong một thời gian dài, lưu chuyền. Này các Tỷ-kheo, tức là Vô minh triền cái. Này các Tỷ-kheo, bị bao 
trùm bởi Vô minh triền cái, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa nay. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Không có một pháp khác, 
Quân sanh bị bao phủ, 
Ngày đêm chạy lưu chuyển, 
Như bao phủ bởi sỉ 

Và ai đoạn điệt SỈ, 

Đám thủng khôi u ám, 

Họ không lưu chuyên nữa, 
Trong họ, nhân không còn. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XV) (Ek II, 5) (It. 8) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một kiết sử nào khác, do bị cột bởi kiết sử ấy, chúng sanh trong một 
thời gian dải, chạy dải, lưu chuyên, này các Tỷý-kheo tức là ái kiết sử. Này các Tỷ-kheo, bị cột với ái kiết 
sử, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài lưu chuyên. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Người có ái làm bạn, 

Thời gian dài, lưu chuyển, 
Không vượt được lưu chuyển, 
Sanh hữu vậy hay khác. 

4i biêt nguy hiểm này, 

Biết ái tác thành khó, 

Bỏ ái, không chấp trước, 
Tỷ-kheo giữ chánh niệm, 

Bỏ gia đình xuất gia, 

Sống nếp sống như vậy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 136 of408 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XVT) (Ek II. 6) (It. 9) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tý-kheo, với vị Tý-kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ồn khỏi 
các triền ách, sau khi làm thành nội chỉ phần, Ta không thấy một chi phân nào khác, được nhiều lợi ích 
như vậy, này các Tỷ-kheo, tức là Như lý tác ý. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tác như lý tác ý, từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


VỊ Tỷ kheo hữu học, 

Hành như lý tác ý, 

Không một pháp nào khác, 
Nhiễu lợi ích như vậy. 

Để đạt cho bằng được, 

Lợi ích thật tôi thượng. 

Vị Tỷ kheo như lý, 

Tỉnh tấn và tỉnh cẩn, 

Có thể thành đạt được, 

S1 đoạn diệt khô đau. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XVTIT) (Ek II. 7) (It. 10) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tý-kheo, với vị Tý-kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cần cầu vô thượng an ôn khỏi 
các triền ách, sau khi làm thành ngoại chi phần, Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi 
ích như vậy, này các Tyỷ-kheo, tức là làm bạn với thiện. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Tỷ-kheo làm bạn thiện, 
Tôn kính và kính trọng, 
Làm theo những lời nói, 
Của bạn bè thân hữu, 
Tĩnh giác và chánh niệm, 
II ấy sẽ tuân tự, 

Đại được sự hoại diệt, 
Tất cả mọi kiết sử. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(XVIIT) (Ek II, 8) (It. 10) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 137 of408 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại 
bât lợi cho nhiêu người, đem lại không lợi ích cho nhiêu người, đem lại bât hạnh, đau khô cho chư Thiên 
và loài Người. 


Thế nào là một pháp? Phá hòa hợp Tăng. Này các Tý-kheo, khi chúng Tăng bị phá hoại, thì có những 
tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn 
nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp và những người có hòa hợp, sự nhất 
trí đi đến nơi khác. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Bị rơi vào đọa xứ, 

Bị rơi vào địa ngục, 

Tru đên trọn cả kiêp, 
Người phả hòa hợp Tăng. 
Ua thích phá hòa hợp, 
An trủ trên phi pháp, 

Rơi rới, vượt ra khỏi. 

An ôn khỏi khô ách; 

Kẻ phá sự hòa họp, 

Của Tăng chúng hòa hợp, 
Bị nung nâu trọn kiêp, 
Trong cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XIX) (Ek II, 9) (It. 11) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại 
lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho 
chư Thiên và loài Người. 


Thế nào là một pháp? Sự hòa hợp chúng Tăng. Này các Tỷ-kheo, khi chư Tăng được hòa hợp, không có 
những tranh luận với nhau, không có những măng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, 
không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người 
hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Hạnh phúc là chúng Tăng, 
Được sông trong hòa hợp, 
Giúp đỡ, ưa hòa họp, 
Thích hòa hợp, trú pháp 
Không rơi rới, vượt khỏi, 
An ôn khỏi khô ách, 

Kẻ tạo được hòa hợp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 138 of408 


Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Trọn kiêp được an vui, 
Trong cảnh giới chư Thiên. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XX) (Ek II, 11) (It. 12) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Ở đây này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người ác ý như vậy, và nếu trong thời 
gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng người này bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao? Này 
các Tỷý-kheo, vì tâm người ấy ác ý. Này các Tỷ-kheo, vì nhân tâm ác ý, như vậy ở đây một số loài hữu 
tình su khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Biết được tâm ác ÿ, 

Của hạng người ở đời, 
Đức Phật giữa Tỷ-kheo, 
Đã nói ÿ nghĩa này. 

Chính trong thời gian này, 
Người ấy bị mạng chung, 
Sẽ bị sanh địa ngục, 

Vì tâm nó ác đóc, 

Tùy theo lây những gì, 
Tương xứng bị rơi xuông, 
Như vậy được tương xứng, 
Do nhân tâm ác ÿ, 

Chúng sanh đi ác thú. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 139 of408 


PHẨM II 
(XXT) (Ek III, 1) (It. 13) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-há nói đến, và tôi đã được nghe: 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy, và nếu trong 
thời gian nảy, người nảy mạng chung, như vậy tương xứng, người này được sanh lên thiên giới. Vì cớ 
sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm người ấy thiện ý. Này các Tỷ-kheo, vì nhân tâm thiện ý, như vậy ở đây, 
một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Biết được tâm thiện MÃ 

Của hạng người ở đời, 
Đức Phật giữa Tỷ-kheo, 
Đã nói ý nghĩa này, 

Chính trong thời gian này, 
Người áy bị mạng chung, 
Người áy sẽ được sanh, 
Lên thiên giới thiện thủ, 
Vì tâm có thiện ý, 

Tu theo láy những gì, 
Tương xứng được lãnh thọ, 
Như vậy được tương xứng. 
Do nhân tâm thiện ÿ, 
Chúng sanh đi thiện thu. 


ÝỸ nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXTT) (Ek III, 2) (It. 14) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc, cái 
gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các Tỷ-kheo, Ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục, 
khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thời gian dài của các công đức đã làm trong một thời gian dài. 
Sau khi tu tập từ tâm trong bảy năm, Ta đã không trở lui lại đời này trong bảy tăng kiếp và hoại kiếp. 
Trong thời kỳ kiếp tăng, Ta là chư Thiên Quang Âm; Trong thời kỳ kiếp giảm, Ta sanh trong lâu đài 
trống không ở Phạm Thiên. Tại đây Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên bậc chính phục, bậc không bị ai 
chinh phục, bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các Tỷ-kheo, ba mươi sáu lân Ta đã là Thiên chủ 
Đề Thích. Nhiều trăm lần, Ta đã làm vua, vị vua Chuyển Luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp vương, bậc 
chiến thắng bốn phương, bậc đã đạt được sự an ồn trong quốc độ, bậc đầy đủ bảy báu. Còn nói gì khi Ta 
là vị vua ở địa phương. Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Quả này là do nghiệp nào Ta đã làm, là 
quả dị thục của nghiệp nào mà nay, Ta được đại thân lực như vậy, đại uy lực như vậy? ". Rôi này các 
Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Đây là quả ba nghiệp Ta đã làm, là quả dị thục của ba nghiệp do vậy Ta 
nay đựơc đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự " 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 140 of 408 


Hãy để cho vị ấy, 

Học tập về công đức, 
Công đức là lạc căn, 
Tôi thượng trong tương lai, 
Hãy tu tập bồ thí, 

Sông nép sông an tịnh, 
Và tu tập từ tâm. 

Sau khi đã tu tập, 

Các pháp này như vậy, 
Tức là cả ba pháp, 
Khiên an lạc sanh khởi, 
Bậc Hiên trí được sanh 
Trong thể giới an lạc, 
Thể giới không sân hận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXIIT) (Ek III,3) (It. 16) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Có một pháp, này các Tyỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, an trú ngay 
hiện tại và lợi ích cho tương lai. 


Thế nào là một pháp? Không phóng đật trong các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là một pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đem lại được hai lợi ích, an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. 


Thê Tôn đã nói lên lợi ích này. Ở đây, điêu này được nói đên. 


Bậc Hiển trí tán thán, 
Không phóng dật hành thiện, 
Bậc Hiên không phóng dật, 
Đem lại hai lợi ích, 

Lợi ích ngay đời này, 

Và lợi ích tương lai 

Bác trí do thắng trí, 

Chứng đắc được lợi ích, 

Nên được gọi bậc trí. 


ÝỸ nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXTV) (Ek TII, 4) (It. 17) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Các xương của một người, này các Tỷ- -kheo, chạy dải, lưu chuyên có thể lớn như một đồi Xương, một 
chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu người lượm xương lại, gìn giữ 
chúng không làm chúng hủy hoại. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 141 of408 


Chông chất như Xương người, 
Chỉ sông có một kiếp, 

Chát đồng bằng hòn núi, 

Bậc Đại sĩ nói vậy, 

Đồng xương ấy được nói, 
Lớn như Vepulla, 

Phía Bắc núi Linh Thứu, 
Thành núi Masadha, 

Người thấy bồn sự thát, 

Với chân chánh trí tuệ 

Khô và khô tập khởi. 

Sẽ vượt qua đau khô 

Con đường Thánh tám ngành, 
Dân đến khổ tịnh chỉ, 

Người ấy phải luân chuyển, 
Tôi đa là bảy lần, 

Là vị đoạn tận khổ, 

Đoạn diệt mọi kiệt sử. 


ÝỸ nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXV) (Ek TII, 5) (TIt. 18) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. 


Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. 
Thế nào là một pháp? Này các Tỷ-kheo, tức là rõ biết mà nói láo. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 

Người nào đã nói láo, 

Là vi phạm một pháp, 

Không kể đến đời sau, 

Không ác gì không làm. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXVT) (Ek III, 6) (It. 18) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tyỷ-kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục của sự san sẻ bố thí họ SẼ 
không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu 
là miệng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng, nếu họ không san sẻ, khi có 
người nhận của họ. Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu các chúng sanh không biết như Ta đã biết quả dị thục 
của san sẻ bố thí họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí, và uễ nhiễm xan tham ám ảnh tâm của họ và an trú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đấy, điều này được nói đến. 


Nêu các hàng chúng sanh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 142 of408 


Có thể biết nhự vậy, 
Như bậc Đại án A1, 

Đã nói, tuyên bồ lên, 
Qua dị thục lớn thay, 
Của san sẻ bô thí! 
Nhiệp phục uê xan tham, 
Với tâm thật thanh tịnh 
Đúng thời họ bồ thí, 
Đối với các thánh nhân, 
Tại đây bồ thí vậy, 

Có quả thật to lớn 

Cho nhiễu các thức ăn, 
Kính lê người đáng kính, 
Từ đấy xả, từ bỏ, 

Địa vị làm con người, 
Các người làm bồ thí 
Được đi đến cối Trời, 
Họ ải đên Cối trời, 

Tại đây chúng hoan hỷ, 
Với mọi điểu sở thích, 
Họ thọ hưởng như ÿ, 

Vị không có xan tham, 
Được thọ hưởng đây đủ, 
Quả dị thục của chúng, 
Nhờ san sẻ bồ thí. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXVTIT) (Ek III, 7) (It. 19) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy 
không bằng một phân mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng những nghiệp 
sự ây, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một phân mười sáu ánh 
sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt quả ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng, và 
rực sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phảm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ 
ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, 
bừng sáng và rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được 
quét sạch, mặt trời mọc lên trên bâu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực 
sáng. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, phảm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy 
không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, 
bừng sáng và rực sáng. 


Ví như này các Tỷ-kheo, vào tháng cuôi mùa mưa, vào tiêt mùa thu, khi hư không mở rộng không có 
mây mù, mặt trời vươn thăng lên trời không, quét sạch mọi tôi tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực 
sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đên sanh y, tât cả những nghiệp vụ 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 143 of408 


ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, 
bừng sáng và rực sáng. 


Ví như này các Tỷ-kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này 
các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một 
phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực 
sáng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Ai tu tập từ tâm, 

Không phóng dật chánh niệm, 
Các kiết sử giảm thiểu, 

Nhờ thấy sanh y diệt. 

Nếu tâm không độc ác, 

Đối với một hữu tình, 

Với từ tâm như vậy, 

Vị áy là bậc Thiện, 

Với tâm tư từ mắn, 

Đổi tát cả hữu tình, 

Bậc Thánh tự tác thành, 
Công đức thát vô lượng. 

Ai chiến thắng quả đất, 

Đây dây những hữu tình, 
Bậc vua chúa chơn chánh, 
Như các vị tiên nhân, 

1ô chức khăp mọi HƠI, 

Đủ các loại tê đàn, 

Lễ tế đản với ïigựa, 

Lễ tế đàn với người, 

Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
Lễ chốt cửa dẹp lại, 

Họ không tác thành được 
Một phân thứ mười sáu, 

Với người khéo tu tập, 

lâm ý thật từ mắn, 

Như ánh sáng mặt trăng, 
Thăng sáng mọi vì sao, 

Ai không có giêt hại, - 
Không khiên người giết hại, 
Không có chỉnh phục người, 
Không khiên người chỉnh phục, 
Với tâm tư từ mắn, 

Đôi với mọi chúng sanh, 

Vị áy không hận thù, 

Đối với bát cứ ai. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 144 of 408 


CHƯƠNG II - HAI PHÁP 
PHÁMTI 


(XXVITIT) (Duk. I, 1) (TIt. 22) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ có hoạn nạn, có ưu não, 
có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và 
không tiết độ trong ăn uống. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại an trú 
đau khô, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Mắt, tai, mũi và lưỡi, 
Kể cả thân và ý, 
Những cửa này ở đây, 
1ỷ-kheo không hộ trì, 
Ấn Huống không tiết độ, 
Đau khổ về thân thể, 
Các căn không hộ trì, 
Đau khổ về tâm tư 

Vị ấy phải thọ lãnh 
Những đau khổ như ' vậy, 
Thân thể bị thiêu đốt, 
Tâm tư bị thiêu đói, 
Dáu là đêm hay ngày, 
An trủ khô như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXIX) (Duk. 1, 2) (It. 23) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không 
có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Thế nào là hai? 
Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện 
tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng 
chung, được chờ đợi là thiện thú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Mắt, tai, mũi và lưỡi, 
Kể cả thân và ÿ, 
Những cửa này ở đây, 
Tỷ-kheo khéo hộ trì, 
Ấn HỐng ‹ có tiết đó, 

An lạc về thân thể, 
Các căn có hộ trì, 

An lạc về tâm tư, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 145 of408 


Vị ấy được thọ lãnh 
Những an lạc như vậy. 
Thân không bị thiêu đối, 
Tâm không bị thiêu đối, 
Dâu là đêm hay ngày, 
An tru lạc như vậy. 


ÝỸ nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXX) (Duk. 1, 3) (It. 24) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này làm cho nung nâu. Thế nào là hai? Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có người 
không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cô trong 
việc làm, làm điều không thiện. Người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ: "Ta đã làm điều ác ". Này các Tỷ-kho, 
hai pháp này làm cho nung nấu. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Làm xong thân ác hạnh, 
Hay nói các lời ác, 

Làm xong ÿ ác hạnh, 

Hay bắt cứ gì khác 

Có liên hệ lôi lâm. 

Không làm các nghiệp lành, 
Làm các điểu bất thiện, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người có ác trí tuệ 

Bị sanh vào địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXXT1) (Duk. 1,4) (It. 25) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai pháp không làm cho nung nâu. Thế nào là hai? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cô trong 
việc làm, làm điều đhiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng: "Ta đã làm điều lành ", không bị 
nung nấu vì nghĩ rằng: "Ta không làm điêu ác ". Này các Tỷ-kheo, hai pháp này không làm cho nung 
nâu. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Từ bỏ thân làm ác, 
Hay nói các lời ác, 
Từ bỏ ý ác hành, 
Hay bất cứ sì khác 
Có liên hệ lỗi lầm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 146 of408 


Không làm các nghiệp ác, 
Làm nhiêu điêu thiện sự, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Người có thiện trí tuệ, 
Được sanh lên cõi trời. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXXTIT) (Duk. I,5) (TIt. 26) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? 
Ác giới và ác kiến. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ hai pháp này, một người, như vậy tương xứng bị rơi vào 
địa ngục. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người nào được thành tựu, 
Đáy đủ hai pháp này, 

Đáy đủ với ác giới, 

Và đây đủ ác kiến, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người có ác trí tuệ, 

Người ấy phải bị sanh, 

Vào cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(XXXITIT) (Duk. I,6) (It. 26) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Đầy đủ hai pháp, này các Tử- -kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 
hai? Giới hiền thiện và Kiên hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các Tý-kheo, một người như vậy 
tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và Kiến hiền thiện. Đầy đủ hai 
pháp này, này các Tỷ-kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người nào được thành tựu, 
Đây đủ hai pháp này, 

Đây đủ Giới hiên thiện, 
Đây đủ Kiến hiển thiện 
Khi thân hoại mạng chung, 
Người có chánh trí tuệ, 
Người ấy sẽ được sanh 
Vào cảnh giới cối trời 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 147 of408 


(XXXTV) (Duk. I,7) (It. 27) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được Chánh giác, 
không có thê chứng được Niết-bàn, không có thê chứng được vô thượng an ôn khỏi các khổ ách. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được Niết-bàn, 
có thê chứng được vô thượng an ồn khỏi các khổ ách. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người không có nhiệt tình, 
Không có biết sợ hãi, 

Biếng nhắc, không tỉnh cần, 
Nhiêu hôn trầm thụy miên, 
Không biết đến xấu hồ, 
Không có lòng tôn kính, 

Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Không có thể đạt tới, 

Tối thượng Chánh-Đăng-Giác. 
Ai giữ được chánh niệm, 
Thông mình, tu thiên định, 
Nhiệt tình, biết sợ hãi, 

Và không có phóng dật, 

Sau khi chặt đứt được 

Kiết sử sanh và già, 

Ở đây có thể đạt, 

Chánh Đăng Giác vô thượng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXXV) (Duk. I,8) (TIt. 28) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích 
nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: 
"Mong rằng quần chúng biết đến ta". Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự và vì 
mục đích đoạn tận. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nghe: 


Với mục đích chế ngự, 
Với mục đích đoạn tận, 
Không kể người nói Sì, 

Tì hể Tôn đã thuyết giảng 
Vê nếp sống Phạm hạnh, 
Một nếp sông đưa đến 
Thê nhập vào Niêt-bản, 
Đường này là con đường 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 148 of408 


Được các bậc Đại nhân, 
Được các Đại ân sĩ, 

Nói theo và thực hiện, 

Và những ai dán bước, _ 
Chính trên con đường áy, 
Như đức Phật đã dạy, 

Sẽ làm khổ lắng dịu, 

Và thực hành làm đúng, 
Như lời Đạo sư dạy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXXVT) (Duk. 1,9) (It. 26) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích 
nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: 
"Mong rằng quân chúng biết đến ta". Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích thắng tri, vì 
mục đích liễu tri. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêù này được nói đến: 


Với mục đích thẳng trì, 
Với mục đích liễu tri 
Không kê ngưòi nói gì, 

Tì hể Tôn đã thuyết giảng 
Vê nếp sống Phạm hạnh, 
Một nêp sông đưa đến, 
Thê nhập vào Niêt-bản, 
Đường này là con đường 
Được các bậc Đại nhân, 
Được các Đại án sĩ 

Noi theo và thực hiện, 

Và những ai dẫn bước, 
Chính trên con đường ấy, 
Như đúc Phật đã dạy. 

Sẽ làm khổ lắng dịu, 

Và thực hành làm đúng, 
Như lời Đạo sư dạy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 

(XXXVTT) (Duk. 1,10) (It. 27) 

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 

Đầy đủ hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại an trú với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực đề 


diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi, và 
như lý tinh cần đối với phân khởi. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 149 of408 


tại sống với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Bậc có trí phấn khởi, : 
Trường hợp đảng phán khởi, 
VỊ Tỷ-kheo nhiệt tình, 
Thông mình và cần trọng, 
Quản xuyên nhìn sự vật, 
Với trí tuệ Bảt-nhã, 

Nhiệt tình trú như vậy, 
Sông đời sông an tịnh, 
Không bông bột hăng say, 
Chủ lực tâm tịnh chỉ, 

Có thể đạt chứng được, 
Đoạn diệt các khô đau. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 150 of408 


PHÁM II 
(XXXVTTT) (Duk. II, 1) (It. 31) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo. Với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều đó là an 
ôn và ân dật. Này các Tỷ-kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại. Với Như Lai 
ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tâm tứ này được hành trì 
nhiều. "Với cử chỉ uy nghỉ này Ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật". Này 
các Tỷ- -kheo, Như Lai ưa thích â ân dật, thích thú â ân dật. Với Như Lai Ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích ân 
dật này, thích thú â ân dật. Với Như Lai ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích ân dật này, thích thú â ân dật này, 
tầm tứ này được hành trì nhiều! Phàm có bắt thiện gì, thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy hãy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các Tỷ-kheo, với 
các Thầy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành 
trì nhiều. "Với cử chỉ uy nghi naỳ, chúng ta không làm hại một ai, dâu là loài động vật hay không động 
vật". Này các Tỷ-kheo, hãy an trú hân hoan trong ân dật, thích thú trong ân dật. Này các Tỷ-kheo, với 
các Thầy an trú hân hoan trong ân dật, thích thú trong ấn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có 
gì bất thiện, còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Nhự Lai, bậc Giác ngộ, 
Bậc có thể nhẫn nại, 
Những gì mà người khác, 
Không có thể nhân nại, 
Hai tám tứ, vị ấy 

Hành trì và thực hiện, 
Trước hết được nói đến, 
Là an ổn tầm tứ, 

Thứ đến là ẩn dật, 

Thứ hai được trình bày, 
Phá tan màn hắc ám, 

Đã đến bờ bên kia, 

Bác Đại sĩ đạt được, 
Quyên lực không lậu hoặc, 
Đạt thân mạng tôi hậu 

Tì rong ái diệt, giải thoái. 
Vị án sĩ như vậy, 

Chắc mang thân tôi hậu, 
Ta nói răng vị ấy 

Từ bỏ được kiêu mạn, 
Thoát khỏi được già lão, 
Đạt được bờ bên kia. 

Như đứng trên tảng đá, 
Trên đỉnh núi đâu non, 
Đưa mắt nhìn xung quanh, 
Quân chúng dưới chân mình, 
Cũng vậy bậc Thiện tuệ, 
Leo lên lầu Chánh pháp 
Biến nhãn không sâu muộn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 151 of408 


Nhìn XuỐng đám quân sanh, 
Bị ưu tư sâu khổ, 
BỊ sanh già áp bức. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XXX1X) (Duk. TT, 2) (Tt. 33) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Có hai loại thuyết pháp hàn Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh-Đăng Giác, cái này tiếp nói cái kia. Thế nào 
là hai? "Hãy thấy ác là ác", đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây, "Hãy nhàm chán, 
hãy từ bỏ, hãy thoát ly", đây là thuyết pháp thứ hai. . Này các Tỷ-kheo, có hai loại thuyết pháp này của 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, cái này tiếp nôi cái kia. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với Như Lai, Phật Đà, 
Từ mán mọi chúng sanh, 
Hãy thấy lời thuyết giảng, 
Tuần tự pháp theo pháp, 
Hai pháp được trình bày, 
Một là hãy nhìn rõ, 
Pháp ác là pháp ác 

Và chính tại ở đây, 

Từ bỏ, không tham đắm. 
Từ đây, không tham đắm, 
Hãy làm cho an tịnh, 
Mọi khổ đau phiên não. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XL) (Duk. TT, 3) (It. 34) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tý-kheo, vô minh đi trước, làm cho đạt được các pháp bất thiện; tiếp theo là không xấu hồ, 
không sợ hãi. Này các Tỷ-kheo, minh đi trước, làm cho đạt được các pháp thiện; tiêp theo là xâu hô và 
sợ hãi. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Phàm có ác thủ gì, 

Đời này và đời sau, 

Tát cả do vô mình, 

Làm gốc, làm cội rễ, 

Dục tham được cất chứa, 
Vì rằng kẻ ác dục, 

Không xấu hồ, không kính, 
Từ đó nó khởi ác, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 152 of408 


Do vậy đi đọa xứ. 

Vậy hãy nên từ bỏ, 

Dục tham và vô mình, 
Muốn minh được sanh khởi, 
1ỷ-kheo cân từ bỏ 

Tát cả mọi ác thu. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLT) (Duk. II, 4) (1t. 35) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi Thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo 
thôi đọa, ngay trong hiện tại, họ an trú trong đau khô, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não. Sau khi thân 
hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Này các Tỷ-kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi 
Thánh trí tuệ, những chúng sanh ây không có thôi đọa. Ngay trong hiện tại, họ an trú trong an lạc, không 
có tản hại, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Thối đọa khỏi trí tuệ, 

Hãy nhìn xem, thể giới 

Với hàng ngũ chư Thiên, 

An trú trong danh sắc, 

Nghĩ răng: "Đáy sự thật" 

Nhưng thù thắng ở đời, 

Lại chính là trí tuệ, _ 

Chính tuệ dắt dẫn đến 

Thể nhập được Niết-bàn, 

Và chơn chánh quản trì, 

Sự hoại diệt sanh hữu, 

Chư Thiên và loài Người, 

Hoan hỷ được chiêm ngưỡng, 

Chư Phát Chánh Đăng Giác, 

Những bậc giữ chánh niệm, 

Đây đi với trí tuệ, : 

Mang thâm này cuôi cùng. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLLTT) (Duk. II, 5) (It. 36) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hỗ và sợ hãi. Này các Tỷ- 
kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của 
mẹ, vợ của anh em của mẹ hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng 


được kính trọng; thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê cừu, gia câm, heo, chó và các con chó 
rừng. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 153 of408 


giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của 
những bậc đáng được kính trọng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với những ai không có, 
Xấu hồ và sợ hãi, 

Liên tục và thường xuyên, 
Họ ải xuống bào thai, 
Dựa trên gốc tỉnh dịch 
Họ đi đên sanh tử, 

Với những ai chánh trí, 
Xáu hồ và sợ hãi, 

Liên tục và thường xuyên, 
Vững tru trên Phạm hạnh, 
Họ được sự an tịnh, 

Tải sanh được diệt tận. 


ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLIIT) (Duk. II, 6) (It. 37) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các Tỷ- 
kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể 
trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các Tỷ-kheo, 
có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thê trình bày được sự xuất ly 
khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Có cái sanh, hiện hữu, 

Cái khởi lên làm ra, - 
Hữu vi không thường hàng, 
Tác thành ra già chế, 

Một ô của bệnh hoạn, 
Mỏng manh, Siòn, để vỡ, 
Nhờ đồ ăn nuôi dưỡng, 
Nên mới được hiện hữu, 
Vật áy thật không đủ 

Đề hoan hỷ ưa thích, 

Thật có cái xuất h, 

Ra khỏi được cái ấy, 

Thật có Vượi lý luận, 
Thường hàng, không sanh khởi, 
Không có cái khởi lên, 

Con đường không cấu u, 
Không đưa đến sâu muộn, 
Đoạn diệt các pháp khổ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 154 of408 


Sự tịnh chỉ mọi hành, 
An lạc thật tịnh lạc. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLTIV) (Duk. III, 7) (It. 38) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai Niết-bàn giới này. Thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và Niết-bàn giới không 
có dư y. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới có dư y? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tổn tại, ngang qua 
các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. 
Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết-bàn có dư y. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới không có dư y? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo là bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ đều không có 
hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết-bàn không có dư y. Này các Tỷ- 
kheo có hai Niết-bàn giới này. 


Thê Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điêu này được nói đên. 


Hai Niễt-bàn giới này, 
Được vị có pháp nhãn, 
Trình bày và thuyết giảng, 
Không y tựa như vậy, 
Một loại Niêt-bàn giới, 
Ở đây, thuộc hiện tại 
Còn có các dự y, 

Nuôi dưỡng hữu bị diệt. 
Không dư y Niêt bàn, 
Lại thuộc về tương lại, 
Với vị đạt giới này, 

Mọi hữu diệt hoàn toàn. 
Những ai với chánh trí, 
Biết con đường vô vi, 
Tạm tư được giải thoát, 
Nuôi dưỡng hữu bị diệt, 
Những ai chứng đạt được 
Góc lõi của các pháp, 
Hoan hỷ trong diệt tận, 
Những vị ấy như vậy, 
Đã từ bỏ hoàn toàn, 

Tất cả mọi sanh hữu. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 155 of408 


(XLV) (Duk. 1T, 8) (It 39) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống ưa muốn ân dật thiền định, thích thú ân dật thiền định, chuyên, chú nội tâm 
tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán tri, hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trồng. Này các 
Tý-kheo sống ưa muốn ân dật thiền định, thích thú ân dật thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, 
không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán trí, hành tri hạnh đi đến các ngôi nhà trống, thời được chờ 
đợi là một trong hai quả này: ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nêu có dư y, được quả Bất Lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Những ai tâm an tịnh, 
Thông mình và thận trọng, 
Chánh niệm tu thiên định, 
Quán nhìn pháp chơn chánh, 
Không chờ đợi ham muôn, 
Đối với các loại dục, 

Ua muốn không phóng dật, 
Sống an tịnh có mặt, 

Thây được sự sợ hãi, 
Trong nêp sông phóng dậi, 
Họ không bị thôi đọa, 

Họ đến gân Niết bàn. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(XLVI) (Duk. II, 9) (It. 40). 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, hãy an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lõi cây giải thoát, cho 
niệm được tăng thượng. Này các Tỷ-kheo, an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tôi thượng, cho lõi 
cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng, thời được chờ đợi là một trong hai quả này: được chánh trị 
ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được Bắt-lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Bậc hữu học viễn mãn, 
Không còn bị thôi đọa, 
Đạt tôi thượng trí tuệ, 
Thấy sanh được diệt tận. 
Ta nói chắc chắn rằng, 
ẩn sĩ ¡ Máu-ni ấy, 

Mang sắc thân cuối cùng. 
Đã từ bỏ kiếu mạn, 

Đã vượi qua bờ kia, 
Thoát khỏi sự già yếu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 156 of408 


Do vậy hãy luôn luôn, 

Vui trong thiên, thiên định, 
Nhiệt tâm và nô lực, 

Thây sanh được điệt tận, 
Hồi này các Tỷ-kheo, 

Hãy nhiêp phục ma quân, 
Tu tập vượt qua được, 
Thoát khỏi sự già chét. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVTITIT) (Duk. II, 10) (It. 41) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ- -kheo, Tyỷ-kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tín thành, và 
ở đây quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo sống cảnh giác, chánh 
niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tín thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện, thời được chờ đợi 
là một trong hai quả này: Được chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được Bắt lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Hồi các bậc cảnh giác, 

Hãy làng nghe điễu này, 
Những ai còn năm ngủ, 

Hãy thức dậy tỉnh thức, 

Thức tỉnh là tốt hơn, 

Hơn kẻ đang nằm ngủ, 

Đối với người thức tỉnh, 
Không có sự sợ hãi, 

Người thức tỉnh, thức giác, 
Chánh niệm và tỉnh giác, 
Thiên định, tâm hoan hỷ, 
Nhiệt tình đây tín thành, 
Chơn chánh biết thời giò, 
Thăng quán đến Chánh pháp, 
Đạt được sự nhất tâm, 

Quét sạch mọi tăm tôi. 

Do vậy hãy tu tập, 

Thức tỉnh và nhiệt tình, 

VỊ Tỷ-kheo thông mình, 

Thận trọng, chứng cảnh thiên, 
Chặt đứt các kiết sử, 

Trỏi buộc sanh với già, 
Chính tại ở đời này, 

Chứng chánh giác Vô thượng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(XLVITT) (Duk. II, 11) (It. 42) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 157 of408 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của 
họ. Thế nào là hai? Ai sống phi Phạm hạnh, lại tự cho sống Phạm hạnh. Ai đối với người sống Phạm 
hạnh viên mãn, thanh tịnh, lại buộc tội chỉ trích là phi Phạm hạnh không có căn cứ. Này các Tỷ-kheo, 
hai hạng người này bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục, nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai nói lời không chơn, 
MRơi vào cối địa ngục, 
Ai sau khi đã làm, 

Lại nói tôi không làm, 
Cả hai sau khi chết, 
Đẩu đồng đăng như nhau, 
Họ đều là những người, 
Làm các nghiệp hạ liệt, 
Thuộc về cảnh đời sau, 
Lại có rất nhiều người, 
Tuy mang áo câ-sa, 

Họ không có chế ngự, 
Đối với các pháp ác, 
Do họ làm nghiệp ác, 
Họ phải sanh địa ngục, 
Tốt hơn đổi với họ, 

Là nuốt Cục sất tròn 
Cháy đỏ như động lửa, 
Còn hơn kẻ ác giới, 
Không biêt có chê ngự, 
Nêu có ăn dùng gì, 
Các món ăn quốc độ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XLIX) (Duk. II, 12) (It. 43) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và loài Người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến, một số người chấp chặt, một số 
người đi quá trớn, một số người có mắt thấy được. 


Này các Tý-kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các Tỷ-kheo, có chư Thiên và loài Người ưa 
muôn sanh hữu, khi các pháp đoạn diệt sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phân khởi, không 
có tín thành, không có an trú, không có bị lôi cuôn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đó là một sô người châp 
chặt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng có một số người lo âu, xấu hỗ, nhàm 
chán với sanh hữu, hoan hỷ, phi sanh hữu. Họ nói: "Vì rằng. khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị 
chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân 
thật ". Như vậy này các Tỷ-kheo, đó là một số người đi quá trớn. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 158 of408 


Và này các Tỳ Kheo, thế nào là một số có mắt được thấy? Ở đây, Tỷ-kheo thấy sự sanh hữu là sanh hữu, 
sau khi thây sự sanh hữu, VỊ ầy hướng đên nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy này các Tỷ-kheo, đó 
là những người có mắt được thây. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Những ai đã thấy được 
Sanh hữu là sanh hữu, 
Tháy được sự Vượt qua 
Của sự sanh hữu áy. 
Những vị áy giải thoái, 
Đôi như thật hiện hữu, 
Vì nhờ đoạn diệt được 
Tham ái đôi sanh hữu. 
Nêu vị áy liêu tri, 

Sanh hữu là sanh hữu, 
Vị áy ty tham ải 

Đôi hữu và phi hữu, 
Tỷ-kheo quyết phi hữu, 
Đôi với chính sanh hữu, 
Sẽ không còn đi đên 
Sanh đi rồi sanh lại. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 159 of408 


CHƯƠNG III - BA PHÁP 
PHÁMI 


(L) (Tik. 1, 1) (It. 45) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bắt thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bắt thiện; Sân là căn bản 
bât thiện; S1 là căn bản bât thiện. Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bât thiện này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tham, sân, sỉ làm hại, 
Người có tâm ác độc, 
Họ tự mình hiện hữu, 
Như giả từ lõi, vỏ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(L1) (Tik. I, 2) (It. 45) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba giới này. Thê nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Này các Tỷ-kheo, có ba 
ĐIỚI nảy. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai liễu tri sắc giới, 

Không an trú vô sắc, 

Những ai được giải thoái, 

Đối với đoạn diệt giới, 

Các chúng sanh như vậy, 

Xả ly được thân chối, 

Với thân cảm giác được, 

Bái tử, không sanh y, 

Xá ty, từ bỏ hăn, 

Sanh y đưa đên hữu, 

Sau khi tự chứng được, 

Không còn có lậu hoặc, 

Bác Chánh Đăng Chánh Giác, 
Thuyết pháp cọn đường chánh, 
Không có gì sâu muộn, - 
Trong sạch không câu uê. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LIT) (Tik. 1, 3) (1t. 46) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 160 of 408 


Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nảo là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bát lạc thọ. Này các Tyỷ- 
kheo, có ba cảm thọ này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Định tĩnh và tỉnh giác, 
Chánh niệm đệ tử Phật, 
Quản trì các cảm thọ, 

Và hiện hữu các thọ. 

Tại đấy, tâm được diệt, 
Con đường đưa đên diệt, 
Tỷ-kheo nhờ điệt thọ, 
Không ham muôn, tịch tịnh. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LIIT) (Tik. I, 4) (It. 47) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. Này các Tỷ- 
kheo, lạc thọ cân phải được xem như là khổ. Khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên. Bất khổ bất lạc 
thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã xem lạc thọ như là khô, 
đã xem khô thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
này gọi là bậc Thánh đã chơn chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải toả kiết sử đã chơn chánh thắng tri mạn, 
đã đoạn tận khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai thấy lạc là khổ, 

Tháy khô là mũi tên, 
Tháy | bắt khổ bất lạc 

Thọ ấy là VÔ thường, 
Tỷ-kheo ấy thật sự 

Đã thấy thật chơn chánh, 
Chính tại ở nơi đây, 

Từ đấy được giải thoát. 
Thành tựu được thắng tr, 
Bậc ẩn sĩ an tịnh 

Chắc chắn đã vượt qua 
Các ách nạn trói buộc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LIV) (Tik. 1, 5) (1t. 48) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu. 
Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 161 of408 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Định tĩnh và tỉnh giác, 
Chánh niệm đệ tử Phật, 
Quán trí các tâm cấu, 
Và hiện hữu tâm câu, 

Ở đây, tâm ây diệt. 

Và con đường đên diệt. 
1ỷ-kheo do diệt tận, 

Các loại tầm câu ấy, : 
Không còn có ước muôn 
Được lăng dịu tịch tịnh. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LV) (Tik. I1, 6) (It. 48) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tâm câu này. Thê nào là ba? Dục tâm câu, hữu tâm câu, Phạm hạnh tâm câu. 
Này các Tỷ-kheo, có ba tâm câu nảy. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Dục và hữu tâm cấu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu 
Nếu chấp trước năm giữ 
Chính đáy là sự thật, 
Như vậy là chất chứa, 
Đủ mọi loại kiến xứ, 

Với ai không ham muốn 
Đối. với các loại tham, 

Vị ấy được giải thoát, 
Nhờ diệt được khả ái, 

1á ầm câu được từ bỏ, 
Kiến xứ được nhồ lên, 
1-kheo do diệt tận 

Các loại tâm cầu ấy, : 
Không còn có mong cấu, 
Không còn có nghỉ hoặc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVT) (Tik. 1, 7) (TIt. 49) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tyỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các Tỷ-kheo, 
có ba lậu hoặc này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 162 of408 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Định tĩnh và tỉnh giác 
Chánh niệm đệ tử Phật, 
Quản trì các lậu hoặc, 
Và hiện hữu lậu hoặc, 

Ở đây tâm được diệt, 

Và con đường đến diệt, 
1)-kheo đã diệt tận, 

Các loại lậu hoặc ấy, : 
Không còn có ước muôn, 
Được lăng dịu, tịch tịnh. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVIT) (Tik. I,8) (1t. 49) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này các Tỷ- 
kheo, có ba lậu hoặc này. Thê Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đên. 


Ai đoạn trừ dục lậu, 

Ly tham thoát vô mình, 
Hữu lậu được đoạn trừ, 
Giải thoát khỏi sanh y, 
Mang cái thân cuôỗi cùng, 
Đẹp tan cô xe ma. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LVTIT) (Tik. I, 9) (It. 50) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, có ba 
khát ái này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Trói buộc bởi ái triển, 

Tâm ưa hữu, phi hữu, 

Bị ma triên trói buộc, 
Chúng sanh ây không được, 
An ôn khỏi ách nạn. : 
Chúng sanh đi luân chuyên, 
Đến sanh rồi đến chết. 
Những ai đoạn được ái, 

Ly ái hữu, phi hữu, 

Họ đến bở bên kia, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 163 of408 


Trong thế giới hiện tại, 
Họ đã chứng đạt được, 
Các lậu hoặc đoạn tận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(L1X) (Tik. I, 10) (TIt. 50). 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo vượt qua được thế lực của Ác ma, và chói sáng 
như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uấn, thành tựu 
vô học định uấn, thành tựu vô học tuệ uân. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
vượt qua được thế lực của Ác-ma, và chói sáng như mặt trời. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Giới, định và trí tuệ, 
Với ai khéo tu tập, 

Vị ấy vượt qua khỏi 
Thể lực của Ác ma, 

Và chói sáng rực sảng, 
Như mặt trời chói sáng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 164 of408 


PHÁM II 


(LX) (Tik. II, 1) (It. 51) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, 
phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các Tỷ-kheo, có ba 
phước nghiệp sự nảy. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Hãy để cho người ấy, 
Học tập làm công đức, 
Hướng dân đên tương lai 
Đem lại căn an lạc. 

Hãy tu tập bồ thí, 

Táp sở hành an tịnh, 

Và tu tập từ tâm, 

Tụ xong ba pháp áy, 
Những pháp khởi lạc thọ. 
Bạc Hiên trí được sanh, 
Tại thể giới an lạc, 
Không phiên não hận thù. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXT) (Tik. II, 2) (TIt. 52) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba con mắt này. Thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư Thiên và mắt trí tuệ. Này các Tỷ- 
kheo có ba loại mặt này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Mắt thịt, mắt chự Thiên, 
Vô thượng mắt trí tuệ, 

Có ba loại mất áy, 

Được bậc Vô thượng nhân, 
Đã tuyên bồ trình bày, 
Sanh khởi của mái thịt, 
Con đường mắt chư Thiên, 
Từ đấy, trí khởi lên, 

Tuệ nhãn là tôi thượng, 

4i chứng được mất áy, 
Giải thoát mọi đau khô. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 165 of408 


(LXIT) (Tik. II, 3) (1t. 53) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Vị tri đương tri căn, tri căn, cụ tri căn (căn: “Tôi sẽ biết 
điều chưa được biết"; căn về sự biết; căn của người đã biết). Này các Tỷ-kheo, có ba loại căn này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


VỊ hữu học học tập, : 
Đi theo con đường thăng, 
Ở trong sự diệt tận, 

Trí thứ nhất khởi lên, 

Từ đó không gián đoạn, 
Tiếp theo là chơn trí, 
Chính từ chơn trí ấy, 

Đại được sự giải thoát 
Chăc chăn vị như vậy, 
Là vị có chánh trí, 

Giải thoát ta bắt động, 
Nhờ diệt hữu kiết sử, 

Vị đây đu. các căn 

Chắc chắn được an tịnh, 
Và ưa thích con đường, 
Đưa đến sự an tịnh, 
Mang thân thê cuối cùng, 
Sau khi đánh bại được 
Ác ma với con voi 

Được cỡi khi lâm trận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXITT) (Tip. II, 4) (It. 53) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thời gian này. Thế nào là ba? Thời gian quá khứ, thời gian tương lại, thời gian 
hiện tại. Này các Tỷ-kheo, có ba thời gian này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Chúng sanh cần trởng đến 
Những gì được tuyên bó, 
An trú thật vững vàng, _ 
Trên điêu được tuyên bô 
Nếu không có liễu trí, 

Điều đáng được tuyên bố, 
Họ äi đến ách nạn, 

Dưới ách của thân chết. 
Nếu đã liêu tri được 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Điễu đáng được tuyên bố, 
VỊ áy không nghĩ đên, 
Điều đã được nói lên, 
Chính nhờ có tâm » 

Giải thoát được cảm giác, 
Về con đường an tịnh 

Vô thượng không gì hơn. 
Ai thật được đây đủ, 

Về điều đáng tuyên bó, 
Tự mình được an tịnh, 

Ua thích đường an tịnh, 
Sống bình tĩnh tỉnh tấn. 
An trú trên chánh pháp, 
lở ấy vượt tên gọi, 

Thành đạt được trí tuệ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXTIV) (Tik. II, 5) (It. 54) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Làm ác hạnh về thân, 
Làm ác hạnh về lời, 
Làm ác hạnh về Ÿ, 

tà bất cứ hạnh gì, 
Đẩu được gọi hạnh ác, 


Không làm nghiệp lành nào, 
Làm nhiễu nghiệp không thiện, 


Khi thân hoại mạng chung, 
Với trí tuệ hạ liệt, 

VỊ ấy phải sanh vào 

Trong cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXV) (Tik. 1T, 6) (It. 55) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Page 166 of 408 


Này các Tỷ-kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các Tỷ- 
kheo, có ba ác hành này. 


Này các Tyỷ-kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. 
Này các Tỷ-kheo, có ba thiện hành này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 167 of408 


Từ bỏ thân làm ác, 

Từ bỏ lời nói ác, 

Từ bỏ ý nghĩ ác, 

Và bát cứ hạnh gì, 

Được gọi là hạnh ác, 
Không làm các điểễu ác, 
Làm nhiêu những hạnh lành, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Với trí tuệ thù thăng, 

Vị ấy được sanh lên, 

Trong cảnh giới chư Thiên. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXVT) (Tik. II, 7) (TIt. 55) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nảo là ba? Thân thanh tịnh, lời thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Thân và lời thanh tịnh 
Và ÿ cũng thanh tịnh, 
Không có các lậu hoặc, 
Đáy đủ sự thanh tịnh, 
VỊ như vậy được gọi 
Đã từ bỏ tắt cả. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXVTT) (Tik. II, 8) (1t. 56) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này 
các Tỷ-kheo, có ba trâm lặng này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Thân và lời trâm lặng 
Và ý cũng trầm lặng, 
Không có các lậu hoặc, 
Đây đủ với trầm lặng 
Của các bậc chân ẩn sĩ, 
Đuợc tên gọi là vị 

Đã tăm sạch điểu ác. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 168 of408 


(LXVITT) (Tik. II, 9) (It. 56) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, sĩ chưa đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được gọi là người bị trói buộc với Ác ma, bị bẫy lưới của Ác ma bao trùm, bị làm theo ý Ác 
ma muôn. Này các Tỷ-kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
người ấy được gọi là người không trói buộc với Ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của Ác ma, không bị 
làm theo Ác ma muốn. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến 


Với ai đã từ bỏ 

Tham, sân và vô mình, 

VỊ áy được gọi là 

Đã tu tập tự ngã, 

Đã trở thành Phạm Thiên 
Bác Như Lai, Phật-đaà, 
Bậc đã vượt qua được, 
Hậện thù và sợ hãi, 

Bậc đoạn tận tát cả, 
Được gọi danh như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LX1X) (Tik. II, 10) (It. 57) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Với Tý-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, sĩ chưa 
đoạn tận; này các Tỷ-kheo, VỊ ây được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, 
với nước xoáy, với cá mập, với các loài La-sát. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo mi nào, tham 
đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, sĩ đã đoạn tận; này các Tỷ-kheo, VỊ ấy được gọi là: "Đã vượt qua đại 
dương, VỚI sóng biển, với sóng, ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loải la-sát, đã vượt qua bờ kia, 
là vị Bà-la-môn đã đứng trên đất liền. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Với ai đã từ bỏ 

Tham, sanh và vô mình, 
Vị ấy được gọi là 

Đã vượt qua biên này, 
Với cá mập, Dạ-xoa, 
Với sóng biên hãi hùng, 
Rát khó được vượt qua, 
Là Vị vượt ác triên, 

Đã từ bỏ thần chót, 
Không còn có sanh y, 
Đã từ bỏ đau khó, 
Không còn có tải sanh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 169 of408 


Đã ấi đến mục đích, 
Không thể ước lượng được, 
Ta nói răng vị áy 

Làm ma vương sỉ ám. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 170 of408 


PHẨM II 
(LXX) (Tik. III, 1) (It. 58) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý 
nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chỉ phối. Sau khi thân hoại 
mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Này các Tyỷ-kheo, sau khi không nghe một 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói nên lời nói này: "Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các 
chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có 
tà kiên, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chỉ phối, sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Và này các Tỷ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, 
nên Ta tuyên bố rằng: "Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, thành tựu thân làm ác, thành tựu 
lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chỉ 
phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. 


Dân ý vào đường tà 

Nói những lời tà ngữ, 
Với thân làm nghiệp tả, 
Người ở đời làm vậy. 

Ít nghe, ít học hỏi, 
Không làm các công đúc, 
Ở đây sống trong đời, 
Với sanh mạng íï1 oi, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người ấy với liệt tuệ, 

Bị sanh vào địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXT) (Tik, III, 2) (1t. 59) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu nói lời thiện, thành tựu 
ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chỉ 
phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ- 
kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói lên lời nói này: "Này các 
Ty-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa 
thiện không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chỉ phối, sau 
khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này”. Và này các Tỷ-kheo, vì 
rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên Ta tuyên bồ rằng: "Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy 
các chúng sanh, thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích 
các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chỉ phối, sau khi thân hoại mạng 
chung, họ sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này”. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Dân ý vào đường chánh, 
Nói những lời chánh ngữ, 
Với thân làm nghiệp chánh, 
Người ở đời làm vậy. 
Nghe nhiêu học hỏi nhiêu 
Làm các việc công đức, 

Ở đây sống trong đời, 

Với sanh mạng ít oi, 

Khi thân hoại mạng chung, 
Người ấy với trí tuệ. 
Người äây làm như vậy, 
Được sanh lên cối Trời. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(LXXTT) (Tik, IITI, 3) (It. 60) 


Điêu này được Thê Tôn nói đên, đã được bậc A-la-hán nói đên, và tôi đã được nghe: 


Page 171 of408 


Này các Tỷ-kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự 
xuât ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, 


là sự xuất ly cái ấy. Này các Tý-kheo, có ba xuất ly giới này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Biết được xuất ly dục, 
Vượt qua được các sắc, 
Tịnh chỉ tất cả hành, 
Luôn luôn cảm nhiệt tình, 
1ỷ-kheo đ ấy thấy chánh, 
Từ đáy, chính ở đây, 

Vị áy được giải thoái, 
Thăng trí được viên thành, 
Sống nếp sống an tịnh 

Vị áy sông như vậy, 

Thật sự là ấn sĩ, 

Đã vượt khỏi các ách. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 


(LXXITIT) (Tik. III, 4) (It. 61) 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp; đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô 


sắc. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Chúng sanh đi đến sắc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 172 of408 


Có chúng trú vô sắc, 

Không quán trì đoạn diệt, 
Họ äi đến tái sanh. 

Những ai liễu trí sắc, 
Không an trú vô sắc, 

Chính trong sự đoạn diệt, 
Họ đạt được giải thoái, 

Các hạng người như vậy, 
Họ bỏ rơi thân chết. 

Với thân cảm xúc được, 

Bát tử không sanh y, 

Sanh y được xả ly, 

Chứng được, không lậu hoặc, 
Vị Chánh đẳng \ Chánh giác, 
Thuyết giảng về con đường 
Con đường không sâu muộn 
Con đường không câu uê. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe: 
(LXXTV) (Tik. TII, 5) (It. 62) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, các ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nảo là ba? Ưu sanh, tùy sanh, 
liệt sanh. 


Và này các Tỷ-kheo. Thế nào là ưu sanh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, cha mẹ của người con không quy y 
Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo 
ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu, giữ giới, theo pháp 
lành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người con ây được ưu sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào người con trai tùy sanh? Ở đây này các Tỷ-kheo, cha mẹ của người con 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu, g1ữ giới, theo các pháp lành. Người con trai của họ 
cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bó lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Như vậy này các 
Tỷ-kheo, là người con tùy sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, cha mẹ của người con 
trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Và người con 
của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lẫy 
của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men 
rượu nâu, ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người con liệt sanh. Này các Tyỷ-kheo, có 
ba hạng con trai này có mặt, xuất hiện ở đời. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 173 of408 


Bậc Hiền trí ước muốn, 
Con trai ưu, ty sanh, 
Không ước muốn liệt sanh, 
Một gánh nặng gia đình, 
Đời có những con này, 
Trở thành nam cư sĩ, 

Sông đây đủ tín giới, 

Biết nghe lời người khác, 
Xa lìa sự xan tham. 
Những người con như vậy, 
Như trăng thoát đảm mây, 
Chói sảng giữa hội chúng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXV) (Tik. III, 6) (It. 64) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như hạn 
hán, hạng người như chỉ mưa trong địa phương và hạng người như mưa đô xuông khắp tât cả. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người như hạn hán? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không bố 
thí cho ai cả, không cho đồ ăn, đồ uông, vải, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc cho 
Sa-môn, Bà-la-môn, cho các người ăn xin nghèo khổ khôn cùng. Này các Tý-kheo, hạng người như vậy 
như hạn hán không mưa. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chỉ mưa trong địa phương? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người có bố thí cho một số người, nhưng không bồ thí cho một số Tười. Dầu SỐ người đó là Sa-môn, 
Bả-la-môn hay các người ăn xin nghẻo khô, khôn cùng, họ không bồ thí đồ ăn đồ uống, vải, xe cộ, vòng 
hoa, hương dâu xoa, sàng tọa, đèn đuốc. Này các Tỷ-kheo, hạng người như vậy là hạng người như mưa 
chỉ trong địa phương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như mưa đồ xuống khắp tất cả? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người cho tất cả mọi người, cho đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sảng 
tọa, đèn đuốc, cho các người Sa-môn, Bả-la-môn cho các người ăn xin nghèo đói khốn cùng. Này các 
Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, hiện hữu ở đời. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Không cho hạng Sa-môn, 
Không cho Bà-la-môn, 
Không cho kẻ khốn cùng, 
Không cho người ăn xin 
Không san sẻ cho người, 
Những. đồ thâu hoạch được, 
Như đô ăn, đồ uống, 

Cùng các vật thực khác, 
Hạng ấy thật giống như, 
Hạn hán không mưa móc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 174 of408 


Hạng người ấy được gọi 
Là hạng người hạ liệt. 


Không cho một hạng người, 
Chỉ lựa cho một số, 

Hạng ấy được Hiên trí, 

Gọi là những hạng người 
Chỉ mưa tại địa phương, 
Không mưa tại chô khác. 


Hạng người mưa bồ thị, 
Cùng khắp tất cả chỗ, 

Có lòng thương từ mẫn, 
Đối với mọi loại hữu tình, 
Với tâm thật hoan hỷ, 

Tung vải cho cùng khắp. 
Hãy cho! Hãy cho nữa, 

VỊ áy luôn nói vậy. 

Như máy giông gảm théi 
Chớp sáng mưa đồ xuống, 
Tràn ngập chỗ đất cao, 
Tràn đây chỗ đất trũng, 
Chảy tràn với nước ngập. 
Cũng vậy ở đời này, 

Có một số hạng người, 
Hạng người giông như vậy. 
Thâu hoạch được đúng pháp, 
Tài sản do nô 2 lực. 

Với đồ ă ăn đô uống 

Vị ấy chơn chánh đãi, 
Những chúng sanh khốn cùng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXVT) (Tik, TII, 7) (It. 67) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Bi hy vọng được ba lạc này, bậc Hiền trí hộ trì giới. Thế nào là ba? "Mong rằng lời tán thán sẽ đến với 

'. bậc Hiên trí hộ trì giới. "Mong rằng, tài sản sẽ khởi lên cho ta", bậc Hiên trí hộ trì giới. "Mong rằng 
v thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này" bậc Hiền trí hộ trì giới. Này 
các Tỷ-kheo, do hy vọng được ba lạc này, bậc Hiền trí hộ trì gIỚI. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Bậc trí hộ trì giới, 

Hy vọng được ba lạc, 
Được khen, được tài sản, 
Đời sau sông hoan hỷ, 
Trong cảnh giới chư Thiên. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 175 of408 


Nếu không làm điều ác, 
Nhưng theo kẻ làm ác, 

Thì bị nghỉ làm ác, 

Và bị tăng tiếng xâu. 
Giông như người làm bạn, 
Giông như người làm theo, 
Người này giống người áy 
Giống nhự người cộng trú. 
Người theo, người được theo, 
Xúc chạm, được xúc chạm, 
Như cây tên nhiêm độc ` 
Nhiêm bó tên chưa nhiễm, 
Bác Trí vì sợ nhiêm, 

Nên không bạn kẻ ác. 

Với ngọn có kusa, 

Dùng gói đồ cá thúi, 

Kusa hay mùi thúi, 

Cũng vậy, gân kẻ ngu. 

Còn người dùng ngọn lá, 
Gói hương Ta-ga-ra, 

Ngọn lá bay mùi thơm 
Cũng vậy, gán bậc Trí. 

Do vậy, nhờ nghĩ đên 

Cái giỏ băng lá ây, 

Biết được những cải gì 

Sẽ rơi vào tự mình, 

Bác Hiên trí không theo, 
Những hạng người bát thiện, 
Chỉ biết làm bạn thân, 
Những người lành hiện thiện. 
Những kẻ ác, bát thiện, 
Đất dân đên địa ngục, 

Còn những kẻ tốt lành, 
Đạt đến cảnh thiện thu. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXVTIT) (Tik. III, 8) (1t. 69) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tyỷ-kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụn tàn, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. 


Biết thân bị huỷ hoại, 
Côn thức bị lụn tản, 
Thấy sợ trong sanh y, „ 
Hiểu được sanh và chế. 
Sau khi chứng đạt được, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 176 of408 


Sự an tịnh tối thượng, 
Tự ngã được tu tập, 
Chỉ còn đợi thời gian. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(LXXVITT) (Tik. III, 9) (It. 69) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tyỷ-kheo, các chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng 
sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng giao 
thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tùy theo giới đã giao thân, chung dòng với 
các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. 
Hạng chúng sanh hướng thượng đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới, sẽ g1ao thân, sẽ chung dòng với các 
chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng 
chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Này các Tỷ-kheo, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung 
dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng 
hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Rừng dục được sanh lên, 
Chính do sự cộng trú, 
Rừng dục được chặt đi, 
Chính nhờ không cộng trú, 
Như leo tám gô nhỏ, 

Bị chìm dưới sông lớn, 
Cũng vậy, nêu đi đền 

Với kẻ lười, biêng nhác, 
Bác sông đời tốt lành, 

Rồi cũng bị chìm luôn. 

Do vậy hãy tránh xa, 

Kẻ lười không tỉnh tán, 
Hãy chung sông cộng trú, 
Với bậc Thánh viên ly, 

Với những bậc tỉnh cân 
Sóng trong cảnh thiên định, 
Với những vị thường xuyên, 
Siêng năng và cắn máu. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


(LXXIX) (Tik. III, 10) (It. 71) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 177 of408 


Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho Tỷ-kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các 
Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc; ưa thích 
nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện; ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, 
đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này đưa đến sự tốn giảm cho Tỷ-kheo hữu học. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này không đưa đến tôn giảm cho Tỷ-kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, 
này các Tỷ- -kheo, Tyỷ-kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê 
ưa thích công việc; không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói 
chuyện; không ưa thích năm ngủ, không thích thú năm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các 
Tỷ-kheo, có ba pháp này không đưa đến tôn giảm cho Tỷ-kheo hữu học. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Tỷ-kheo thích công việc, 
Thích thú trong nói chuyện, 
Và ra thích năm ngủ, 
Sông dao động trạo cử; 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 
Không thể nào chứng ngộ, 
Chứng Bồ-đề tôi thượng, 
Do vậy, đổi vị ấy, 

Cân phải ít công việc, 
Phải ít sự năm ngủ, 
Không được có tháo động, 
VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Mới có thể chứng được, 
Chứng tối thượng Bô-đẻ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 178 of408 


PHÁM IV 
(LXXX) (Tik. IV, 1) (1t. 72) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế nào là ba? Tầm tư liên hệ đến tự đề cao mình; tầm tư 
liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính, danh vọng; tầm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Này các Tỷ- 
kheo, có ba tầm tư bất thiện này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai có sự liên hệ, 

Tự đê cao chính mình, 
Liên hệ đên lợi dưỡng 
Cung kính và tôn trọng, 
Ai ưa thích, vui thích, 
Làm thân, làm bạn hữu, 
Những vị áy đứng xa 
Diệt tận các kiệt sử. 

Ai từ bỏ con cái, 

Từ bỏ các loài vật, 

Từ bỏ các lê cưới 

Bỏ cát chứa tài sản 
1-kheo ây có thê, 
Chứng Bô-đề vô thượng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(LXXXT) (Tik. IV, 2) (It. 73) 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, bị tâm cung kính xâm chiếm, sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính 
xâm chiêm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính 
và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói lên lời nói 
này: "Này các Ty-kheo, Ta đã thây các chúng sanh, bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm 
chiêm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, khi bị không cung kính chính phục, tâm bị không cung 
kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính 
và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 179 of408 


Và này các Tỷ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra nên Ta tuyên bố rằng: "Này 
các Tỷ-kheo, ta đã thấy các chúng sanh, khi bị cung kính chỉnh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các 
chúng sanh, khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại 
mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, 
khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng 
chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 


Ai khi được cung kính, 

Khi không được cung kính, 
Trong cả hai trường họp, ` 
Tâm định không lay chuyên. 
Sống hạnh không phóng dật, 
lâm thường nhập thiên tư, 
Với tâm tưởng tê nhị, - 
Chánh quán các sở kiên, 

Ưa thích chấp thủ diệt, 
Được gọi bậc chán nhân. 


(LXXXTT) (Tik. IV, 3) (It. 75) 


Này các Tỷ-kheo, giữa chư Thiên, có ba tiếng chư Thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tuỳ thời được 
khởi lên. Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tử cạo bó râu tóc, đắp áo cả-sa, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình; trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, tiếng chư Thiên được vang lên: "VỊ Thánh đệ 
tử này nghĩ đến chiến đấu với Ác ma". Này các Tỷ-kheo, đây là tiếng chư Thiên thứ nhất, thỉnh thoảng 
được vang lên giữa chư Thiên, tùy thời được khởi lên. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về Bảy Bò-đề phần; trong 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, tiếng chư Thiên được vang lên: "Vị Thánh đệ tử này chiến đấu với Ác ma" 
Này các Tỷ-kheo, đây là tiếng chư Thiên thứ hai, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư Thiên, tùy thời 
được khởi lên. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tử, với sự diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng ' trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong khi â Ấy, này 
các Tỷ-kheo, tiếng chư Thiên . vang lên: "VỊ Thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận. Đứng đầu 
trong chiến trận, sau khi chiến thăng, vị ấy an trú". Này các Tỷ-kheo, đây là tiếng chư Thiên thứ ba, 
thỉnh thoảng được vang lên giữa chư Thiên, tùy thời được khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, giữa chư Thiên có tiếng chư Thiên này, thỉnh thoảng được vang lên, tuỳ thời được 
khởi lên. 


1 hấy đệ tử chánh giác , 
Chiên thăng trong chiên trận, 
Chư Thiên cũng đánh lê, 

Bậc vĩ đại như vậy, 

Bậc trí tuệ chín mui. 

Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Người được luyện thuần thục, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 180 of 408 


Vì Ngài đã chiến thẳng, 
Trận đánh rất khó thăng. 
Ngài đã chiến thẳng được 
Quân đội của thân chết, 
Không còn trở ngại gì, 
Nhờ giải thoát của Ngài. 
Như vậy các Thiên nhân, 
Đảnh lê vị như vậy, 

VỊ đạt được mục đích, 
Chắc chắn các Thiên nhân, 
Đảnh lê trong vị ấy, 

Pháp gì giúp thoát được, 
Khỏi thân chết chỉ phối. 


(LXXXIIT) (Tik. IV, 4) (It. 76) 


Này các Tỷ-kheo, khi nào một Thiên nhân mệnh chung từ bỏ thân chư Thiên, có năm tướng xuất hiện ra 
trước: "Các vòng hoa héo úa, áo quần bị uế nhiễm, mô hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở thành xấu xí, 
Thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngôi chư Thiên". Này các Tỷ-kheo, chư Thiên sau khi biết Thiên tử 
này mệnh chung, nói ba lời đề cỗ vũ: "Từ đây, Hiền giả hãy đi đến cõi lành! Sau khi đi đến cõi lành, hãy 
nhận được những gì khéo nhận được. Sau khi nhận được những gì khéo nhận, hãy khéo an trú". 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư Thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là 
nhận được những gì khéo nhận được của chư Thiên? Bạch Thê Tôn, thê nào được gọi là khéo an trú của 
chư Thiên? 


- Này các Tỷ-kheo, được địa vị làm người được gọi là đi đến cõi lành của chư Thiên. Khi được địa vị 
làm người, được lòng tin trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, này các Tỷ-kheo, đây được gọi là 
nhận được những gì khéo nhận được của chư Thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc 
rễ, kiên trì, không bị làm tan nát bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ác ma, Phạm thiên hay bắt cứ ai ở 
đời thì được gọi là khéo an trú của chư Thiên. 


Khi nào vị Thiên nhân, 
Từ bỏ thân chư Thiên, 

Vì thọ mạng đã hết, 

Ba tiếng được thốt lên, 
Do chư Thiên an ủi, 

Cổ vũ khiến hoạn hỷ. 

Từ đây, này Hiên giả, 
Hãy đi đến cõi lành, 
Cộng trú với loài Người. 
Khi đã được làm người, 
Trong Chánh pháp vi điệu, 
Hãy lấy được lông tin, 
hỏng tin ấy vô thượng. 
Hiển giả hãy thâm nhập, 
Vào trong lòng tin ây, 
An trụ thành gốc rễ, 

Cho đến trọn sanh mạng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 181 of408 


Không bị làm tan nái, 
Trong điệu pháp khéo giảng. 
Từ bỏ thân làm ác, 

Từ bỏ lời nói ác, 

Từ bỏ ý nghĩ ác, 

Và mọi hành động khác, 
Được xem là thuộc ác. 
Thân làm các hạnh lành, 
Làm nhiễu lời nói lành, 

Sau khi ý nghĩ lành, 

Vô lượng, không sanh y. 
Rồi làm các công đức 

Cho sanh y đời sau 

Làm xong nhiễu công đức 
Với bồ thí rộng rãi, 

Rồi an trủ người khác, 

Đị tử vong chỉ phôi, 

Trong đời sông Phạm hạnh, 
Trong Chánh pháp vỉ điệu. 
Với lòng từ mân này, 

Chu: Thiên khi biết được. 
Một Thiên nhân mệnh chung, 
Liên nói lời cô vũ.. 

Thiên nhân hãy đền đây, 
Hãy đến lại nhiêu lần. 


(LXXXIV) (Tik. IV, 5) (It. 78) 


Có ba hạng người nảy xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Này các Tý-kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc 
cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc, cho chư Thiên và loài Người. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, đệ tử của bậc Đạo Sư ấy, bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cân làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã đạt được, hữu kiết sử 
đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, trình bảy Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ hai 
xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đệ tử bậc Đạo Sư â ấy là bậc hữu học, đang đi trên con đường, vị nghe nhiều, 
giới cấm được gìn giữ. Vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình 
bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở 
đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 182 of408 


xuât hiện ở đời, xuât hiện đem đên hạnh phúc cho nhiêu người, an lạc cho nhiêu người, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Bác Đạo Sư ở đời, 

Đại ẩn sĩ thứ nhất, 

Tiếp nối theo vị ấy 

Là đệ tử Đạo Sư, 

Đã tu tập tự ngã, 

Tiếp đến bậc hữu học, 
Đang đi trên con đường, 
Bác nghe nhiêu học nhiễu, 
Bậc giới cắm đây đủ. 


Ba vị tối thượng này, 

Giữa chư Thiên, loài Người, 
Bác tác thành hào quang, 
Bác tuyên bó Chánh pháp 
Mở toang cửa bát tử, 

Đã giúp đõ nhiêu người. 
Thoát ly khỏi ách nạn. 


Mừng ai tùy bước theo, 

Con đường khéo thuyết giảng, 
Bởi bậc Vô Thượng 5l, 

Bác câm đâu lữ hành, 

lá) ấy tại đời này, 

Châm dứt mọi khổ đau, 
Những vị không phóng dật, 
Trong giáo lý Thiện Thệ. 


(LXXXV) (Tik. IV, 6) (It. 80) 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống tuỳ quán bắt tịnh trên thân, hãy khéo an trú niệm hơi thớ vô hơi thở ra, đặt 
niệm trước mặt, hướng về nội tâm; hãy sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành. 


Này các Tỷ-kheo, khi sống tùy quán bất tịnh trên thân tham tùy miên đối với tịnh giới được đoạn trừ; 
khi khéo an trú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm, thời các tâm hướng 
ngoại, dự phần vào tổn hại không có; khi sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, thời vô minh trừ 
diệt, minh được khởi lên. 


Quán bắt tịnh trên thán, 
Niệm thở vô thở ra, 

Tịnh chỉ tất cả hành, : 
Thường nhiệt tâm, chánh kiên, 
Vị 1ỷ-kheo như vậy, 

Đã thấy rất chơn chánh, 

Từ đáy ở nơi đây, 

Vị áy được giải thoát, 

Tì hẳng trí được thành tựu, 
Lắng dịu thật an tịnh, 

VỊ ân sĩ như vậy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 183 of408 


Chắc vượt khỏi ách nạn. 
(LXXXVT) (Tik. IV, 7) (It, 81) 


Với vị Tỷ-kheo hành trì tùy pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát những chữ: "Thực 
hành tùy pháp đúng pháp". Khi vị ấy nói vị ấy nói đúng pháp không phải phi pháp; khi vị ấy suy tư, vị 
ây suy tư với suy tư đúng pháp, không phải suy tư phi pháp. Do từ bỏ hai điêu ây, vị ây trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác. 


Thích pháp, hân hoan pháp, 
Suy tư trên Chánh pháp, 
Tỷ-kheo tùy niệm pháp, 
Chánh pháp không tôn giảm, 
Khi äi hoặc khi đứng, 

Khi ngôi hoặc khi năm, 

Nội tâm được chê ngự 

Vị ấy đạt an tịnh. 


(LXXXVIT) (Tik. IV, 8) (It. 82) 


Này các Tỷ-kheo, có ba tầm bắt thiện này, tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa 
đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tôn hại, không đưa đến Niết-bàn. Thế nào là ba? 


Này các Ty-kheo, dục tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn 
diệt, dự phân vào tốn hại, không đưa đến Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, sân tâm tác thành mù, tác thành 
không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tốn hại, không đưa đến Niết-bàn. 
Này các Tý-kheo, hại tâm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, 
dự phần vào tôn hại, không đưa đến Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, 
tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến 
Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng 
trí tuệ, không dự vào phần tốn hại, đưa đến Niết-bàn. Thế nào là ba? An ổn tầm, này các Tỷ-kheo, tác 
thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần làm tôn hại, đưa 
đến Niết-bàn. Vô sân tầm, này các Tý-kheo, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng 
trưởng trí tuệ, không dự phần vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. Vô hại tầm, này các Tỷ-kheo, tác thành 
không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tốn hại, đưa đến Niết- 
bàn. Này các Tỷ-kheo, có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng 
trưởng trí tuệ, không dự phần vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 


Hãy suy fư, suy tâm, 
Ba tâm thuộc chánh thiện, 
Đối ba tư duy ác, 

Hãy từ bỏ, lánh xa. 

VỊ áy chăc chê ngự, 
Hành tướng các tư duy, 
Như cơn mưa đẹp sạch, 
Các bụi bậm chát chứa. 
VỊ áy thật chắc chăn 
An tịnh tâm với tâm. 

Ở đây vị ấy đạt, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 184 of408 


Con đường an tịnh đạo. 
(LXXXVTTT) (Tik. IV, 9) (It. 83) 
Này các Tỷ-kheo, có ba nội ué, nội thù này, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Thế nào là ba? 


Tham, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Sân, này 
các Tỷ-kheo, là nội ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Si, này các Tỷ-kheo, là nội uế, nội 
thù, nội đôi thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Này các Tỷ-kheo, có ba nội uê, nội thù, nội đôi thủ, nội sát 
nhân, nội thù địch này. 


Tham sanh ra bắt hạnh, 
Tham làm tâm dao động, 
Tham chính là sợ hãi, 
Sanh ra từ bên trong, ` 
Loài Người không rõ biết 
Loại tham đặc biệt ấy. 
Người tham không biết rõ 
Đáu chính là lợi ích, 
Người tham không thấy được 
Đâu chính là Chánh pháp. 
Mù lòa và tôi tăm, 

Sẽ xuất hiện, có mặt, 

Ở nơi một người nào, — 
Có tham cùng chung sông. 
Ai đoạn trừ được tham, 
Không tham vật đảng tham, 
Với ai tham đoạn trừ 

Như giọt nước lá sen. 

Sân sanh ra bắt hạnh, 

Sán làm tâm dao động. 
Sân chính là sợ hãi, 

Sanh ra từ bên trong, 
Loài Người không rõ biết, 
Lòng sản đặc biệt áy. 
Người sân không biết rõ 
Đâu chính là lợi ích, 
Người sản không thấy được 
Đáu chính là Chánh pháp, 
Mù lòa và tối tăm, 

Sẽ xuát hiện, có mặt, 

Ở rơi sân người nào, : 

Có sân cùng chung sông. 
Ai đoạn trừ được sản, 
Không sân việc đáng sân, 
Với ai, sản đoạn trừ, 

Như quả cáy ta-la 

Được chặt đứt khỏi cảnh. 
Sĩ sanh ra bắt hạnh, 

Sĩ làm tâm dao động, 

Sĩ chính là sợ hãi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 185 of408 


Sanh ra từ bên trong, _ 
Loài Người không rõ biết 
Lòng sỉ đặc biệt áy 
Người sỉ không rõ biết 
Đầu chính là lợi ích, 
Người sỉ không thấy được 
Đâu chính là Chánh pháp, 
Mù lòa và tôi tăm 

Sẽ xuát hiện, có mặt, 

Ở nơi một người nào, 

Có sỉ cùng chung sống. 
Ai đoạn trừ được sĩ, 
Không sỉ việc đáng sĩ, 

Vi áy quới sạch được 

Tất cả mọi sỉ ám, 

Như mặt trời mọc lên, 
Quét sạch mọi tăm tồi. 


(LXXXIX) (Tik. IV, 10) (It. 85) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, bị chính phục bởi ba phi diệu pháp, với tâm bị chúng xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào 
đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây, không thể cứu chữa. Thế nào là ba? Bị chính phục bởi ác 
dục tâm bị ác dục xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đoạ xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không 
thể cứu chữa. Bị chinh phục bởi ác bằng hữu, với tâm bị ác bằng hữu xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào 
đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Dầu cho còn có những thượng pháp 
cần phải làm, do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường, Devadatta đã 
dừng lại giữa đường. Này các Tỷ-kheo, bị chính phục bởi ba phi diệu pháp này, với tâm bị chúng xâm 
chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thê cứu chữa. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Người khởi lên ác dục, 
Không được sanh đời này, 
Hãy biết nhờ điêm này, 
Sanh thú người ác dục. 
Ta được nghe như sau 

Về Đê-va-đát-ta: 

Được biết là Hiển trí, 
Được nhận có tự ngã, 
Đã đứng, được chói sảng, 
Chói sáng với danh vọng. 
Tự xem mình bằng Ngài 
Đã chống lại Nhự Lai, 

Do vậy, bị rơi vào, 

Cối địa ngục A-P, 

Với bốn cửa đóng chặt, 
Đây đủ những sợ hãi. 
Chắc chắn ai xâm phạm, 
VỊ không có ác tâm, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 186 of408 


VỊ không làm điều ác, 
Phải cảm xúc ác áy, 

Vì tâm bị uê nhiễm, 
Không có biết tôn trọng. 
4i nghĩ làm ô nhiêm, 
Toàn cả bê đại dương, 
Với các ghè đựng đây, 
Đây cả với thuốc độc. 
Không thê ô nhiêm được, 
Vì đại dương quá lớn. 
Cũng vậy đôi với Như Lai, 
Ai láy lời làm hại, 

VỊ đường đi chơn chánh, 
VỊ có tâm an tịnh, 

Lời nói không dùng tới, 
Bác chứng ngộ như vậy. 
Bậc trí cần làm bạn 

Với một người như vậy, 
Cần phải gân thân cận, 
Với người được như vậy, 
1ỷ-kheo cùng đi theo, 
Một tuyên đường người áy, 
VỊ áy sẽ đạt đền, 

Sự đoạn diệt khô đau. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 187 of408 


PHẨM V 
(X€C) (Tik. V, 1) (1t. 87) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 
Này các Tỷ-kheo, có ba tín thành tối thượng này. Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, so sánh các chúng sanh, không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay 
không có sắc, có tưởng, không có tưởng, hay không có tưởng không không có tưởng. Như Lai được xem 
là tối thượng đối với chúng, tức là bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Này các Tý-kheo, những ai có 
lòng tin thành với đức Phật, những vị ây có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành 
nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. 


Này các Tỷ-kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng đối với họ, tức là 
kiêu mạn bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, chấp nhận được nhồ lên, lưu chuyền bị cắt đứt, ái diệt, ly 
tham, đoạn diệt, Niêt-bản. Này các Tỷ- -kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vị ấy có lòng 
tín thành nơi tối thượng; với những ai có lòng tin nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. 


Này các Tý-kheo, so sánh Tăng chúng hay hội chúng, Tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối 
thượng, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng 
cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các Tyỷ-kheo, những ai có lòng tín 
thành nơi Tăng chúng, những vị ây có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi 
tối thượng, này các Tỷ-kheo có ba quả đị thục là quả tối thượng. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. 


Mừng ai có lòng tin, 

Lòng tín nơi tôi thượng, 
Chính là sự rõ biêt, 

Biết Chánh pháp tối thượng. 
Mừng ai có lòng tin, 

Nơi đức Phật tôi thượng, 

Bác Vô thượng xứng đáng, 
Xứng đáng được cúng dường. 
Những ai có lòng tín, 

Nơi Chánh pháp tôi thượng, 
Những pháp rời bỏ tham, 

An tịnh, thật tịnh lạc. 

Những ai có lòng tin, 

Nơi Tăng chúng tối thượng. 
Những ruộng phước công đức, 
Vô thượng không gì hơn. 


Những ai đã bố thí, 

Với đổi tượng tối thượng, 
Công đúc được tăng trưởng, 
Tăng trưởng đên tôi thượng. 
Thọ mạng được tôi thượng, 
Dung sắc cũng tôi thượng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 188 of408 


Danh vọng, tiếng đôn tối, 

n lạc và sức mạnh. 

Bậc trí có bồ thí, 

Đồ thí vị tôi thượng, 

VỊ định tĩnh, thiên định, 

Trong Chánh pháp tôi thượng, 
Chư Thiên hay loài Người, 
Đạt được sự tôi thượng, 

Họ sung sướng hân hoan. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(XC1) (Tik. V, 2) (It. 89) 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa này là nghề tận cùng trong các nghề nuôi sống, tức là đi bát khất thực; Này các 
Tỷ- -kheo, danh từ nhiếc mãng ở trong đời là nói răng: "Ông là kẻ đi bát, với bát cầm tay, ông đi khắp 
mỌI nơi” - Tuy vậy chính nghệ nuôi sông này được các thiện gia nam tử chấp nhận, những người sống vì 
lý tưởng, vì duyên sống với lý tưởng, không bị thúc đây làm nghề ấy VÌ sợ vua, vÌ sợ ăn trộm, vì mắc nợ, 
vì sợ hãi, không phải vì mất nghề nuôi sông; nhưng vì nghĩ răng: Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, 
bị, khô, ưu, não, bị khổ tràn đây, bị khổ chinh phục. Rất có thê, một số phương pháp chấm dứt toàn bộ 
khổ uân này có thê trình bày". 


Này các Tỷ-kheo, thiện nam tử này, xuất gia như vậy, tham ái trong các dục, với lòng tham sắc xảo, với 
tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn 
hoang dại. Này các Tỷ-kheo, như một que lửa lây từ chỗ thiêu xác, cả hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa lại 
lắm phân, không hoàn thành được mục đích làm que củi ở trong làng hay ở trong rừng. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói người này như ví dụ như vậy, dầu cho bỏ tài sản gia đình nhưng không làm viên mãn mục 
đích Sa-môn hạnh. 


Tài sản ở gia đình, 
Được đoạn tận từ bỏ, 
Nhưng khó dự phán được, 
Mục đích Sa-môn hạnh, 
Tự đưa đền tôn hại, 

Và đưa đên tán loạn, 
Giông que lửa thiêu xác, 
Đi đến chỗ hoại vong. 
Tốt hơn nuốt hòn sắt, 
Chảy đỏ, một cục lửa, 
Nếu kẻ hành ác giới, 

Ăn đồ ăn quốc độ, 
Không biết có chế ngự. 


(XCTT) (Tik. V, 3) (1t. 90) 

Này các Tý-kheo, nếu một Tỷ-kheo nắm lấy viền áo Tăng-già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo 
chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất 
niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hắn Ta và Ta xa vị 


ấy. Vì cớ sao? 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không thấy Pháp. Do không thấy Pháp nên không thấy Ta. Này các Tỷ- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 189 of408 


kheo, nếu Tỷ-kheo sống xa đến một trăm do-tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng 
tham không sắc xảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm á ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất 
tâm, các căn được chế ngự, vị ây gần hắn Ta và Ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
thấy Pháp. Do thấy Pháp nên thây Ta. 


Nếu có thể bước theo, . 
Nhưng nhiễu dục bực phiên. 
Hãy xem người như vậy, 
Thát là xa, rất xa, 

Xa giữa người ái dục 

Và người không ái dục, 
Xa giữa người lăng dịu 

Và người không lăng dịu, 
Xa giữa người tham ải 

Và người đã trừ ái. 

Sau khi thắng trị Pháp, 
Bậc Hiên trí biết Pháp, 
Như ao không gió thôi, 
Không dao động, tịnh chỉ. 
Hãy xem người nh vậy, 
Thật là gân, rát sản, 

Gần giữa người không ái, 
Và người không có ái, 
Gân giữa người lăng dịu, 
Và người được làng dịu, 
Gán giữa người không tham, 
Và người trừ tham ái. 


(XCIIT) (Tik. V, 4) (It. 92) 


Này các Tỷ-kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các Tỷ-kheo, có ba 
loại lửa này. 


Lửa tham đốt cháy người, 
Say mê trong các dục, 

Côn lửa sán đốt chảy, 
Những người có sân hận, 
Những người giết, sát hại, 
Các loại có sanh mạng. 

Côn lửa sỉ đốt cháy, 

Những kẻ bị mê muội, 
Những kẻ không tỉnh luyện, 
Trong giáo pháp bậc Thánh, 
Do không được biết rõ 

Các loại lửa như vậy, 

Nên loài Người ưa thích, 
Vui thích với có thân. 

Họ làm cảnh địa ngục, 
Được lớn mạnh tăng trưởng, 
Kẻ cả giới bàng sanh, 

Chô sanh xứ súc vật, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 190 of408 


Cùng với A-tu-la, 

Với cảnh giới quỷ đói, 

Họ không được thoát khỏi, 
Trói buộc của Ác ma. 
Nhưng ai ngày và đêm, 
Chủ tâm vào, chuyên học, 
Học những lời giảng đạy, 
Bác Chánh đẳng Chánh giác. 
Họ làm cho lắng dịu 
Ngọn lửa của lòng tham, 
Luôn luôn ý thức được, 
Tánh bất tịnh sự vật. 

Với lòng thương, từ mẫn, 
Những hạng người tối thượng, 
Làm lắng dịu, chỉ tịnh, 
Ngọn lửa của sân hận. 
Còn ngọn lửa sỉ mê, 

Với trí tuệ dập tái, 

Trí tuệ này đưa đến 

Thể nhập vào chân lÿ, : 
Bác thận trọng sáng Suối, 
Ngày đêm làm lắng dịu 
Các loại lứa như vậy, 
Không có biêt một mỏi, 
Họ làm cho lăng dịu, 
Không một chút dự tàn, 
Những bậc Thánh đã thấy, 
Bậc trí tuệ hiểu biết, 

Là những bác Hiển trí, 
Thấy được nhờ chánh trí 
Do họ thắng tri được, 

Sự diệt tận của sanh, 

Nên họ không ấi đến, 
Sanh đi rồi sanh lại. 


(XC1IV) (Tik. V, 5) (1t. 93) 


Này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, như thế nào, do quán sát như vậy, 
thức của vị ây đôi với ngoại trần không có tán loạn, không có tản rộng, tâm không trú trước nội trần, 
không chấp thủ, không bị khủng bó, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh gìa, chết, 
trong tương lai. 


1)-kheo đã đoạn tận, 

Cả bảy loại trồi buộc, 

Đã chấm dứt sợi dây, : 
Vòng sanh tử luân chuyển, 
Đã đoạn lận chặn đứng, 
Vị ấy không tái sanh. 


(XCV) (Tik. V, 6) (It. 94) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 191 of408 


Này các Tyỷ-kheo, có ba sanh khởi của dục. Thê nào là ba? Dục đôi với sự vật hiện tại, sự thích thú đôi 
Với sự vật mình tạo ra, sự châp nhận sự vật do người khác tạo ra. Này các Tỷ-kheo, có ba sanh khởi này 
của dục. 


Những ai có lòng dục, 
Đôi sự vật hiện tại, 

Và các loại chư Thiên, 
Chỉ phôi các sự vật 

Do người khác tạo ra, 
Chư thiên ưa thích thú, 
Đối sự vật mình tạo, 
Cùng các chúng sanh khác, 
Thọ dụng các loại dục. 
Thái độ người Hiển trí, 
Đối thọ dụng các dục, 
Trong đời này đời khác, 
Từ bỏ tất cả dục, 

Dáu thuộc về chư Thiên 
Và dục thuộc loài Người. 
Những ai được chặt đứt 
Dòng nước khó vượt qua, 
Sự say đắm sự Vật, 

Thân ái và tốt :. đẹp, 

Họ làm cho lắng dịu, 
Không có vật dự thừa, 
Họ vượt qua đau khó, 
Không còn chút dự tàn, ˆ 
Những bậc Thánh đã tháy. 
Bậc trí tuệ hiếu biết, 

Là những bậc Hiên trí, 
Thấy được nhờ chánh trí. 
Do họ thắng tr được 

Sự diệt tận của sanh, 
Nên họ không đi đên, 
Sanh đi rồi sanh lại. 


(XCVT) (Tik. V, 7) (It. 95) 


Này các Tỷ-kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của 
hữu là những bậc đến lại, đi đến lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các 
Tỷ-kheo, nhưng còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những vị ây là hạng Bắt lai, không trở lui lại có 
mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế ngự được sự trói buộc của hữu, những vị ấy 
là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. 


Những ai bị nhiếp phục, 
Bởi trói buộc của dục, 

Bởi trói buộc của hữu, 

Bởi trói buộc cả hai, 

Chúng sanh á ấy đi đến, 
Luân chuyển trong luân hôi, 
Họ äi đến sanh tử. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 192 of408 


Những ai đoạn tận dục, 
Nhưng chưa đạt thành được, 
Sự diệt tận lậu hoặc, 

Họ còn bị nhiềp phục, 
Bởi trỏi buộc của hữu, 
Họ được gọi Bát lai. 
Những ai chặt đứt được, 
Mọi nghỉ hoặc phân vân, 
Đoạn tận được kiêu mạn, 
Đoạn tận được tái sanh, 
Chắc chăn trong đời này, 
Họ ải đến bờ kia, 

Vì họ đã đạt tới, 

Sự đoạn diệt lậu hoặc. 


(XCVTI) (Tik. V,8) (It. 96) 


Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành được gọi trong Pháp và 
Luật này là vị toàn hảo. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Giới tốt lành? Ở đây này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống chế ngự 
VỚI Sự chế ngự của giới bốn Patimokkha, đầy đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo có giới tốt 
lành. 


Và thế nào là có Pháp tốt lành? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- -kheo sống chuyên tâm chuyên chú tu tập 
Bảy pháp giác chi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị có pháp tôt lành. Như vậy là giới tôt lành và pháp tôt 
lành. 


Và thế nào là Tuệ tốt lành? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, 
nảy các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo có tuệ tôt lành. 


Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành được gọi trong Pháp và Luật là vị 
toàn hảo. 


Ai với thán, với lời, 

Với ý, không làm ác, 

VỊ ấy giới tốt lành, 

Được gọi là Tỷ-kheo 

Có được lòng xấu hồ, 

Ai, pháp khéo tập, —_ 
Những pháp giúp đại đền, 
Chứng được quả Bô-đê, 
VỊ ây pháp tốt lành, 
Được soi là Tỷ-kheo 
Không có dục trào ra. 
Ai quán trí đau khổ, 

Ở đây, diệt trừ khổ, 

VỊ ấy tuệ tốt lành, 

Được gọi là Tỷ-kheo 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 193 of408 


Không có các lậu hoặc, 
Đây đủ những pháp áy, 
Thoát khỏi sự phiên muộn 
Chặt đứi mọi nghỉ ngờ, ` 
Không luyện ái tham đăm 
Mọi sự vật ở đời, 

Vị áy được xưng gọi 

VỊ đoạn tận tát cả. 


(XCVTTIT) (Tik. V, 9) (It. 98) 


Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí: Bồ thí tài vật và bố thí Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí tối 
thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí Pháp. Này các Tỷ-kheo, có hai sự phân phát này: Phân 
phát tài vật và phân phát Pháp. Đây là phân phát tôi thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân 
phát Pháp. Này các Tyỷ-kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích Pháp. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích Pháp. 


Điễu được gọi bố thí, 

Thù thăng và vô thượng, 
Và sự phân phái nào, 

Được Thế Tôn tán thán, 
Với tâm tư tín thành, ` 
Trong ruộng phước tôi thượng, 
Bác trí rõ biết vậy, 

Ai lại không cúng dường, 
4i làm được cả hai, 

Nói lên và lăng nghe, 

Với tâm tư tịnh tín, 

Trong lời dạy Thiện Thệ, 
Lợi ích ấy của họ, 

Là tôi thăng thanh tịnh, 
Những ai không phóng dật, 
Trong lời dạy Thiện Thệ. 


(XCIX) (Tik. V,10) (1It. 98) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên: bố rằng: "Một Bà-la-môn có được ba minh, một cách đúng pháp, không phải 
người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này bập bẹ nói lên". Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Ta tuyên 
bô răng một Bà-la-môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy 
chỉ vì người này bập bẹ nói lên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, VỊ Tỷ-kheo nhớ đến người đời quá khứ, ví như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Vị ấy 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, lý-kheo nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Đây là minh thứ nhất, vị ấy chứng đạt; vô minh diệt, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 194 of408 


minh sanh; tối tăm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bât hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các vị chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về 
lời, về ý, phi báng các bậc Thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này làm 
những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiên. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Như vậy với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. VỊ ây 
biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bật 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai vị ây chứng đạt; vô minh diệt, minh sanh; tối 
tăm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là minh thứ ba, vị ấy chứng đạt, 
vô minh diệt, minh sanh; tối tăm diệt, ánh sáng sanh, do vị Ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng một Bà-la-môn có được ba minh một cách đúng pháp, 
không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này bập bẹ nói lên. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai biết được đời trước, 
Với Thiên giới dọa xứ, 
Người ấy, Ta tuyên bó, 
Là vị Bà-la-môn, 

Chớ không phải ai khác, 
Chỉ mở miệng bập bẹ. 
Ai biêt được đời trước, 
Thây Thiên giới, đọa xứ, 
VỊ áy đạt sanh diệt, 

Thật là bậc ấn Sĩ, 

Đã thành tựu thăng trí. 
Ba mình này thành tựu, 
Là Phạm chí ba mình, 
1a gọi vị như vậy, 

Chính là bậc Ba mình, 
Chớ không phải ai khác, 
Do nói lời bập bẹ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 195 of408 


CHƯƠNG IV - BÓN PHÁP 
PHẨM] 


(C) (Cat. 1) (It. 101) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, Ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối 
cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các Thầy thật là con của Ta từ miệng sanh, từ Pháp sanh, từ 
Pháp tạo thành, thừa tự Pháp, không thừa tự tài vật. 


Này các Tý-kheo, có hai loại bố thí. Bồ thí tài vật và bố thí Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là tối thượng 
trong hai bồ thí này, tức là bố thí Pháp. Này các Tỷ-kheo, có hai loại phân phát này, phân phát tài vật và 
phân phát Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là tôi thượng trong hai phân phát này, tức là phân phát Pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có hai nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích Pháp. Này các Tỷ- -kheo, đây là tối 
thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích Pháp. Này các Tý-kheo, có hai loại tÊ tự nảy. Tế tự tài 
vật và tế tự Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự Pháp. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Ai tế tự Chánh pháp, 

TẾ tự, không xan tham, 
Như Lai có lòng từ, 

Đối tất cả sinh vật, 

Bậc tối thắng như vậy, 
Giữa chư Thiên loài Người, 
Chúng sanh kính đảnh lê, 
VỊ đã vượt qua được, 

Vượt qua dòng sanh hữu, 
Đến được bở bên kia. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
(C1) (Cat. 2) (It. 102) 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này Ít oI, dễ được và không. có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại 
y, này các Tỷ-kheo, y phần tảo lượm từ đồng rác là ít oi, đễ được và không phạm lỗi. Trong các loại, để 
ăn, này các Tỷ-kheo, đi khất thực từng miêng là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các sảng tọa, 
này các Tỷ-kheo, gốc cây là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại được phẩm, này các Tỷ- 
kheo, nước tiểu hôi là ít oi, đễ được, không có phạm lỗi. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ít oi, đễ được, 
không có phạm lỗi nào. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo biết đủ, với các loại ít oi, đễ được này, Ta tuyên 
bố rằng đây là một chi phần Sa-môn hạnh của vị ấy. 


Biết đủ với sự vật, 

Ít oi, dễ tìm được, 

Lại không có phạm tội, 
Tâm không bị phiên nhiễu, 
Về vấn đề sàng tọa, 

Y ảo và ăn uống; 

Tâm không bị lo lắng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 196 of408 


Về phương hướng phải đi, 
Các pháp được tuyên bó, 
Thuận lợi Sa-môn hạnh, 
Họ được có đáy đủ, 

Với Tỷ-kheo biết đủ, 

Với vị không phóng dậit. 


(C11) (Cat. 3) (It. 103) 


Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết sự điệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
người không biết, cho người không thấy. Và này các Tỷ-kheo, cho người biết gì, cho người thấy gì là sự 
diệt tận các lậu hoặc? 


Này các Tyỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy rằng: "Đây là Khổ ", là sự diệt tận các lậu hoặc. Này 
các Tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy răng: "Đây là Khổ tập ", là sự diệt tận các lậu hoặc. Này 
các Tỷ- -kheo, cho người biết, cho người thấy răng: "Đây là khổ diệt " Tả sự diệt tận các lậu hoặc. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, cho người biệt, cho người thấy, "Đây là Con đường đưa đến khổ diệt ". là sự diệt 
tận các lậu hoặc. Như vậy này các Tỷ Kheo cho người biết cho người thấy là sự diệt tận các lậu hoặc. 


VỊ hữu học học tập, 

Hành trì đường chánh trực, 
Trong diệt tận ác pháp, 

Là trí bậc thứ nhát, 

Tiếp đến là chánh trí, 
Chánh trí này vô thượng, 
Tiếp theo chánh trí ấy, 
Chính là sự giải thoát, 
Giải thoát trí vô thượng, 
Trong diệt tận, trí khôn, 
Với các loại, kiết sử, 
Được đoạn tận ở đây, 
Không phải kẻ biêng nhác, 
Kẻ ngu, không biết gì, 

Có thể chứng ngộ được 
Niếễt-bàn vồ thượng này, 
Sự giải thoát hoàn toàn, 
Tất cả mọi trói buộc. 


(CIIT) (Cat. 4) (It. 104) 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không như thật quán tri: "Đây là Khổ", không như 
thật quán tri: "Đây là Khô tập", không như thật quán tr: "Đây là Khổ diệt", không như thật quán tri: 
"Đây là Con đường đưa đến khô diệt". Những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, không được Ta 
chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay là Bà-la-môn trong các Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả 
ây, ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa- 
môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, này các Tỷ-kheo, như thật quán tri: "Đây là Khổ", như thật quán tri: 
"Đây là Khổ tậ tập, như thật quán tri: "Đây là Khô diệt", như thật quán trí: "Đây là Con đường đưa đến 
khổ diệt", thời này các Tỷ-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta chấp nhận là Sa-môn trong các 
hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại, tự 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 197 of408 


mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn 
hạnh. 


Những ai không quản tri, 
Khô và khổ hiện hữu, 

Ở đáy, khổ hoàn toàn, 
Được đoạn tận, không dư, 
Và không biêt đường ây, 
Đưa đến chỉ tịnh khó, 
Những vị ấy không có 
Tâm và tuệ giải thoái, 

Họ không. thể chấm dứt, 
Phải đi đến sanh già. 


Những vị nào quán trì, 
Khô và khổ tập khởi, 

Ở đáy, khổ hoàn toàn, 
Được đoạn tận, không dư; 
Rõ biết con đường áy, 
Đưa đến chỉ tịnh khổ, 
lâm giải thoát thành tựu, 
Và cả tuệ giải thoát, 

Họ có thể chấm dứt, 
Không đi đến sanh già. 


(C1V) (Cat. 5) (It. 106) 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ 
giải thoát tri kiến, những vị giáo giới, những vị giảng dạy, những vị tuyên bố, khích lệ, làm cho, phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng 
chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ- -kheo ấy; này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố răng chỉ nghe 
các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ- -kheo ây; này các Tỷ- -kheo, Ta tuyên bô răng chỉ đi đến yết 
kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ- -kheo ây; này các Tý-kheo, Ta tuyên bô răng chỉ thân cận 
các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo â Ấy; này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố Tăng chỉ nhớ nghĩ đến 
các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo â ây. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các 
vị như vậy xuất gia là lợi ích nhiều cho các Tỷ-kheo ấy. Vì cớ sao? 


Này các Tỷ-kheo, khi phục vụ, chia sẻ, thân cận những Tý-kheo như vậy, thời giới uân chưa được đầy 
đủ đi đến được tu tập đầy đủ, định uân chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ uẫn chưa được 
đầy đủ đi đến tu tập đầy đủ, giải thoát uân chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, giải thoát tri 
kiên uân chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ. Này các Tỷ-kheo, những nh -kheo như vậy được 
gọi là những bậc Đạo sư, được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ 
những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị quét sạch tối tăm, được gọi là những vị tác thành minh, 
được gọi là những vị tác thành quang: được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị 
câm bó đuôc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc Thánh, được gọi là những 
người có mắt. 


Đáy là căn cứ địa 

Những vị phóng hào quang, 
Chính nhờ hiệu biết vậy, 
Tực là, đổi tự ngã, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 198 of408 


Những vị có tu tập, 

Là những bậc Hiển Thánh, 
Sống đứng theo Chánh pháp, 
Họ chói sảng điệu pháp, 
Họ nói lên diệu pháp, 

Họ phóng được hào quang 
Là những bậc có trí, 

Tác thành ra ánh sáng, 

Họ là người có mấi, 

Họ từ bỏ nguyên nhân 

Tạo ra điêu tác hại, 

Bác trí với chánh trí, 

Nghe lời dạy vị ấy, 

Do thắng tri sanh diệt, 
Không đi đến tái sanh. 


(CV) (Cat. 6) (It. 109) 


Này các Đo -kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái, ở đây ái sanh khởi lên cho Tỷ-kheo. Thế nào là bốn? 
Do nhân y áo, này các Tỷ-kheo, ái sanh khởi cho Tỷ-kheo. Do nhân đồ ăn khất thực, này các Tỷ-kheo, ái 
khởi sanh cho Tỷ-kheo. Do nhân sàng tọa, này các Tỷ-kheo, ái khởi sanh cho Tỷ-kheo. Do nhân sanh 
hữu, không sanh hữu, này các Tỷ-kheo, ái sanh khởi cho Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sanh 
khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi lên cho Tỷ-kheo. 


Người có ái làm bạn, 

Bị luân hôi dài dài, : 
Nó không vượt luân hồi, 
Đời này qua đời khác. 

Do biết nguy hại vậy, 

Ái tác thành ra khổ, 
Không còn có khái ái, 
Không còn có chấp trước, 
Vị 1ỷ-kheo chánh niệm 
Du hành khắp đó đây. 


(CV1) (Cat. 7) (It. 109) 


Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình 
ây được chấp nhận ngang bằng với Phạm thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ây các con 
cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia 
đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp 
nhận là đáng được cúng dường. 


Phạm thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp 
đỡ rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu 
chúng vào đời. 


Mẹ cha gọi Phạm thiên, 
Bậc Đạo Sư thời trước, 
Xưng đáng đề con cháu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 199 of408 


Nuôi dưỡng và cúng dường. 
Do vậy, bậc hiển triết, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đô ăn đô uÔng, ` 

Vải mặc và giường năm, 
Thoa bóp cả thán mình, 
Tắm rửa cả chân tay, 

Với sở hành như vậy, 

Đối với mẹ và cha, 

Đời này người hiển khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 
(CVIT) (Cat. 8) (It. 111) 


Này các Tý-kheo, các Bả-la-môn gia chủ rất có lợi ích cho các Thầy, chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn 
khât thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các Thây. Này các Tỷ-kheo, các Thầy cũng rất có lợi ích 
cho các người Bả-la-môn gia chủ, vì các Thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Phạm hạnh này được sống, do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận 
khô đau. 


Có nhà và không nhà, 

Cả hai nương tựa nhau, 
Chứng đạt được diệu pháp, 
Ách an ổn, vô thượng, 

Từ các vị có nhà, 

lá) không nhà nhận được 

Y áo, các vật dụng, 
Giường nằm và chỗ ngồi, 
Nhờ vậy tránh khỏi được, 
Các nguy hiểm nhọc nhằn. 
Các vị trú gia đình, 

Uóc mong mền gia đình, 
Nương tựa bác Thiện Thệ, 
Lòng tin bậc Ứng Cũng, 
Lòng tin Thánh trí tuệ, 
Họ tu tập thiên định, 

Ở đây, hành trì pháp, 

Con đường đến cõi lành, 
Hân hoan trong thiên giới, 
Họ sống được hoan hỷ, 
Như điều họ mong muốn. 


(CVIIT) (Cat. 9) It. 112) 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào lừa đảo ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả hỗn hào vô lễ 
không định tỉnh, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo ây không phải đệ tử của Ta; này các Tỷ-kheo, các Tỷ- 
kheo ây rơi khỏi Pháp và Luật này; và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ây không đi đền tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này. Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa đảo, không 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 200 of 408 


lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh; này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ây 
là đệ tử của Ta; này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo ây không rơi khỏi Pháp và Luật này; và này các Tỷ- 
kheo, các Tỷ-kheo ây đi đên tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này. 


lừa đáo và ngoan cố, 

Lắm môm và buông thả, 

Hồn hào không định tĩnh, 
Những hạng người như vậy, 
Không lớn mạnh trong Pháp, 
Được bậc Chánh giác giảng. 
Không lừa đảo lăm môm, 
Nghiêm trang và bình tĩnh 
Không ngoan cô, khéo định, 
Họ lớn mạnh trong Pháp, 
Được bác Chánh giác giảng. 


(C1X) (Cat. 10) (It. 113) 


Này các Tỷ-kheo, ví như có người. bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đề, dễ thương. Có người có 
mắt, đứng trên bờ thấy người ây, nói răng: "Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp để 
dễ thương nhưng ở dưới kia có một cái hồ, đầy sóng và nước XOÁY, đầy cá sấu và quỷ Dạ-xoa; nêu Ông 
đến chỗ ây, Ông sẽ bị chết, hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy, sau khi nghe tiếng của người kia, 
liền với tay và với chân, bơi ngược dòng". 


Này các Tỷ-kheo, Ta ví dụ này là đề giải thích ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa là như sau: "Dòng sông, này các 
Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ thương, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái 
hô ở dưới, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sóng, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá 
sâu, với quỷ Dạ-xoa, này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa với đàn bà: ngược dòng, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa xuât ly. Tỉnh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mặt đứng trên bờ, 
này các Tý-kheo, là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". 


Cùng với sự đau khổ, 
Hãy từ bỏ các dục, 

Mong cầu rong tương lai, 
An ôn khỏi khô ách, 

Chơn chánh hiểu biết rõ, 
Tâm khéo được giải thoái, 
Tại đấy, Ở tại đây, 

Cảm xúc được giải thoái, 
Vị ấy đạt hiểu biết, 

Phạm hạnh được thành tựu, 
Đến tận cùng thể giới, 
Đắn được bở bên kia. 

Vị ấy được gọi vậy. 


(CX) (Cat. 11) (Tt. 115) 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đi khới lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu Tỷ-kheo chấp 


nhận không có từ bỏ, không có tây sạch, không có chấm dút, không đi đến, không hiện hữu. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 201 of408 


có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 


Này các Tý-kheo, nếu .Tỷ-kheo khi đang đứng.... khi đang ngồi... khi đang năm thức khởi lên dục tầm, 
hay sân tầm, hay hại tầm. Nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không có chấm 
dứt, không đi đến, không hiện hữu, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang năm thức có sở hành như 
vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tỉnh tấn 
hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm; niếu Tyỷ-kheo không 
châp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; thì này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang 
đi có sở hành như vậy, vị ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần tỉnh tấn, siêng 
năng. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- -kheo khi đang ngồi. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang nằm thức 
khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu... thì này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang năm thức có sở hành như vậy, vị ây được 
gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hăng tỉnh cần tỉnh tấn, siêng năng. 


Khi äi hoặc khi đứng, 

Khi ngôi hay khi nằm, 

Khởi lên ác tâm tư, 

Liên hệ đên gia đình, 

Thực hành theo ác đạo, 

Mở ám bởi sỉ mê, 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Không chứng Vô thượng giác. 
Ai khi đi, khi đứng, 

Khi ngôi hay khi nằm, 

lập trung được tâm tư, 

Ưa thích tầm chỉ tịnh, 

VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Chứng được Vô thượng giác. 


(CXT) (Cat. 12) (5 It. 118) 


Này các Tý-kheo, hãy sống đầy đủ gIỚI, đầy đủ giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự với chế ngự giới 
bốn Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ oai nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các Tỷ-kheo, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, được 
chế ngự với sự chế ngự của giới bôn Pàtimokkha, sống đầy đủ uy nghĩ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được từ bỏ, trạo hối được từ bỏ, 
nghi được đoạn tận, tính cần tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong 
khi đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có sợ hãi liên tục thường hăng tỉnh tấn, 
siêng năng. 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng... nếu .Tỷ-kheo trong khi ngồi... nêu Tỷ-kheo trong khi nằm, thức, tham 
được trừ bỏ, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được từ bỏ, trạo hôi được từ bỏ, nghi được đoạn tận, 
tinh cần tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh an, không 
có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi đang năm thức 
có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh tắn, siêng 
năng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 202 of 408 


Đi đứng biết tự chế, : 

Ngôi nằm biêt tự chế, 
T}-kheo biêt tự chế, 

Khi co tay, đuôi tay. 

Phía trên, nIgang, cùng khấp, 
Xa cho đến cùng lột, 

Bắt cứ sanh thủ nào, 

Ở tại thể giới này, 

Khéo quán sát sanh diệt, 
Của tát cả pháp uán, 

Sóng như vậy nhiệt tâm, 
lâm chỉ tịnh, đúng pháp, 
1âm an tịnh, không động, 
Thường xuyên chuyên học tập, 
Liên tục, thường siêng năng, 
1)-kheo được gọi vậy. 


(CXIT) (Cat. 13) (It. 121) 
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe: 


Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh đẳng giác. Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các 
Tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai Chánh đẳng giác; thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. 
Này các Tỷ-kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; thế giới đoạn diệt được Như Lai 
giác ngộ. Này các lì" -kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; con 
đường đưa đên thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập. 


Cái gì này các Tỷ-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Mạ giới, Phạm thiên giới, cùng với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức 
tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy được 
gọi là Như Lại. Này các Tỷ-kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác đên đêm 
Ngài nhập Niết-bàn không có dư y trong thời gian ấy, điều gì Ngài nói, tuyên bố, nêu rõ lên tất cả là như 
vậy, không có khác được. Do vậy Ngài được gọi là Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên 
Ngài được gọi Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, trong toàn thê thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiên bại, toàn tri, 
toàn kiến, đại tự tại, do vậy Ngài được gọi là Như Lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: 


Thắng tri mọi thể giới, 
Mọi thể giới như thật, 

Ly hệ mọi thể giới, 

Không giống mọi thể giới. 
Thắng tất cả bậc trí, 

Giải thoát mọi buộc ràng. 
Cảm thọ tối thắng tịnh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 203 of 408 


Niễt-bàn, không sợ hãi, 

VỊ này đoạn lậu hoặc, 

Bác giác ngộ trí giả, ` 
Không dao động nhiêu loạn, 
Nghi ngờ được chặt đứt, 

Đạt diệt tận mọi nghiệp 
Giải thoát diệt sanh y, 

Là Thê Tôn, là Phật 

Bác Sư tử vô thượng, 

Trong thê giới thiên giới 
Chuyên bánh xe Phạm luân. 
Như vậy loài Trời, Người, 
Đền quy y đức Phật, 

Gặp nhau, đảnh lê Ngài, 

Vĩ đại không sanh hữu, 

Điêu phục, bậc Tối thượng, 
Trong người được điễu phục 
An tịnh, bậc ấn sĩ, 

Những người được an tịnh. 
Giải thoát bậc tôi thượng, 
Những người được giải thoát 
Vượt qua bậc tôi thăng, 
Những người được vượt qua. 
Như vậy họ lê Ngài 

Vĩ đại, không sanh hữu, 
Thiên giới, thê giới này, 
Không ai được băng Ngài. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


-00O00o- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 204 of 408 


1.5 KINH TẬP 
(Sufta Nipafa) 
GIỚI THIỆU KINH TẬP 
(Sufta Nipafa) 
Hoà Thượng Thích Minh Châu 


Tập Sutta Nipatà là kinh thứ 5, trong 15 kinh thuộc Bộ Khuddaka Nipàta tức là Tiêu Bộ Kinh. Bộ Tiểu 
Bộ Kinh gôm có 15 kinh: 


Khuddakapàtha (Tiểu Tụng Kinh), 
Dhammapada (Pháp Cú), 

Udàna (Phật Tự Thuyết Kinh, Cảm Hứng Ngữ), 
Iivuttaka (Như Thị Ngữ Kinh, Phật Thuyết Như Vậy), 
Vimànavatthu (Thiên Cung Sự Kinh), 
Petavatthu (Ngạ Quỷ Sự Kinh), 

Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ), 

Therigàthà (Trưởng Lão NI Kệ), 

Jàtaka (Bồn Sanh), 

Mahàniddesa (Đại Nghĩa Tích), 

Cùlaniddesa (Tiêu Nghĩa Tích), 
Patisambhidàmagga (Vô Ngại Giải Đạo), 
Apadàna (Thí Dụ Kinh), 

Buddhavamsa (Phật Sử) và 

Cariyàpitaka (Tiêu Nghĩa Kinh, Sở Hạnh Tạng). 


Theo một phân loại khác, Luật Tạng, Luận Tạng và tất cả kinh chưa được sưu tập vào 4 Bộ Nikàyà 
chính, lập thành Tiểu Bộ Kinh. Các vị thọ trì Trường Bộ Kinh không chấp nhận các kinh 
Khuddakapàtha, Cariyàpitaka và Apadàna, và phân loại các kinh khác vào Luận Tạng. Các vị thọ trì 
Trung Bộ Kinh không chấp nhận tập Khuddakapàtha, nhưng chấp nhận các kinh còn lại và phân loại 
chúng vào Kinh tạng. Theo truyên thống Miến Điện, 4 tập khác được cộng thêm vào, như Milindapanha, 
Suftasamgaha, Petakopadesa và Nettipakarana. 


Kinh Tập này gồm có 5 Chương: 


Chương I, Phẩm Rắn (Uragavagga) gồm có 12 kinh; 

Chương II, Tiểu Phẩm gôm có 14 kinh. 

Chương II, Đại Phẩm gôm có 12 kinh; 

Chương IV, Phẩm Tám gồm có 16 kinh; và 

Chương V, PhẩmTrên Con Đường Đến Bờ Bên Kia, gồm có 17 kinh tất cả. 


Tổng cộng kinh này có 5 Chương và 71 bài kinh. 


Đặc biệt của tập này gồm những kinh có thể được xem là những kinh xưa nhất, cô nhất, nghĩa là gần với 
thời đức Phật nhất. Chúng tôi dựa trên một số yếu tố để xác nhận tánh chất thật sự nguyên thủy của Bộ 
Suttànipàta này, về cả hai mặt Văn cú và Nội dung. 


Trước hết, Tập Suttanipàta viết bằng một thể văn Pàli xưa nhất và cổ kính nhất, so sánh với các thể văn 
chúng ta thường được gặp trong các Bộ Digha Nikàya (Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Trung Bộ), 
Samyutta NÑikàya (Tương Ung Bộ), Anguttara Nikàya (Tăng Chi Bộ). Nhiều thể văn gần với văn Vedà 
(Vệ Đà) được tìm thây rât nhiều trong tập này, nhưng không tìm thấy trong các tập khác, như các danh 
từ và động từ số nhiều: sử/àse, upafthiftàse, caramàse. Các hình thức chủ cách số nhiều và sử dụng cách 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 205 of 408 


số Ít của một số danh từ như: viwicchayà thế cho vinicchayami, lakkhanà thế cho /akkhanàni, mamià thế 
cho mamíàya. Ngoài ra, chúng ta thường gặp các nguyên mâu Vedà như vippahàfane, sampayàIave, 
unnameiave rất ít khi được tìm thấy trong các tập kinh khác. Nhiều khi chúng ta thấy một số danh từ đặc 
biệt như chữ đa/u thế cho đisvà, afisiivà thế cho aikkamivà, maga thê cho miga, tumo thế cho so v.v.. 
Những danh từ này : rất gần với tiếng Vệ đà không tìm thấy ở các bộ kinh khác. Như vậy, chứng tỏ Tập 
Suttanipàta được viết trong thời kỳ xưa nhất của ngôn ngữ Pàli, chưa được trau chuốt lưu loát, nhiều âm 
điệu như ngôn ngữ Pàii sau này. Giá trị cổ kính của ngôn ngữ Pàii trong tập này đánh giá tánh chất 
nguyên thủy của tập Suttanipàta. 


Một yếu tố nữa giúp chúng ta biết giá trị cô kính của tập này là một số kinh của tập này được tìm thấy 
trong các bộ kinh khác, và chứng tỏ các kinh khác đã sưu tầm một số kinh hiện có trong bộ Suttanipàta. 
Ví dụ kinh Seta (Sn. 548-573) được tìm thấy trong Majjhima Nikàya M.i. 146; kinh Vàsettha (Sn. 594- 
656) được tìm thây cũng trong Majjhima NÑikàya M.1. 196. 


Ngoài ra, tập Sutfanipàta có ghỉ chép lại một vài giai đoạn trong đời ¡ sống tìm đạo và học đạo của Thái 
tử, những mẫu chuyện này rât giản dị và mộc mạc, không có xen lẫn thần thông phù phép với những 
hình ảnh thật đơn sơ và tươi đẹp. 


Kinh Xuất gia (Sn. 405-424) diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Thái tử với Vua Bimbisảra, khi Thái tử vừa mới 
xuất gia. Vua Bimbisàra đứng trên lầu nhìn xuống thấy Thái tử đang đi khất thực. 


"Bình Sa Vương thấy Ngài, 
Đứng trên sản lầu thượng 
Thấy đây đủ tướng lỐI, 

Bèn nói lên lời này. " (409) 


Sau khi sai sứ giả đi theo đề tìm chỗ Thái tử, Vua Bimbisàra liền đi đến gặp Thái tử và thưa: 


"Ngài thanh niên tuổi trẻ, 

Noáy thơ, bước vào đời, 

Cao đẹp được viên mãn, 

Thiện sanh giòng Sát ly... 

Tài sản ta cho ngươi. 

Hãy hưởng và trả lời." (420-421) 


Và Thái tử dứt khoát trả lời : 


"Giòng họ thuộc mặt trời 

Sanh tộc là Thích Ca, 

Từ bỏ gia tộc ây, 

Thưa vua Ta xuất gia. 

Ta không có thiệt tha, 

Đôi với các loại dục, 

Thấy nguy hiểm trong dục, 

Bỏ chúng, là an ôn; 

1a sẽ đi, tỉnh tán, 

Ý Ta được hoan hỷ. " (423-424) 


Kinh Tĩnh Tấn tiếp theo nói lên sự cám dỗ của Ác ma. Khi Thái tử ngồi dưới cây Bồ đề tu hành, Ác ma 
đến gần, nói lên giọng từ mẫn : 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 206 of 408 


"Ngươi Ôm, không dung sắc 

Nhà ngươi sản chết rồi, : 

Cả ngàn phân, ngươi chết; 

Chỉ một phân còn sông. 

Hãy sông, sông tốt hơn, 

Sẽ làm các công đức. " (426-427) 


Thái tử trả lời từ tốn, nhưng không kém phần nghị lực : 


“Bà con ác phóng dật, 

Ngươi đên đáy làm gì? 

Với công đức nhỏ bé, 

Ta đâu có cẩn đền! 

Đáy có tín, tỉnh tán, 

Và Ta có trí tuệ, - 

Như vậy Ta tính tán 

Sao ngươi hỏi Ta sông. " (431-432) 


Và Thái tử nói lên quyêt tâm chiên đâu của mình : 


"Ôi này Ma Nu C¡! 

Đây là quân đội ngươi, 

Đây quán đội chiên trận 

Của giòng họ Kanhà, 

Kẻ nhát, không thăng ngươi 

Ai thăng ngươi được lạc. 

Ta mang có Munjag ` 

Vững thay, đáng đời sông 

Thà Ta chết chiến trận 

Tốt hơn sống thất bại. " (439-440) 


Và cuôi cùng, Ác ma thât bại trước dũng chí của Thái tử và vừa bỏ đi vừa than: 


“Bảy năm ta bước theo 
Chân theo chân Thê Tôn, 
Không tìm được lôi lâm 
Nói Thể Tôn chánh niệm, 
Như qua bay xung quanh, 
Hòn đá như đồng mỡ. ” 
"Có thể có gì mêm? 

Có thể có gì ngọt? 
Không tìm được vị ngọt 
Qua từ đó bay đi! 

Như quạ mồ hòn đá 

Ta bỏ Gotama. " (446-446) 


Câu chuyện thứ ba nói về ân sĩ Asita (A Tư Đà) đoán tướng cho Thái tử. Asita thấy Chư thiên vui mừng 
liên hỏi duyên cớ. Chư thiên đáp : 


“Tại xứ Lâm tì ni 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 207 of 408 


Trong làng các Thích Ca, 
Có sanh vị Bồ tát 

Báu tôi thăng, vô tỷ. 

Ngài sanh, đem an lạc 
Hạnh phúc cho loài người, 
Do vậy chúng tôi mừng 

Tâm vô cùng hoan hỷ. 

Ngài, chúng sanh tôi thượng 
Ngài, loài người tôi thăng, 
Bác Ngưu Vương loài người 
Thượng Thủ mọi sanh loại. 
Ngài sẽ chuyên Pháp luân, 
Trong khu rừng ân sĩ, 

Rồng tiêng rồng sư tử, 
Hùng mạnh, nhiêp loài thú. " (683-684) 


Đạo sư Asita liền vội vàng đi đến Kapilavatthu để được chiêm ngưỡng Thái tử. 


"Sau khi thấy Thái tử, 

Chói sảng như lửa ngọn, 
Thanh tịnh như Sao ngưu 
Vận hành giữa hư không 
Sáng chiếu như mặt trời 
Giữa trời thu máy tịnh 

Án sĩ tâm hoan hỷ 

Được hỷ lạc rộng lớn. " (687) 


Khi thấy Thái tử chói sáng như mặt trời, khi nghĩ đến viễn ảnh chánh pháp được tuyên thuyết, nghĩ đến 
phận mình già yêu, A Tư Đà đã phát khóc. 


“Khi vị ấy nghĩ đến 

Số mệnh của tự mình, 

SỐ mệnh không tôi đẹp, 

VỊ áy rơi nước mất”... (691) 


Trước sự lo lăng của các vị Thích Ca, ân sĩ A Tư Đà giải tỏa môi lo lăng: 


"Thấy họ Thích lo lắng 

Vị ẩn sĩ trả JUïG: = 

Ta không thây bát hạnh 
Xảy đên cho Thái tử 

Đôi với (Thái tử) ấy, 
Chướng ngại sẽ không có. 
Vị này không hạ liệt, 

Chớ có lo lăng gì. 

Thái tử này sẽ chứng 

Tôi thượng quả Bồ đê, 

Sẽ chuyển bánh xe Pháp 
Tháy thanh tịnh tôi thăng 
Vì lòng từ thương xói, 

Vì hạnh phúc nhiễu người, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 208 of 408 


Và đời sống Phạm hạnh 
Được truyền bá rộng rãi 
Thọ mạng ta ở đời 

Còn lại không bao nhiễu 
Đến giữa đời sống Ngài, 
1a sẽ bị mệnh chung. 

Ta sẽ không nghe Pháp 
Bác tỉnh cân vô tỷ 


Đo vậy ta sẵu não, 
Bất hạnh và khổ đau. " (692-694) 


Yêu tô thứ tư xác nhận sự cô kính của Kinh Tập này là một sô câu văn, một sô ví dụ, một sô hình ảnh 
được diễn tả, đã trở thành những câu cách ngôn dân gian. 


Biển lớn thì im lặng. Khe nước thời chảy ô ôn. Cái gì trồng kêu to. Cái gì đầy thì yên lặng. Những ví dụ 
này cho chúng ta thấy những kẻ ít hiểu biết thì hay nói nhiều, những kẻ hiểu biết nhiều thời thường im 


lặng như 2 câu kệ sau đây : 


“Hãy học các Siòng nước, 
Từ khe núi vực sâu 

Nước khe núi chảy Ô ồn 

Biển lớn đây im lặng. " (720) 


"Cái gì trồng kêu fo, 

Cái gì đáy, im lặng, 

Ngu như ghè vơi nước 

Bậc Trí như ao đây." (721) 


Với những kẻ hay nói, họa sẽ tự miệng sanh, như câu kệ khéo diễn tả dưới đây: 


"Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói Đậy, 

Tự chặt đứt lấy mình. " (657) 


Hình ảnh sau đây, có vẻ trào phúng, nói đến đàn quạ thấy hòn đá lầm tưởng là miếng thịt mỡ, đến mồ đề 
tìm cái gì ngọt, khi mô xong biết mình lầm liền bay đi. Câu kệ châm biếm Ác ma đi theo đức Phật đề 
tìm cơ hội hại Ngài, cuối cùng hại Ngài không được nên bỏ đi. 


“Như qua bay xung quanh 
Hòn đá như đông mỡ. 
“Có thê có gì mêm?” 
"Có thê có gì ngọt?" (447) 


"Không tìm được gì ngọt 
ua từ đó bay đi 

Như quạ mô hòn đá 

Ta bỏ Gotama. " (449) 


Một câu kệ nữa nói đến sóng biển không sanh ở giữa biển đại dương, cho chúng ta biết, kẻ đã giải thoát 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 209 of 408 


bao giờ cũng trầm tĩnh yên lặng, như bài kệ sau đây: 


“Như chính giữa trung ương 
Của biên cả đại dương, 
Sóng biển không có sanh, 
Biển hoàn toàn đứng lặng 
Cũng vậy, vị tỷ kheo, 

Đứng lặng không giao động 
Không có sự bông bột 

Náo nức ở giữa đời. " (920) 


Đức Phật khuyên các người xuât gia, nên sông riêng một mình tĩnh tân tu hành, như con tê giác chỉ có 
một sừng, sông một mình trong rừng. 


“Do thân cận giao thiệp 
Thân ái từ đáy sanh, 

Tùy thuận theo thân ái, 

Khô này có thể sanh. 

Nhìn tháy những nguy hại, 
Do thân ái sanh khởi, 

Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng”. (36) 


"Như nai trong núi rừng 
Không gù bị trói buộc, 

Tự ải chỗ nó muốn 

Để tìm kiếm thức ăn, 

Như các bậc hiên trí 

Thây tự do giải thoái, 

Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. ” (37) 


Khi đức Phật thuyết pháp, giới thiệu đạo mới của Ngài, Ngài phải đương đầu với hai hệ thống xã hội rất 
hùng mạnh đang ngự trị trên xã hội Ấn Độ bấy giờ, tức là tổ chức Sa môn và tô chức Bà la môn. Mỗi hệ 
thống có một sô giáo chủ cầm đầu với hội chúng, với chủ thuyết, với phương pháp tu hành sai biệt và 
nhiều khi mâu thuẫn nhau. Đức Phật đã mạnh dạn loại bỏ những gì Ngài xem là trở ngại cho con người 
giác ngộ và giải thoát, và tự mình vạch ra một con đường mới mẻ đặc biệt của Ngài. 


Trước hệt, đức Phật không châp nhận đời sông người tu hành mà còn đoán sô, đoán mộng, bói toán, ăn 
các đô ăn do kệ tụng đem lại : 


Ta không có thọ dụng 
Đồ ăn từ kệ tụng, 

Hồi này Bà la môn, 

Đây không phải là pháp, 
Của những người có trí. 
Chu: Phật đều từ bỏ, 

Ca hát các bài kệ. " (480) 


"Chớ có dùng bùa chủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 210 of408 


Anthava Vedaà, 

Chớ tổ chức đoán mộng, 

Coi trớng và xem sao, 

Mong răng đệ tử 1a, 

Không đoán tiêng thu kêu 

Không chữa bệnh không sanh, 
Không hành nghề lang băm. " (927) 


Đức Phật cũng không chấp nhận cầu mong điềm lành. Các chư Thiên hỏi đức Phật làm thế nào được 
điềm lành (Mangalam), đức Phật trả lời bằng 48 hành động tốt, vì chỉ có hành động lành là điềm lành tối 
thượng, như kinh Mangala sutta đã khéo diễn tả : 


"Không thân cận kẻ ngu 

Như gân gửi bậc trí, 

Đảnh lễ người đáng lễ 

Là điềm lành tôi thượng. " (259) 


"Học nhiễu nghề nghiệp giỏi, 
Khéo huán luyện, học tập 

Nói những lời khéo nói. 

Là điểm lành tôi thượng. " (261) 


"Hiếu dưỡng mẹ và cha 

Nuôi dưỡng vợ và con 

Làm nghệ không rắc rồi, 

Là điểm lành tôi thượng. " (262) 


"Bồ thí, hành đúng pháp, 

Săn sóc các bà con, 

Làm nghiệp, không lỗi lầm, 

Là điểm lành tôi thượng. " (263) 


"Chẩm dứt, từ bỏ ác, 

Chê ngự đam mê rượu, 

Trong pháp không phóng dật, 
Là điểm lành tôi thượng. " (264) 


“Kính lễ và hạ mình 

Biết đủ và biết ơn 

Đứng thời, nghe chánh pháp 
Là điểm lành tôi thượng. " (265) 


Như vậy, đức Phật bác bỏ sự tin tưởng ở điềm lành và khuyến khích làm các hạnh lành, vì các hạnh lành 
là điềm lành tối thượng. 


Thêm một bước nữa, đức Phật không chấp nhận quan điểm của các Bà la môn, tin tưởng ở thuyết thọ 
sanh tử cho mình là giai cấp đáng tôn trọng nhất, chỉ vì sanh ra từ miệng Phạm thiên và do vậy các giai 
cấp Sát để ly, Phệ xá và Thủ đà phải tôn trọng phục vụ giai cấp Bà la môn. Đức Phật chống lại quan 
điểm thọ sanh này và tuyên bô răng chỉ do hành động mới đánh giá giá trị con người, xem con người có 
đáng tôn trọng hay không. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 211 of408 


"Bân tiện không vì sanh. 
Phạm chí không vì sanh, 
Do hành, thành bân tiện, 
Do hành thành Phạm chí. " (136) 


"Không phải do thọ sanh (*) 

Được gọi Bà la môn! 

Không phải do thọ sanh, 

Gọi phi Bà la môn 

Chính do sự hành động, 

Được gọi Bà la môn 

Chính do sự hành động 

Gọi phi Bà la môn. " (Trung Bộ Kinh) 


(*) thọ sanh: đẻ 


Bước thêm một bước nữa, đức Phật bác bỏ các luận thuyết, các triết lý suông, vì chúng không thê đựa 
con người đến giải thoát, an tịnh. Có đến 63 luận thuyết thịnh hành trong thời đức Phật và đức Phật đều 
bác bỏ chúng, vì chúng chỉ gây thêm tranh luận : 


“Các Sa môn tranh luận, 

Có đến 63 thuyết, 

Các ngôn thuyết văn tự 

Y đây, các tưởng khởi. " (538) 


“Ai thiên trủ trong I kiến, 
Xem kiến ấy tối thẳng 

Ở đời đặt kiến ây 

Vào địa vị tối (hượng, 
Người ấy nói tát cả, 

Người khác là hạ liệt, 

Do vậy không vượt khỏi 
Sự tranh luận ở đời. " (796) 


"Những ai muốn tranh luận 
Sau khi vào hội chúng, 

Chung công kích lán nhau, 
Chúng gọi nhau là ngu 

Cái làm nó cổng cao 

Cũng là đất hại nó, 

Tuy vậy nó vẫn nói 

Lời công cao kiêu mạn. " (830) 


"Không phải từ tri kiến 

Từ truyết thông, từ trí 

Không phải từ giới cấm, 

Thanh tịnh được đem đến. " (839) 


"Ngươi đã có cuông tín, 
Không đưa đên thanh tịnh 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 212 of408 


Vì đã có thiên Vị, 
Với tri kiên tác thành. " (910) 


Sau khi bác bỏ mê tín dị đoan, tà kiến, truyền thống, điềm lành, các luận thuyết, tế thần, tế lửa, v.v... 
Đức Phật tự mình xây dựng con đường giải thoát, giác ngộ của mình. Và tập Suttanipàta sưu tâm cho 
chúng ta thây, những bài kệ diễn tả đức Phật, sai khác với các ngoại đạo sư hiện tại như thê nào. 


Trước hết, Ngài là bậc có mắt, cakkhumantu, có pháp nhãn thấy rõ tất cả : 


"Đức Phật thật có mắt 
Đối với tát cả pháp. (161) 


"Bậc có mắt xuất hiện 

Đời này và thiên giới 

Quét sạch mọi u ám, 

Độc cư, chứng an lạc. " (956) 


"Vị ấy Chánh đẳng giác 

Hồi này Bà la môn, 

Bác có mắt tháy được 

Trong tất cả các pháp. " (992) 


Đức Phật là vị có một cái nhìn sáng suốt, một sự hiểu biết thấu triệt, thấy đau khổ trong các chủ thuyết, 
không châp nhận chủ thuyêt nào, tìm đên chân lý, Ngài thây được sự an tịnh nội tâm. 


“Với Ta không có nói! 

Ta nói như thê này, 

Sau khi quan sát kỹ 

Sự cháp thủ trong pháp 

Trong tát cả trì kiên. 

Ta không có cháp trước, 

1a tháy sự cát chứa 

Tịch tịnh trong nội tâm. " (837) 


"4i đã chặt sanh hữu, 

Không còn gieo giống thêm, 
Sanh hữu đã đoạn tận, 

Không còn muôn thọ sanh, 
Được gọi là án sĩ 

Một mình đi im lặng, 

Bậc ẩn sĩ đã thấy l 

Con đường tịch tịnh ấy. " (208) 


Nêp sông đức Phật giới thiệu là một nêp sông của vị ân sĩ, Mâu mi, một vị đã từ bỏ gia đình sông không 
gia đình, không có trú xứ nảo. 


"Thán mật, sinh sợ hãi, 
Tru xứ sanh bụi bậm 
Không trú xứ, không thân 
Hình ảnh bác ân sĩ. " (207) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 213 of408 


Một vị đã nhiếp phục tham ái và ái dục, không để ái dục chỉ phối. 


"Vị ấy sống viễn ly 

Mọi sự việc ở đời... 

Như hoa sen có gái, 

Sinh ra ở trong nước, 

Không bị nước và bùn 

Mũãc dính và thân ưới, 

Như vậy bậc ân sĩ 

Nói an tịnh, không tham, 
Không bị dục và đời, 

Mặc dính và thâm rớt. " (845) 


Một vị ân sĩ không có thiêu thôn, không có tri kiên, không có tà kiên, từ bỏ các chủ thuyêt và không có 
tranh luận với ai ở đời. 


"Chính đối với vị ấy, 
Ngã, phi ngã đêu không 
Vị áy đã tây sạch, 

Mọi tà kiến ở đời. " (767) 


"Một số người nói rằng 

Đây mới là sự thật, 

Chứng nói các người khác, 
Là trông không giả dôi. 

Do cháp thủ như vậy, 

Chúng tranh luận đâu tranh, 
Vì sao bậc Sa môn. 

Không cùng nói một lời. " (88) 


“Thường trú xả, chánh niệm, 
Không nghĩ mình băng người. 
Hơn người thua kém người 
VỊ áy không bóng bột. " (855) 


Sống đời sống viễn ly, không tham đắm vật gì, VỊ ân sĩ sống đời sông vô hữu, không có "Ta"; không có 
"của Ta", thực hành hạnh vô ngã một cách tôt đẹp. 


"Vị ấy không con cái, 
Thủ vật, ruộng, tài sản, 
Không có gì năm láy, 

Là ta, là không ta." (858) 


“Ai không có vật gì, 

Không có, không sâu muộn, 
Không đi đên các pháp 

VỊ áy gọi an tịnh. " (861) 


"Không nghĩ: "đây của tôi” 
Không nghĩ: "đây của người” 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 214 of 408 


Người không có tự ngã 
Không sâu gì không ngã. " (951) 


Nhờ thực hành vô ngã, vị ân sĩ đi đến an tịnh trong nội tâm: 


“Hãy giữ được an tịnh 
Về phía từ nội tâm, 
Đã không có tự ngã, 

Từ đâu có vô ngã!" (919) 


Và đích cuôi cùng của con đường tu hành, đôi với vị ân sĩ là "Niệt bàn tịch tịnh”. 


"Từ bỏ lòng tham dục, 

Đây tỷ kheo có tuệ, 

Chứng bái tử tịch tịnh, 

Niết bàn giới, thường trú!" (204) 


Một điểm son đáng chú ý là tập này có một số kinh rất được phổ thông, và được chư Tăng các nước 
Nam Tông tụng đọc thường xuyên như kinh Ratanasutta (kinh Châu Báu), kinh Mangalasutta (kinh 
Điềm Lành) và kinh Mettasutta (kinh Từ Bì). Ngoài ra có nhiều bài kinh ngắn gọn, _ÿ tứ hàm xúc, tán 
thán hạnh ân sĩ làm nổi bật đặc điểm của kinh này là tán đương ở đời sống của vị xuất gia tầm đạo, như 
kinh Rắn, kinh Vị ân sĩ, kinh Ràhula, kinh Dhammika, kinh Nàlaka, kinh Paràbhida, kinh Tuvataka, 
kinh Attadanda, kinh Sảriputta. Những kinh này phần lớn đề cập đến hạnh ấn sĩ, và như vậy làm nỗi bật 
bối cảnh an tịnh tu hành mà Kinh Tập này đề cao một cách đặc biệt. 


Hòa Thượng Thích Minh Châu 
Thiền Viện Vạn Hạnh 
Sài Gòn, 1978 (PL. 2522) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 215 of408 


CHƯƠNG I 
PHÁM RÀN 
(Uragavaggq) 


(1) Kinh Rắn (Sn 1) 


1. Ai nhiếp phục phẫn nộ 
Đang được dáy khởi lên, 
Như dùng chát linh dược, 
Ngăn độc, rắn lan rộng 
Tỷ-kheo ấy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


2. Ái cắt đứt tham dục, 
Không còn chút dư tàn, 
Như kẻ hải hoa sen 
Sanh ra từ ao hồ. 
Tỷ-kheo ấy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da rắn cũ già xưa. 


3. Ai cắt đứt tham ái, 

Không còn chút dư tàn, 

Làm cho nước cạn khô, 
Dòng nước chảy nhanh mạnh 
1ỷ-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


4. Ai phá hoại kiểu mạn 
Không còn chút dự tàn, 
Như nước mạnh tàn phá 
Cây có lau yêu hèn, 
Tỷ-kheo ấy từ bỏ, 

Bở này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


9. Ai trong các sanh hữu, 
Không tìm tháy lõi cây, 
Như kẻ đi hái hoa, 

Trên cây sung không hoa. 
Tỷ-kheo ấy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da rắn cũ già xưa. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 216 of408 


6. Với ai trong nội tâm, 
Không còn có phân hận, 
Đã vượt thoát ra khỏi, 
Cả hữu và phi hữu. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


7. Với ai những tâm tự, 
Được làm cho tan biên 
Nội tâm khéo sửa soạn, 
Không còn chút dự tàn. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


ở. Ai không đi quá trớn, _ 
Cũng không quả chậm trẻ, 
Đã nhiên phục toàn diện, 
ý luận chướng ngại này. 
1)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


9. Ai không đi quả trớn, _ 
Cũng không quả chậm trẻ, 
Biết rõ được ở đời, 

Sự này toàn hư vọng. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


10. 4i không đi quá trớn, - 
Cũng không quả chậm trê, 
Từ bỏ, không có tham, 

Sự này toàn hư vọng. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


1L. Ai không đi quá trớn, - 
Cũng không quả chậm trê, 
Từ bỏ, không tham dục, 
Sự này toàn hư vọng. 
Tỷ-kheo áy từ bỏ, 

Bở này và bờ kia, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 217 of408 


Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


12. Ai không đi quá trớn, _ 
Cũng không quả chậm trê, 
Từ bỏ, ly sân hận, 

Sự này toàn hư vọng. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


13. Ai không đi quá trớn, - 
Cũng không quả chậm trê, 
Từ bỏ, ly sỉ ám, 

Sự này toàn hư vọng. 
1)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


14. Với ai, các tùy miên, 
Hoàn toàn không hiện hữu, 
Các nguôn góc bát thiện 
Được nhô lên trừ sạch. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 

Da răn cũ già xưa. 


15. Với ai, không có gì 
Do phiên não sanh khởi, 
Làm duyên trở lui lại, 
Về lại bờ bên này. 
1)-kheo ấy từ bỏ, 

Bờở này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


1ó. Với ai, không có gì, 
Do rừng ái sanh khởi, 
Tạo nhân khiên trôi buộc 
Con người vào tái sanh. 
T)-kheo áy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


17. Ai đoạn năm triển cái, 
Không sâu khô bực phiên, 
Vượt qua được nghỉ hoặc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 218 of408 


Thoát mũi tên phiên não. 
1ỷ-kheo ấy từ bỏ, 

Bờở này và bờ kia, 

Như loài răn thoát bỏ 
Da răn cũ già xưa. 


(11) Kinh Dhaniya (Sn 3) 
Dhaniya: 


18. Cơm ía, nấu đã chín, 
Sữa HuỐng, ta vất XONĐ, 
Mục đông Dhaniya, 

Đã nói lên như vậy. 
Trên bờ sông Mahì, 

1a chung sông đồng cư, 
Chòi lá được khéo lợp, 
Lửa đốt được cháy đỏ. 
Nếu là ý người muốn, 
Thân mưa, hãy mưa đi. 


Thế Tôn: 


19. Ta đoạn được phân nộ, 
Tâm hoang vu không còn, 
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Trên bởờ sông Mahì, 

1a chỉ sông một đêm, 

Chòi lá được rộng mở, 
lửa đốt được tịch tịnh. 
Nếu là ý người muốn, 
Thân mưa, hãy mưa đi. 


Dhaniya: 


20. Ruổi lằn và muỗi mòng, 
Ở đây không tìm thấy, 

Mục đồng Dhaniya, 

Đã nói lên như vậy. 

Trên cảnh đồng CỔ mọc, 
Đàn bò đi ăn cỏ, 

Dâu cơn mưa có đên, 
Chúng có thê chịu đựng. 
Nếu là ÿ người muôn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Thế Tôn: 


21. Các bè đã được cột, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 219 of408 


Khéo tác thành tốt đẹp, 

Bậc Thê Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Ai qua được bờ kia, 

Nhiêp phục dòng nước mạnh, 
Lợi ích của chiêc bè, 

Đâu côn tháy cần thiêt. 

Nêu là ý người muôn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Dhaniyq: 


22. Vợ ta khéo nhu thuận, 
Không có tham dục gì, 
Mục đông Dhaniya 

Đã nói lên như vậy. - 
Đã lâu ngày chung sông, 
Vừa đẹp ý đẹp lòng, 

Ta không nghe điều gì, 
Thuộc ác hạnh về nàng. 
Nêu là ý người muốn, 
Thân mưa, hãy mưa đi. 


Thế Tôn: 


23. Tám Ta khéo nhu thuận, 
Được giải thoát, mở rộng, 
Bậc Thê Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Lâu ngày tu viên mãn, 
Khéo nhiêp phục chê ngự, 
Trong Ta các pháp ác, _ 
Không còn được tìm thây. 
Nêu là ý người muôn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Dhaniyq: 


24. Với lợi tức thâu hoạch, 
Ta tự nuôi SÔng íq, 

Mục đông Dhaniya 

Đã nói lên như vậy, 

Con fa và cả ía, 

Sông chung không bệnh hoạn, 
Ta không nghe điều gì, 

Thuộc ác hạnh về chúng. 

Nêu là ý người muôn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 220 of 408 


25. Ta không có làm mướn, 
Cho một ai ở đời, 

Bậc Thê Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy 

Với điều được chứng đắc, 
Ta du hành thể giới, 

Về tiền công cân thiết, 
Không thể có nơi T: g. 

Nêu là ý người muốn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Dhaniyq: 


26. Đây có các bỏ cải, 
Đây có các bỏ con, 

Mục đồng Dhaniya 

Đã nói lên như vậy. 

Đây có những bò mẹ, 
Mang thai, nói giống dòng, 
Đây có những bò đực, 
Những con chúa đâu đàn. 
Nếu là ý người muốn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Thế Tôn: 


27. Đáy không có bò cái, 
Đây không có bò con, 

Bậc Thê Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Đây không có bò mẹ, 
Mang thai, nói giống dòng, 
Đây không có bò đực, 
Những con chúa đâu đàn. 
Nếu là ý người muốn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Dhaniyq: 


26. Cây cột được đóng sâu, 
Không còn bị dao động, 
Mục đồng Dhaniya 

Đã nói lên như vậy. 

Các dây băng cây lau, 
Được bên lại mới chắc, 

Và các con bò con, 

Không thể nào giải, đựt. 
Nếu là ÿ người muôn, 

Thân mưa, hãy mưa đi. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 221 of408 


Thế Tôn: 


29. Giống như con bò đực, 
Giát đứt các trói buộc, 
Bậc Thê Tôn, Chánh Giác 
Đã nói lên như vậy. 

Như voi làm bụt đứt 

Các giây leo ho mục, 

Ta không còn đi đên, 

Chô thai tạng tái sanh. 
Nêu là ý người muôn, 
Thân mưa, hãy mưa đi. 


30. Rồi mưa lớn đỗ xuống, 
Làm đây tràn đái trùng, 
Làm tràn ngập đái cao, 
Nghe trời gáắm, mưa, théi, 
Mục đông Dhaniya, 

Nói lên lời như sau: 


Dhaniyq: 


31. Lợi thay cho chúng ta, 
Đáu phải là lợi nhỏ, 

Chúng ta được chiêm ngưỡng, 
Bậc Chánh Giác, Thê Tôn. 
Ôi! Kính bậc Pháp nhãn, 

Con xin quy y Ngài, 

Kính bậc Đại ân sĩ, 

Hãy là Thầy chúng con. 


32. Vợ con và cả con, 

Là những người nhu thuận, 
Xin sông đời Phạm hạnh, 
Dưới chân bậc Thiện Thệ. 
Được đền bờ bên kia, _ 
Vượt khỏi sanh già chết, 
Chúng con sẽ trở thành: 
Người đoạn tận đau khô. 


Màra: 


33. Ai có các con trai, 
Hoan hỷ với con trai, 
Đây là lời Ác ma, 

Đã nói lên như vậy 
Người chủ các con bỏ, 
Hoan hỷ với con bỏ. 
Còn người thì hoan hỷ, 
Đối với sự sanh y, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 222 of 408 


Ai không có sanh y, 
không thê có hoan hỷ. 


Thế Tôn: 


34. Ai có các con trai, 

Sâu muộn với con trai, 
Bậc Thể Tôn, Chánh Giác, 
Đã nói lên như vậy. 
Người chủ các con bò, 
Sâu muộn với con bỏ; 

Sâu muộn của con người, 
Chính do sự sanh y, 

4i không có sanh y, 
Không thể có sâu muộn. 


(I1T) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6) 


35. Đối với các hữu tình, 
Từ bỏ gậy và trượng, 

Chớ làm hại một ai : 
Trong chúng hữu tình ây. 
Con trai không tước muôn, 
Còn nói gì bạn bè, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


36. Do thân cận giao thiệp, 
Thân ải từ đây sanh, 

Tùy thuận theo thân ái, 
Khô này có thê sanh. 

Nhìn tháy những nguy hại, 
Do thân ái sanh khởi, 

Hãy sống riêng một mình, 
Như tê ngưu một sừng. 


37. Do lòng từ thương mến, 
Đối bạn bè thân hữu, 

Mục đích bị bỏ quên, 

Tâm tư bị buộc ràng, 

Do tháy sợ hãi này, —- 
Trong giao du mật thiết, 
Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


36. Ai nhớ nghĩ chờ mong, 
Đối với con Vả Vợ, 

Người ấy bị buộc ràng, 
Như cành tre rậm rạp, 
Côn các ngọn fre cao, 
Nào có gì buộc ràng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 223 of 408 


Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


39. Nhự nai trong núi rừng, 
Không gì bị trôi buộc, 

Tự đi chỗ nó muôn 

Đề tìm kiêm thức ăn. 

Như các bậc Hiên trí, 

Tháy tự do giải thoát, 

Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


40. Giữa bạn bè thân hữu, 
Bị gọi lên gọi xuông, 

Tại chô ở trú xứ, 

Hay trên đường bộ hành. 
Tháy tự do giải thoái, ` 
Không có gì tham luyên, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


41. Giữ bạn bè thân hữu, 
Ua thích, vui cười đùa, 
Đôi với con, với chảu, 

Ái luyễn thật lớn thay, 
Nhàm chán sự hệ lụy, 
Với những người thân ái, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


42. Khắp cả bốn phương trời, 
Không sản hận với ai, 

Tự mình biết vừa đủ, 

Với vật này vật khác, 

Vững chịu các hiêm nguy, 
Không run sợ dao động, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


43. Có số người xuất gia, 
Chung sông thật khó khăn, 
Cũng như các gia chủ, 

Ơ tại các cửa nhà, 

Sông vô tư vô lự, 

Giữa con chắu người khác, 
Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


44. Từ bỏ, để một bên, 
Mọi biêu dương gia đình, 
Như loại cây san hồ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 224 of 408 


Tước bỏ mọi lá cây, 

Bậc anh hùng cất đứt, 
Mọi trội buộc gia đình. 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


45. Nếu tìm được bạn lành, 
Thận lrọng và sảng suốt, 
Bạn đông hành chung sống, 
Bạn thiện trú Hiển trí. 

Cùng nhau động nhiếp phục, 
Tắt cả mọi hiểm nạn, 

Hãy sống với bạn ấy, 

Hoan hỷ, giữ chánh niệm. 


46. Nếu không được bạn lành, 
Thận trọng và sáng suối, 

Bạn đông hành chung sông, 
Bạn thiện trú Hiên trí. 

Hãy như vua từ bỏ, 

Đái nước bị bại vong, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


47. Thật chúng ta tản thản, 
Các bằng hữu chu toàn, 
Bậc hơn ía, bằng Íq, 

Nên sống sản thân cận. 
Nếu không gặp bạn này 
Những bác không lầm lỗi, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


46. T¡ háy đô trang Sức vàng, 
Lắp lánh và sáng chói, 
Được con người thợ vàng, 
Khéo làm, khéo tay làm, 
Hai chúng chạm vào nhau, 
Trên hai tay đeo chúng, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


49. Như vậy nếu ta cùng 
Với một người thứ hai, 
Tranh luận cãi vã nhau, 
Sân hận, gây hắn nhau, 
Nhìn thấy Irong tương lai, 
Sợ hãi hiểm Hguy này, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 225 of 408 


50. Các dục thát mỹ miỄu, 
Ngọi thơm và đẹp ÿ, _ 

Dưới hình sắc, phi sắc, 

Làm mê loạn tâm tư, 

Thấy sự nguy hiểm này, 
Trong các dục trưởng dưỡng, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


51. Đây là một mụn nhọi, 

Và cũng là tai họa, 

Một tật bệnh, mũi tên, 

Là sợ hãi cho Ía,. 

Tháy sự nguy hiêm này, 
Trong các dục trưởng dưỡng, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


52. Lạnh lẽo và nóng bức, 
Đối bụng và khát nước, 
Gió thổi, ánh mặt trời. 
Muỗi lằn và rắn rẾt. 

1á át cả xúc chạm này, 

Đêu chịu đựng vượt qua, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


53. Như Con voi ío lớn, 
Từ bỏ cả bây đàn, 

Thân thể được sanh ra, 
To lớn tợ hoa sen, 

Tùy theo sự thích thú, 
SỐng tại chỗ rừng núi, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


34. Ai ưa thích hội chúng, 
Sự kiện không xảy ra, 
Người ấy có thể chứng, 
Cảm thọ thời giải thoái. 
Cân nhắc lời giảng dạy, 
Đẳng bà con mặt trời, 
Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


55. Được giải thoát vượt khỏi, 
Các trì kiến hỷ luận, 

Đạt được quyết định tánh, 
Chứng đặc được con đường. 
Nơi ta trí được sanh, 

Không cần nhờ người khác, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 226 of 408 


Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


56. Không tham, không lừa đảo, 
Không khát dục, gièm pha, 

Mọi sỉ mê ắc trược, 

Được gạn sạch quạt. sạch. 
Trong tất cả thê giới, 

Không tham ái ước vọng, 

Hãy sống riêng một mình 

Như tê ngưu một sừng. 


57. Với bạn bè độc ác, 
Hãy từ bỏ lánh xa, 

Bạn không thây mục đích, 
Quen nếp sông quanh co, 
Chớ tự mình thân cận, 
Kẻ đam mê phóng dậi, 
Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


Sở. Bác nghe nhiễu trì pháp, 
Hãy gân gũi người ấy, 

Bạn người tâm rộng lớn, 
Người thông mình biện tài, 
Biết điều không nên làm, 
Nhiếp phục được nghỉ hoặc, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


39. Mọi đu hí vui đùa, 

Và dục lạc ở đời, 

Không điểm trang bày biện, 
Không ước vọng mong cáu, 
Từ bỏ mọi hào nhoáng, 

Nói lên lời chân thật, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


ó0. Với con và với Vợ, 
Với cha và với mẹ, 

Tài sản cùng lúa gạo, 
Những trói buộc bà con, 
Hãy từ bỏ buộc ràng, 
Các dục vọng như vậy, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


61. Chúng đêu là trói buộc, 
Lạc thu thật nhỏ bé, 
VỊ ngọt thát ít oi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 227 of408 


Khổ đau lại nhiều hơn, 
Chúng đêu là câu móc, 
Bậc trí biêt như vậy, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


62. Hãy chặt đứa, bẻ gãy, 
Các kiết sử trói buộc, 
Như các loài thủy tộc, 
Phá hoại các mạng lưới. 
Nhự lửa đã cháy xong, 
Không còn trở lui lại, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


63. Với mắt cúi nhìn xuống, 
Chân đi không lưu luyên, 
Các căn được hộ trì, 

lâm ý khéo chê ngự. 
Không đây ứ, rỉ chảy, 
Không cháy đỏ bừng lên, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


64. Hãy trút bỏ, để lại, 
Các biểu tượng gia chủ, 
Như loại cây san hồ, 
Loại bỏ các nhành lá. 
Đã đặp áo cà sa, 

Xuất gia bỏ thê tục, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


65. Không tham đắm các vị, 
Không tác động, không tham, 
Không nhờ ai nuôi dưỡng, 
Chỉ khẩt thực từng nhà. 

Đối với mọi gia đình, 

Tâm không bị trói buộc, 

Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


66. Từ bỏ năm triển cái 
Che đậy trói buộc tâm, 
Đối với mọi kiết sử, 

Hãy trừ khử, dứt sạch, 
Không y cứ nương tựa, 
Chặt đứí ái sân hận, 

Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 228 of 408 


67. Hãy xoay lưng trở lại 
Đôi với lạc và khổ, 

Cả đổi với hỷ ưu, 

Được cảm thọ từ trước, 
Hãy chứng cho được xả, 
n chỉ và thanh tịnh; 
Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


68. Tỉnh cân và tỉnh tấn, 
Đạt được lý chán đê, 

Tâm không còn thụ động, 
Không còn có biêng nhác, 
Kiên trì trong cô găng, 
Đông lực được sanh khởi, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


69. Không từ bỏ độc cư, 
Hạnh viên ly thiên định, 
Thường thường sông hành trì, 
Tùy pháp trong các pháp. 
Chơn chánh nhận thức rõ, 
Nguy hiêm trong sanh hữu, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


70. Mong cầu đoạn diệt ái, 
Sông hạnh không phóng dậi, 
Không đán độn câm ngọng, 
Nghe nhiêu, giữ chánh niệm. 
Các pháp được giác sát, 
Quyết định, chánh tỉnh cân. 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


7L. Như sư tử, không động, 
An tịnh giữa các tiêng, —_ 
Như gió không vướng mắc, 
Khi thối qua màn lưới. 
Như hoa sen không dính, 
Không bị nước thảm tới, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


72. Giống như con sư tử, 
Với quai hà hùng mạnh, 
Bác chúa của loài thú, 
Sông chỉnh phục chê ngự. 
Hãy sông các trú xứ, 
Nhân tịnh và xa văng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 229 of 408 


Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


73. Từ tâm, sống trú xả, 
Bị tâm, hạnh giải thoát, 
Sông hành trì thực hiện, 
H tâm, cho đúng thời, 
Không chóng đổi và chậm, 
Với một ai ở đời. 

Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


74. Đoạn tận lòng tham ái, 
Sản hận và sỉ mô, 

Chặt đứt và căt đoạn, 

Các kiết sử lớn nhỏ 
Không có gì sợ hãi, 

Khi mạng sông gân chung, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng. 


75. Có những bạn vì lợi, 

Thân cận và chung sông, 
Những bạn không mưu lợi, 
Nay khó tìm ở đời. 

Người sáng suốt lợi mình, 
Không phải người trong sạch, 
Hãy sông riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 


(1V) Kinh Bhàradvà7a, Người Cày Ruộng (Sn 12) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mfagadha, tại núi Dakkhinàgini, trong một làng Bà-la-môn tên 
Ekandlà. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kasibhàradvdja có khoảng năm trăm lưỡi cày sẵn sàng, vì là thời gieo 
mạ. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến chỗ Bả-la-môn Kasibhàraävàja đang làm việc. 
Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kasibhàradväja đang phân phát đồ ăn. Rồi Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn, 
sau khi đến, Ngài đứng một bên, Bà-la-môn Kasibhàradvdja thấy Thế Tôn đang đứng một bên đề khất 
thực, liền nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, ta cày và ta gleo, sau khi cày, sau khi gieo, ta ăn. Và Sa-môn, hãy cày vả g1eo. Sau khi 
cày và g1eo, hãy ăn! 


- Này Bả-la-môn, Ta cũng cày và cũng gieo. Sau khi cày và sau khi gieo, Ta ăn. 
- Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, hay cái cày, hay lưỡi cày, hay gậy thúc trâu bò, hay các con bò 


đực của Tôn giả Gofzma. Vậy mà Tôn giả Gofđma nói: "Này Bà-la-môn, Ta có cày và Ta có g1eo. Sau 
khi cày và sau khi gieo, Ta ăn ". 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 230 of 408 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàraävdja nói lên với Thế Tôn bài kệ: 
Bhàradväaja: 


76. Người tự nhận Người cày, 
1a không tháy Người cây, 
Này trả lời chúng tôi, 

Đã hỏi vê Người cày, 
Chúng tôi muôn rõ biết, 
Người cày nhự thê nào? 


Thế Tôn: 


77. Lòng tin là hột giống, 
Khổ hạnh là cơn mưa, 
Trí tuệ đổi với Ta 

Là ách và lưỡi cày, 

Xáu hồ là cắn cây, 

Ÿ là sợi dây buộc, 

Và niệm đổi với Ta 

Là lưỡi cày, gậy thúc. 


78. Với thản khéo phòng hộ, 
Với lời khéo phòng hộ, 

Với món ăn trong bụng, 
Biết tiết độ, chế ngự, 

Ta tác thành chơn thực, 

Để cắt dọn cỏ rác, 

Sự giải thoát của Ta 

Thật hiện lành nhu thuận. 


79. Với tỉnh cần tỉnh tấn, 
1a gánh chịu trách nhiệm, 
Ta tự mình đem lại 

An ôn khỏi khô ách. 

Như vậy, Ta đi tới, 
Không trở ngại thôi lui, 
Chô nào Ta đi tới, 

Chỗ ấy không sâu muộn. 


ð0. Cày bừa là như vậy, 
Được quả là bát tử, 

Sau cày bừa như vậy, 
Mọi khó được giải thoát. 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàraäv/a lây một bát bằng đồng lớn, cho đỗ đầy với cháo sữa dâng đức Phật và 
thưa: 


- Thưa Tôn giả Gofama, hãy dùng cháo sữa, Tôn giả là người đi cày! Tôn giả Go/zma đi cày quả bắt tử! 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 231 of408 


Thế Tôn: 


81. Ta không hưởng vật dụng, 
Do tụng kệ đem lại, 

Đây không phải là pháp, 

Của bậc có chánh kiên 

Chư Phật đếu bác bỏ, 

Tụng hát các bài kệ, 

Khi pháp có hiện hữu, 

Truyền thông là như vậy. 


82. Hối này Bà-la-môn, 
Người cần phải cúng dường, 
Đồ ăn vật uống khác, 

Bậc đại sĩ toàn điện, 

Đã đoạn các lậu hoặc, 

Đã lăng dịu dao động, 

Ta chính là thửa ruộng, 
Cho những ai câu phước. 


- Vậy, thưa Tôn giả GŒofama, con sẽ cho ai cháo sữa này? 


- Này Bà-la-môn, Ta không thấy ai ở thế giới, với chư Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, hay trên đời này 
VỚI quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người, có thể sau khi ăn, tiêu hóa được món 
cháo sữa này, trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Vậy, này Bà-la-môn, Ông hãy đỗ cháo sữa này trên 
chỗ không có cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước không có sinh vật. 


Rồi Bà-la- môn Kasibhàradvdja đem nhận chìm cháo sữa ấy vào nước không có sinh vật. Cháo sữa ấy 
khi bị đỗ xuống nước, nó sôi lên, sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Ví như một lưỡi cày, 
phơi cả ngày dưới ánh nắng, được đem quăng xuống nước, lưỡi cày ấy sôi lên sùng Sục, nó phun khói, 
nó bốc khói lên. Cũng vậy, cháo sữa ấy, khi bị đồ xuống nước, nó sôi lên, sôi lên sùng sục, nó phun 
khói, nó bốc khói lên. Rồi Bà-la-môn Kasibharadvàja hoảng hốt, rợn tóc gáy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gø/ama! 'Thật vị diệu thay, thưa Tôn giả Goø/amal Ví như, thưa Tôn giả 
Goøfzma, một người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chí 
đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, đê những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, pháp được Tôn giả Gofzma dùng nhiều phương tiện trình bày. Con xin qui y Tôn giả Gø/zma, qui y 
Pháp, qui y chúng Tỷ-kheo. Mong răng con được xuât gia với Tôn giả Goø/ama, được thọ đại giới. 


Rồi Bà-la-môn Kasibhàradvaja được xuất gia với Sa-môn Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới 
không bao lâu, Tôn giả 8hàrađväj/a sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân. 
Không bao lâu, do vì mục đích gì, bậc thiên nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu cánh Phạm 
hạnh ấy. Vị ấy thắng HH "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ". Tôn giả Bhàradvđ/a trở thành một vị A-la-hán. 


(V) Kinh Cưnda (Sn 16) 


83. Người thợ rèn Cunda, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 232 of 408 


Nói lên lời như sau: 

Con hỏi bậc Đại sĩ, 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 
Đáng Giác ngộ, Pháp chủ, 
Đã đoạn tận khái ái, 

Bậc tôi thượng hai chân, 
Bác đánh xe tôi thăng, 
Xin Ngài nói ở đời, 

Có bao nhiêu Sa-mmôn? 


Thế Tôn: 


84. Chỉ có bốn Sa-môn, 
Không có hạng thứ năm, 
Thể Tôn đáp Cunda, 

Này Cunda, là vậy. 

Ta tỏ bày cho Ông, : 

Được hỏi điều tự thây, 

Bậc chiên thăng con đường, 
Bậc thuyết giảng con đường, 
Bác sông trên con đường, 
Kẻ làm ô uề đạo. 


Cunda: 


5. Người thợ rèn Cunda, 
Liên bạch với TÌ hệ Tôn: 
Chư Phật nói thê nào, 

Bác chiên thăng con đường, 
Bậc thiên định con đường, 
Sao gọi không ước lường? 
Con hỏi xin trả lời, 

VỊ sông đúng con đường? 
Xin trình bày cho con, 

Kẻ làm đường ô uế. 


Thế Tôn: 


đó. Ai vượt khỏi nghỉ hoặc, 
VỊ thoát khỏi mũi lên, 

Ua thích cảnh Niêt-bàn, 
Không tham đăm Vật gì, 
Bậc lãnh đạo thê giới, 

Chư Thiên và loài Người, 
Chư Phát gọi vị ây, 

Bậc chiên thăng con đường. 


87. Ai ở đời biết được, 
Pháp tôi thượng, tôi thượng, 
Nói lên và phân tích, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 233 of 408 


Pháp ở đây là vậy. 

VỊ chặt đứt nghỉ hoặc, 

Bậc ẩn sĩ, không dục, 

Bác Tỷ-kheo thứ hai 

Được gọi thuyết con đường. 


8đ. Ai sống trên con đường, 
Con đường pháp khéo giảng, 
Sống chế ngự chánh niệm, 
Bước đường không lỗi lâm, 
1ỷ-kheo thứ ba này 

Được gọi sông trên đường. 


89. Ai sống ưa che đậy, 
Dưới hình thức giới cám, 
Xông xáo, nhớp gia đình, 
Bạt mạng và man trá, 
Không chê ngự nhiêp phục, 
Sóng lăm môm lăm miệng. 
Người sở hành như vậy 

Là kẻ ô uễ đạo. 


90. Vị cư sĩ thâm hiểu 
Các hạng người như vậy, 
Thánh đệ tử, nghe nhiêu, 
Có trí tuệ thông hiểu, 
Sau khi rõ biết chúng, 
Tất cả là như vậy. 

Thấy vậy, vững lông tin, 
Không có bị sút giảm 
Làm sao lại lán lộn, 

Kẻ ác với người thiện, 
Làm sao xem giống nhau, 
Bác tịnh, kẻ không tịnh. 


(V1) Kinh Bại Vong (Paràbhava) (Sn 18) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvøi, tại Jefavana, khu vườn ông Andthapindika. Rồi một Thiên nhơn, sau 


khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thê Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn với những bài kệ: 


Thiên nhân: 


9]. Về bại vong con người, 
Con hỏi Gofama, 

Con đến hỏi Thể Tôn, 

Cửa vào của bại vong? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Thế Tôn: 


92. Thật dễ hiểu thành công, 
Thật dễ hiểu bại vong, 

Ưa mễn pháp, thành công, 
Thù ghét pháp bại vong. 


Thiên nhân: 


93. Nhự vậy, chúng con rõ, 
Thứ nhất về bại vong, 

Thứ hai, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


94. Ai mến kẻ bắt thiện, 
Không ái luyễn bậc thiện, 
Thích pháp kẻ bất thiện, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


95. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ hai về bại vong, 

Thứ ba, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


9ó. Người tánh ưa thích ngủ, 
Thích hội chúng, thụ động, 
Biếng nhác, thường phẫn nộ, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


97. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ ba về bại vong. 

Thứ tư, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 
96. Ai với mẹ hay cha, 
Già yêu, tuôi trẻ hết, 
Tuy giàu không giúp đỡ, 


Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


Page 234 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


99. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ tư về bại vong. 

Thứ năm, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


100. Ai nói dối lường gạt, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Hay các khát sĩ khác, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


10T. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ năm về bại vong. 

Thứ sảu, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


102. Người giàu có tài sản, 
Có vàng bạc thực vật, 
Hương vị ngọt một mình, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


103. Như vậy, chúng con rõ 
Thứ sắu về bại vong. 

Thứ bảy, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 
104. Người tự hào về sanh, 
Về tài sản dòng họ, 
Khinh miệt các bà con, 
Chính cửa vào bại vong. 
Thiên nhân: 
105. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ bảy về bại vong, 
Thứ tám, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


106. Người đắm say nữ nhân, 


Page 235 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Đăm say rượu, cờ bạc, 
Hoang phí mọi lợi đấc, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


107. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ tám về bại vong. 

Thứ chín, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


108. Không vừa đủ vợ mình, 
Được thây giữa dâm nữ, 
Được tháy với vợ người, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


109. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ chín về bại vong. 

Thứ mười, mong Ngài nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


110. Người tuổi trẻ đã qua, 
Cưới cô vợ vú frỏn, 

Ghen nàng không ngủ được, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


TII. Như vậy, chúng con rõ, 
Thứ mười về bại vong. 
Thứ mười một, xin nói, 
Cửa vào của bại vong? 

Thế Tôn: 
112. Đàn bà, hay đản ông, 
Rượu chè, tiêu hoang phí, 
Được địa vị quyên thê, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thiên nhân: 


113. Như vậy, chúng con biết, 
Thứ mười một bại vong. 


Page 236 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 237 of 408 


Thứ mười hai, xin nói, 
Cửa vào của bại vong? 


Thế Tôn: 


114. Tài sản ít, ải lớn, 
Sanh gia đình hoàng lộc, 
Ở đây muốn frị vì, 

Chính cửa vào bại vong. 


115. Bại vong này ở đời, 
Đác trí khéo quán sát, 
Đầy đủ với chánh kiến, 
Sống hạnh phúc ở đời. 


(VIT) Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam) (Sn 21) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàwztji, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn vào buỗi sáng, 
đắp y, cầm y bát, đi vào Sàva/h¡ để khất thực. Lúc bấy giờ, tại trú xứ của Bà-la-môn Aggikabhàradvàja, 
lửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thứ lớp khất thực ở 


Sàvafthi, đi đến trú xứ của Bà-la-môn 4ggibhàradvdja. Bà-la-môn Aggibhàradvdja thây Thê Tôn từ xa 
đi đến, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: 


- Ở đây kẻ trọc đầu, ở đây kẻ Sa-môn tỉ tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. 
Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 4ggibhàradvdja: 
- Này Bà-la-môn, Người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? 
- Này Tôn giả Go/ama, tôi không biết kẻ bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện. Lành thay, nếu Tôn 
giả Œofama thuyết pháp như thể nào cho tôi, để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ 
bần tiện. 
- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả! 
Bà-la-môn 4ggibhàradvdja vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
116. Người phần nộ, hiểm hận, 
Ác nhân, gièm pha người, 
Ác tà kiến, man trả, 
Được biết là bắn tiện. 
1I7. Ai ở đây hại vật, 
Một sanh, hoặc hai sanh, 


Không thương xót hữu tình, 
Được biết là bân tiện. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 238 of 408 


118. Ai làm hại vây hãm, 
Các làng, các thị trần, 
Kẻ cướp đoạt có tiêng, 
Được biết là kẻ bẩn tiện. 


119. Tại làng hay tại rừng, 
Vật sở hữu của người, 

Lấy trộm của không cho, 
Được biết là kẻ bân tiện. 


120. 4i vay nợ Của người, 
Bị đôi liên trồn tránh, 

1a đâu mắc HỢ ngươi, 
Được biết là kẻ bắn tiện. 


121. Ai vì ham vật mọn, 
Kẻ đang đi trên đường, 
Giêt hại cướp vật mọn, 
Được biết là kẻ bản tiện. 


122. Ai vì mình, vì người, 
Hay vì nhân tài sản, 

Làm nhân họ nói láo, 
Được biết là kẻ bắn tiện. 


123. Ai được thấy giữa vợ 
Của bà con, bạn thân, 

Ép buộc hay ưng thuận, 
Được biết là kẻ bắn tiện. 


124. Ai với mẹ hay cha, 
Giả yếu, tuổi trẻ HDG; 
Tuy giàu không giúp đỡ, 
Được biết là kẻ bân tiện. 


125. 4i với mẹ hay cha, 
Với anh chị, nhạc mẫu, 
Làm hại, dùng lời măng, 
Được biết là kẻ bắn tiện. 


126. Ai được hỏi mục đích, 
Lại khuyên lời trái đích, 
Khuyên bảo nên che đậy, 
Được biết là kẻ bắn tiện. 


127. Ai làm các nghiệp ác, 
Muốn không biết mình làm, 
Ai làm hạnh che đậy, 

Được biết là kẻ bân tiện. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 239 of 408 


128. Ai đến nhà người khác, 
Ăn món ăn ngon lành, 

Lại không đáp lê lại, 

Được biết là bán tiện. 


129. Ai nói dối lường gạt, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Hay các người nghèo khác, 
Được biết là bán tiện. 


130. Dùng lời mắng, không cho, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Khi thời ăn uông đên, 

Được biết là bán tiện. 


131. Ở đời nói không thật, 
Bị sĩ mê che đậy, 

Tham cầu chút lợi nhỏ, 
Được biết là bán tiện. 


132. Ai đề cao tự ngã, 
Khi miệt giả trị người, 
Hạ mình với tự cao, 

Được biết là bán tiện. 


133. Ai gây hẳn, hà tiện, 
Ác dục và xan tham, 

Xóo quyết, không tàm qui, 
Được biết là bán tiện. 


134. Ai phỉ bảng đức Phật, 
Hay đệ tử của Ngài, 

Hàng xuất gia, tại gia, 
Được biết là bán tiện. 


135. Ai không phải La-háản, 
Tự nhận là La-hản, 

Kẻ trộm Phạm thiên giới, 
Chính tôi hạ bán tiện. 
Những hàng bán tiện này, 
Ta nói rõ cho Ông. 


136. Bần tiện không vì sanh, 
Phạm chí không vì sanh, 

Do hành, thành bân tiện, 
Do hành, thành Phạm chỉ. 


137. Do đây, nên hiểu biết, 
Nhự Ta trình bày rõ, 
Matanga được danh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 240 of 408 


Bần tiện, ăn thịt chó. 


138. Danh tối thượng khó đạt, 
Màlanga đạt được, 

Nhiễu Sáf-ly, Phạm chỉ, 

Đến hấu "hạ vị ấy. 

139. Vị ấy leo thiên xa, 

Trên đường lớn không bụi, 
Từ bỏ mọi dục tham, 

Đạt được Phạm thiên giới, 
Thọ sanh không ngăn chận, 

Vị ấy sanh Phạm thiên. 


140. Có những Bà-la-môn, 
Sanh gia đình Đạo sư, 
Hay sanh những gia đình 
Quyền thuộc với bùa chủ, 
Họ vân thường được tháy, 
Làm các điêu ác nghiệp, 


l1ẠI. Hiện tại bị khinh miệt, 
Đời sau sanh ác thú, 

Thọ sanh không ngăn chận, 
Sanh ác thu đáng khinh. 


142. Bân tiện không vì sanh, 
Phạm chí không vì sanh, 

Do hành thành bần tiện, 

Do hành thành Phạm chí. 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn 8hàraäväja bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả GŒø/zmal Thật vị diệu thay, thưa Tôn giả Goø/zma! Thưa Tôn giả 
Gofama, ví như người dựng đứng lại những gì bị quãng ngã xuông, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy, Pháp được Tôn giả Go/zma dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay qui y Tôn giả GŒøfama, qui 
y Pháp và qui y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gø/zma nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời qui ngưỡng. 


(VIIT) Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25) 


143. Vị thiện xảo mục đích, 
Cần phải làm như sau: 

Sau khi hiểu thông suối, 
Con đường an tịnh ấy, 

Có khả năng, trực tánh, 
Thật sự, khéo chân trực, 
Đề nói và nhu hòa, 

Không có gì cao mạn. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 241 of408 


144. Sống cảm thấy vừa đu, 
Nuôi sông thật dê dàng, 

lì CÓ sự rộn ràng, 

Sóng đạm bạc giản dị. 

Các căn được tịnh lạc, 
Khôn ngoan và thát trọng, 
Không xông xáo gia đình, 
Không tham ái, tham vọng. 


145. Các sở hành của mình, 
Không nhỏ nhen vụn vặt, 
Khiên người khác có trí, 

Có thể sanh chỉ trích. 
Mong mọi loài chúng sanh, 
Được an lạc, an Ôn, 

Mong họ chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 


146. Mong tất cả những ai, 
Hữu tình có mạng sông, 
Kẻ yêu hay kẻ mạnh, 
Không bỏ sót một ai, 

Kẻ dài hay kẻ lớn, 

Trung, tháp, loài lớn, nhỏ. 


147. Loài được thấy, không thấy, 
Loài sông xa, không xa, 

Các loài hiện đang sông, 

Các loài sẽ được sanh, 

Mong mọi loài chúng sanh 

Sông hạnh phúc an lạc. 


148. Mong rằng không có di, 
Lưởng gạt lừa dôi ai, 

Không có ai khinh mạn, 

Tại bất cứ chỗ nào. 

Không vì giận hờn nhau, 
Không vì tưởng chông đôi. 
Lại có người mong muôn, 
Làm đau khô cho nhau. 


149. Như tấm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đổi tát cả 

Các hữu tình chúng sanh, 
Hãy tu tập tám ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 


150. Hãy tu tập từ tâm, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 242 of 408 


Trong tắt cả thể giới, 

Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy, cả bê ngang, 
Không hạn chê, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 


151. Khi đứng, hay khi đi, 
Khi ngồi, hay khi năm, 
Lâu cho đến khi nào, 

Khi đang còn tình thức, 
Hãy an trú niệm này, 

Nêp sông này như vậy, 
Được đời đê cập đên, 

Là nếp sống tôi thượng. 


152. Ai từ bỏ tà kiến, _ 
Giữ giới, đủ chánh kiên, 
Nhiêp phục được tham ái, 
Đối với các dục vọng, 
Không còn phải tái sanh, 
Đi đến thai tạng nữa. 


(1X) Kinh Hemavata (Sn 27) 
Sdfagira: 


153. Nay đúng vào ngày rằm, 
Ngày trai giới, bồ-tát, 

Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Sdtdgira, 

Đêm đã được an trú, 

Đêm đẹp như cối trời, 

Hãy gặp Gotama, 

Bậc Đạo Sư vô thượng. 


Hemavafa: 


154. Có phải ý vị ấy, 

Tạm nguyện thật khéo phát? 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Hemavafa, 

Có phải đôi sanh loại, 

Có tâm tư như vậy? 

Có phải các tw duy, 

Được khéo léo điêu phục 
Đôi với các pháp khả ái, 

Và pháp không khả ái? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 243 of 408 


Sdfàgira: 


155. Ý vị ấy là vậy, 

Tám nguyện thát khéo phái, 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Sdtàgira, 

Đối với mọi sanh loại, 

Có tâm tư như vậy, 

Như vậy là tư duy, 

Được khéo léo điêu phục. 


Hemavdafa: 


156. Có phải là vị ấy 
Không lây vật không cho? 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Hemavdía, 

Có phải với hữu tình, 

Vị ấy khéo chế ngự? 

Có phải với ¡ phóng dát, 

VỊ áy khéo viên ly? 

Có phải đổi thiên định, 

VỊ áy không từ bỏ? 


Sdtagira: 


157. Vị ấy không có lấy 
Những vật không được cho, 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Sàtàgira, 

VỊ áy với hữu tình, 

Rát khéo léo chê ngự, 

Vị ấy với ' phóng ‹ dật, 

Thật sự sông viên ly, 

Đức Phật đổi thiên định, 
Không từ bỏ, sao lãng. 


Hemavdafa: 


158. Có phải là vị ấy, 
Không nói lời nói láo? 

Nói vậy là Dạ-xoa, 

Tên Hemavafa, 

Có phải là vị ấy 

Đoạn tận các trách nhiệm? 
Có phải là vị ấy 

Không nói lời vụ không? 
Có phải là vị ấy : 
Không nói lời phù phiêm? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 244 of 408 


Sdtàgira: 


159. Và thật sự vị ấy, 
Không nói lời nói láo, 
Nói vậy là Dạ-xoa, 

Tên Sdtdgira, 

Đoạn tận đường ác ngữ, 
Không nói lời vụ không, 
Vị áy nói những lời 
Sáng suối, có nghĩa lý. 


Hemavdafa: 


160. Có phải đối các dục, 
VỊ áy không tham ái? 
Đáy là lời Dạ-xoa, 

Tên Hemavafia, _ 

Có phải tâm vị áy 
Không có bị dao động? 
Có phải tâm vị ây 

Vượt khỏi sự sỉ ám? 

Có phải thật vị áy, 

Có mất đôi các pháp? 


Sdtàgira: 


1ó]. Vị ấy không tham ái 
Đối với các dục vọng, 
Đáy là lời Dạ-xoa, 

Tên Satàgira, 

Tạm không có dao động, 
Vượt khỏi mọi sỉ ám, 
Đức Phật thật có mát 
Đối với tát cả pháp. 


Hemavdafa: 


162. Có phải là vị ấy 
Đây đủ về các mình? 
Đây là lời Dạ-xoa 

Tên Hemavafa, 

Có phải là vị ấy 

Sở hành thật thanh tịnh? 
Có phải là vị áy 

Các lậu hoặc đoạn tận? 
Có phải là vị ây 

Không còn có tải sanh? 


Sdtàgrra: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 245 of 408 


163. Sự thật là vị ấy, 
Đây đủ với các mình, 
Đây là lời Dạ-xoa, 

Tên Sdtdgira 

Sở hành thật thanh tịnh, 
Mọi lậu hoặc đoạn tận, 
Thật sự đổi vị áy, 
Không còn có tải sanh. 


Hemavdafa: 


163. (a) Có phải vị ẩn sĩ, 
Với tâm được viên mãn, 
Mọi việc làm vị áy 

Được làm khéo hoàn mãn, 
Có phải người tản thản, 
Một cách đúng Chánh pháp. 
Vị đáy đủ trí đức, 

Đáy đủ cả hạnh đúc. 


Sdtàgira: 


163. (b) Thật sự vị ẩn sĩ, 

Với tâm được viên mãn, 
Mọi việc làm vị ấy 

Được làm khéo hoàn mãn. 
Thật sự Ông tùy hỉ 

Một cách đúng Chánh pháp, 
VỊ đây đủ trí đức, 

Đây đủ cả hạnh đức. 


Cả hai: 


164. Thật sự vị ẩn sĩ, 

Với tâm được viên mãn, 
Mọi việc làm vị ấy 

Được làm khéo hoàn mãn. 
Chúng ta hãy yết kiên 

Tôn giả Gofama, 

VỊ đây đủ trí đức, 

Đây đủ cả hạnh đức. 


Hemavdafa: 


165. Bắp chân giống như nai, 
Thon vững chác, bên bị, 

Giản dị ít nhu cấu, 

Không tham đâm Vật gì. 

!ãy đi đên yêt kiên 

ân sĩ Gotama, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 246 of 408 


VỊ hành trì thiên định, 
Trong rừng núi xa văng. 


166. Sống cô độc một mình, 
Như sư tử, như voi. 
Ngài không có tham đăm, 
Không câu mong các dục. 
Chúng ta hãy đi đên, 

Và hỏi thăm vị áy 

Về con đường giải thoát 
Khỏi cạm bây Ác ma. 


Cả hai: 


167. VỊ tuyên bồ giải thích, 
VỊ đạt đến mọi pháp, 

Bác giác ngộ vượt khỏi 
Hận thù và sợ hãi, 

Chúng ta hãy đên học 
Sa-môn Gofama. 


Hemavdafa: 


1ó8. Do pháp nào có mặt, 
Thê giới được sanh khởi, 
Nói vậy là dạ-xoa, 

Tên Hemavafa. 

Do pháp nào có mặt, 

Tác thành sự giao hợp? 
Sự cháp thủ ở đời, 

Là cháp thủ cái gì? 

Do pháp nào có mặt, 

Thể giới bị tàn hại? 


Thế Tôn: 


169. Do sáu pháp có mặt, 
Thể giới được sanh khởi, 
Này Hemavaia, 

Thể Tôn nói như vậy. 

Do sảu pháp có mặt, 

Tác thành sự giao hợp, 
Sự cháp thủ ở đời, 

Là cháp thủ sáu pháp, 
Do sáu pháp có mặt, 

Thê giới bị tàn hại. 


Hemavdafa: 


170. Do chấp thủ cái gì, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 247 of 408 


Đây thể giới bị hại? 

Được hỏi, hãy nói lên, 

Về con đường thoát đời. 
Làm thể nào đau khổ, 
Được giải thoát hoàn toàn? 


Thế Tôn: 


171. Đây, năm dục trưởng dưỡng, 
Ý được goi thứ sáu, 

Bỏ ước muôn ở đây, — 

Như vậy, thoát đau khổ. 


172. Đây, con đường thoát đời. 
Như thật nói Ông rõ, 

Đường này Ta nói Ông, 

Như vậy, thoát đau khổ. 


Hemavdafa: 


173. Đây, ai vượt bộc lưu? 
Đây, ai vượt biển lớn? 
Không chán đứng bám víu, 
Ai không chìm vực sâu? 


Thế Tôn: 


174. Ai luôn luôn đủ giới, 
Có tuệ, khéo thiên định, 
Tâm hướng nội, chánh niệm, 
Vượt bộc lưu khó vượt. 


175. Ai từ bỏ dục tưởng, 
Vượt khỏi mọi kiết sử, 
Ai, hỷ, hữu đoạn tận, 
Không chừm vào vực sâu. 


Hemavdafa: 


176. VỊ trí tuệ thâm sảu, 
Tháy được đích tê nhị, 

Vị không có sở hữu, 

Không tham đăm dục hữu. 
Hãy yết kiên vị áy, 

VỊ luôn luôn giải thoát, 
Bậc đại sĩ tiên bước, 

Trên con đường Thiên đạo. 


177. Bậc danh xưng vô thượng, 
Bậc thấy đích tế nhị, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 248 of 408 


Bậc ban bố trí tuệ, 

Không tham đăm dục tạng. 
Hãy yết kiến vị ấy, 

Vị Toàn trí, T; hiện tuệ, 

Bác Đại sĩ tiên bước 

Trên con đường Thánh đạo. 


178. Hôm nay thật chúng con 
Được thấy điềm tối lành, 
Được hào quang chói sáng, 
Của bình mình tôt lành. 

Vì chúng con được thây, 

Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Bậc đã vượt bộc lưu, 

Bậc đã đoạn lậu hoặc. 

179. Ngàn vị dạ-xoa này, 

Có thân lực danh xưng, 

Tắt cả xin đi đến 

Y tựa quy ngưỡng Ngài, 

Ngài là bậc Đạo Sư, 

Vô thượng của chúng con. 
160. Chúng con sẽ bộ hành 
Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đỉnh lê bậc Chánh giác, 
Đảnh lê thiện pháp tánh, 

Của Chánh pháp vì diệu. 


(X) Kinh Alavaka (Sn 31) 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Álavi, tại trủ xứ của Dạ-xoa 4iavaka. Rồi Dạ-xoa A4lavaka đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 
Thế Tôn đi ra. 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 
- Lành thay, Hiền giả. 


Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, Dạ-xoa 4/2vaka nói với Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 
Thế Tôn đi ra: 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 
- Lành thay, Hiền giả. 


Thế Tôn đi vào. 


Lần thứ ba, Dạ-xoa 4/avaka nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 
Thế Tôn đi ra. 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 
- Lành thay, Hiền giả. 


Thế Tôn đi vào. 


Lần thứ tư, Dạ-xoa 4/avaka nói với Thế Tôn: 


- Này Sa-môn, hãy đi ra. 


- Này Hiền giả, Ta sẽ không đi ra cho Ông. Ông cần gì hãy làm? 


Page 249 of 408 


- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm trí Ngài điên loạn, hay ta sẽ 
bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng. 


- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới với chư Thiên, với Ác ma và với Phạm thiên, trong 


quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và loài Người, lại có thể làm tâm Ta điên loạn, hay bóp 
nát quả tim của Ta, hay nắm chân quăng Ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, Ông cứ 


hỏi như ý Ông muốn. 
Rồi Dạ-xoa với bài kệ nói với Thế Tôn: 
Alavaka: 


161. Ở đời, tài sản gì, 

Tối thắng cho con người? 
Cải gì khéo thực hành 
Đem lại chơn an lạc. 

Cái gì trong các vị, 

Là vị ngọt tôi thượng? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Nếp sống nhự thế nào, 
Gọi nếp sông tôi thăng? 


Thế Tôn: 


182. Ở đời này, lòng tin, 
Tôi thăng cho con người, 
Cải gì khéo thực hành, 
Đem lại chơn an lạc? 
Chánh pháp khéo thực hiện, 
Đem lại chơn an lạc, 

Sự thật trong các vị, 

Là vị ngọt tôi thượng, 

Nêp sông với trí tuệ, 

Là nếp sông tôi thăng. 


Alavaka: 


183. Thế nào Vượi bộc lưu? 
Thê nào vượt biên lớn? 
Thê nào vượt qua khô? 

Thể nào thật thanh tịnh? 


Thế Tôn: 


184. Với tín, vượt bộc lưu, 
Không phóng dật, vượt biên, 
Tĩnh tán, vượt đau khó, 

Với tuệ, được thanh tịnh. 


Alavaka: 


185. Thế nào được trí tuệ? 
Ti hệ nào được tải sản? 
Thê nào đạt danh xưng? 
Thể nào cột bạn hữu? 

Đời này qua đời sau, 

Thế nào, chết không sâu? 


Thế Tôn: 


166. Tìn tưởng bậc La-hán, 
Tìn pháp, đạt Niêt-bàn, 
Khéo nghe, được trí tuệ, 
Bậc trí, không phóng dát. 


187. Làm thích đáng trách nhiệm, 
Phán đáu được tài sản, 

Với sự thật được danh, 

Bồ thí cột bạn bè. 


Page 250 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


188. Ai là người gia chủ, 
Tìn tưởng bôn pháp này, 
Sự thật và Chánh pháp, 
Kiên trì và bô thí, 

VỊ áy sau khi chối, - 

Nhát định không sâu muộn. 


189. Hãy hỏi các vị khác, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Nêu có pháp nào khác 

Ở đời, lại thăng hơn, 

Sự thật và nhiêp phục, 
Bồ thí và kham nhẫn? 


Alavaka: 


190. Sao nay con rộng hỏi, 
Sa-môn, Bà-la-môn,, 

Nay con được rõ biết, 
Hiện, vị lai hạnh phúc. 


T91. Vì hạnh phúc cho con, 
Mong răng bậc Giác Ngộ, 
Hãy ải đên an trú, 

Tại xứ Alavi. „ 

Nay con đã rõ bit. 

Chó nào thí, quả lớn. 


192. Con sẽ đi bộ hành, 
Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đỉnh lê bác Giác Ngộ, 
Đảnh lê thiện pháp tánh 
Của Chánh pháp vì diệu. 


(X1) Kinh Thắng Trận (Sn 34) 


193. Hoặc là đi hay đứng, 
Hoặc là ngôi hay năm, 
Hoặc co tay, đuôi tay, 
Như vậy, thân dao động. 


194. Ràng buộc với xương gân, 
Trét thoa với da thị, 

Thân được da che đậy, 

Như thật không thấy rõ. 


195. Trong một bụng chứa đây, 
Cục gan, và bọng đái, 
Quả tìm và buông phối, 


Page 251 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 252 of 408 


Cả thận, và tỳ tạng. 


196. Nước mũi, và nước miễng, 
Mô hồi, và nước mỡ, 

Máu, và nước khớp xương, 
Mật, và bạch huyết cấu. 


197. Từ chín nguồn nước này, 
Bắt tịnh luôn luôn chảy, 

Từ mắt, đô bắn chảy, 

Từ tai, đô bẩn chảy. 


198. Nước mũi từ lỗ mũi, 
Từ miệng, có khi chảy, 
Chảy mật, và niêm dịch, 
Từ thân, mô hôi bẩn. 


199. Trong đâu thật trồng rỗng, 
Chứa đây những óc, não. 

Bị vô mình dắt dẫn, 

Kẻ ngu nghĩ tịnh sạch. 


200. Khi bị chết nằm xuống, 
Phông lên, và xanh bẩm, 
Quăng bỏ trong nghĩa địa, 
Bà con không đoái hoài. 


201. Chó, dã can đến ăn, 
Chó sói, các côn trùng, 
Qua, điệu hậu đến ăn, 
Côn có hữu tình khác. 


202. Được nghe lời Phật dạy, 
Tỷ-kheo có trí tuệ, 

Vị ấy liêu trì thân, 

Thấy thân đúng như thát. 


203. Đáy thế nào, kia vậy, 
Kia thế nào, đây vậy, 

Đối với thân trong ngoài, 
Từ bỏ mọi lòng dục. 


204. Từ bỏ lòng tham dục, 
Đây Tỷ-kheo có tuệ, 
Chứng bắt tử, tịch tịnh, 
Niếễt-bàn giới thường trú. 


205. Thân này với hai chân, 
Bắt tịnh và hôi thúi, 
Đây xác chết, chảy nước, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 253 of 408 


Lại được giữ, nâng nu. 


206. Với thân thể như vậy, 
Ai lại nghĩ đề cao, 

Hay khinh miệt kẻ khác, 
Trừ kẻ không tháy gì. 


(X11) Kinh Vị Ẩn Sĩ (Sn 35) 


207. Thân mật, sanh sợ hãi, 
Tru xứ, sanh bụi bặm, 
Không trú xứ, không thân, 
Hình ảnh bậc ấn sĩ. 


206. Ai đã chặt sanh hữu, 
Không còn gieo giống thêm, 
Sanh hữu đã đoạn tận, 
Không muôn nó tùy sanh, 
Được gọi là án sĩ, 

Một mình đi im lặng, 

Bác đại sĩ đã thảy, : 

Con đường tịch tịnh ấy. 


209. Sau khi ước lượng đái, 
Tìm hiểu được hột giống, 
Không còn muôn tham ái, 
Được tiêp tục tùy sanh, 

VỊ áy chân án sĩ, : 

Thấy sanh diệt châm dứt, 
Đoạn tận mọi lý luận, 
Không rơi vào tính toán. 


210. Đã rõ mọi trú xứ, 
Không ham trú xứ nào, 

VỊ áy chân ấn sĩ, : 
Không tham, không say đăm. 
Không còn phải ra sức, 

Đã đạt bờ bên kia. 


211. Bậc chiến thắng toàn diện, 
Bác toàn trì, thiện tuệ, 

Đôi với tát cả pháp, 

Không còn bị ô nhiễm. 

Bậc từ bỏ tát cả, 

Ái đoạn diệt, giải thoát. 

Các bậc trí nhận thức, 

VỊ áy thật án sĩ. 


212. VỊ có trí tuệ lực, 
Giới cám được đây đủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 254 of 408 


Định tĩnh, thích thiên định, 
GŒìn giữ trì chánh niệm, 
Giải thoát các trói buộc, 
Không hoang vu, lậu tận, 
Các bậc trí nhận thức, 

VỊ áy thật ân sĩ. 


213. Bộ hành, riêng một mình, 
ân sĩ, không phóng dật, 
Trước chê bai, tán thán, 
Không có bị dao động. 
Như sư tứ, không sợ, 

Giữa các tiêng vang động. 
Như gió không vướng lưới, 
Như son không dính nước, 
Bậc lãnh đạo mọi người, 
Người không ai lãnh đạo. 
Các bậc trí nhận thức, 

VỊ áy thật án sĩ. 


214. Vị nào biết Xử Sự, 
Như cột trụ hồ tăm, 
Khi người khác nói lời, 
Lời khen chê cực đoạn, 
VỊ không có tham ải, 
Với căn khéo định tĩnh, 
Các bậc trí nhận thức, 
VỊ áy thật ẩn sĩ. 


215. Ai thật tự mình đứng 
Thăng như cây thoi đưa, 
Nhàm chán các nghiệp ác, 
Quản sát chánh, bát chánh, 
Các bậc trí nhận thức, 

VỊ áy thật ẩn sĩ. 


216. Ai biết tự chế ngự, 
Không làm các điểu ác, 
Trẻ và hạng trung niên, 
Bậc ẩn sĩ chế ngự, 

VỊ không nên chọc giận, 
Vì không làm ai giận, 
Các bậc trí nhận thức, 
VỊ áy thật ân sĩ. 


217. Ai sống nhờ người cho, 
Nhận lãnh đồ khát thực, 
Nhận từ trên, từ giữa, 

Hay từ chô còn lại, 

Không đủ đề tán thán, 
Không nói lời hạ mình, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 255 of 408 


Các bậc trí nhận thức, 
VỊ áy thật án sĩ. 


218. Sống thụ hạnh ẩn sĩ, 
Từ bỏ sự dâm dục, 

Ai lúc còn tuổi trẻ, 

Không bị trói buộc gì, 

Từ bỏ mạn, phóng dật, 
Được hoàn toàn giải thoái, 
Các bậc trí nhận thức, 

VỊ áy thật ân sĩ. 


219. Rõ biết được thể giới, 
Tháy được lý chân đề, 
Vượt khỏi được bộc lưu, 
Vượt biên lớn như vậy. 

VỊ chặt đút trói buộc, 
Không ÿ lại, vô lậu. 

Các bậc trí nhận thức, 

VỊ áy thật án sĩ. 


220. Hai nếp sống không giống. 
An trú, thật xa nhau, 

Gia chủ, có vợ con, : 
Không ngã sở, khéo nhiêp, 

Gia chủ không chế ngự, 

Ngăn chận hữu tình khác, 

Bậc ấn sĩ luôn luôn, 

Che chở loài hữu tình. 


221. Giống như loại chim công, 
Loại chỉm có cô xanh, Ộ 

Không bao giờ sảnh băng 
Chim thiên nga nhanh nhẹn. 
Cũng vậy, người gia chủ, 
Không sánh bàng TỷỶ-kheo, 

Bác án sĩ viên ly, 

Sông thiên định trong rừng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 256 of 408 


CHƯƠNG II 
TIỂU PHẨM 


(1) Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39) 


222. Phàm ở tại đời này, 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đát này, 
Hoặc chính giữa hư không 
Mong răng mọi sanh linh, 
Được đẹp ÿ vui lòng, 

Vậy, hãy nên cân thận, 
Lăng nghe lời dạy này. 


223. Do vậy các sanh linh, 
Tất cả hãy chú lâm, 

Khởi lên lòng từ mán, 

Đối với mọi loài, người. 
Ban ngày và ban đêm, 

Họ đem vật cúng dường, 
Do vậy không phóng dật, 
Hãy giúp hộ trì họ. 


224. Phàm có tài sản gi, 
Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, 

Có châu báu thù thăng, 
Không gì sánh băng được, 
Với Như Lai, Thiện Thệ 
Như vậy, nơi Đức Phát, 

Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


225. Đoạn diệt và ly tham, 
Bát tử và thù diệu, 

Phật Thích Ca Máu-Ni, - 
Chứng pháp áy trong thiên. 
Không gì sánh bàng được, 
Với pháp thù điệu áy. 

Như vậy, nơi Chánh pháp, 
Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


226. Phật Thé Tôn thù thắng, 
Nói lên lời tán thán, 

Pháp thiên định trong sạch, 
Liên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh bàng được, 
Pháp thiên vi điệu ấy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 257 of408 


Như vậy, nơi Chánh pháp, 
Là châu bảu thù điệu 

Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


227. Tám vị bốn đôi này, 
Được bậc thiện tán thán, 
Chúng đệ tử Thiện Thệ, 
Xứng đáng được cúng dường. 
Bồ thí các vị áy, 

Được kết quả to lớn. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 

Là châu báu thù diệu. 

Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


226. Các vị lòng ít dục, 
Với ý thật kiên trì, 

Khéo liên hệ mật thiết, 
Lời dạy Gotamal!. 

Họ đạt được quả vị, 

Họ thể nhập, bắt tử, 

Họ chứng đắc dễ dàng, 
Hưởng thọ sự tịch tịnh, 
Như vậy, nơi tăng chúng, 
Là châu bảu thù điệu, 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


229. Như vậy cột trụ đá, 
Khéo } tựa lòng đái, 

Dâu có gió bốn phương, 
Cũng không thê dao động, 
Ta nói bậc chơn nhân, 
Giông như ví dụ này. 

VỊ thê nhập với tHệ, 

Thấy được những Thánh đề, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 


230. Những vị khéo giải thích, 
Những sự thật Thánh đề, 
Những vị khéo thuyết giảng, 
Với trí tuệ thâm sâu, 

Dáu họ có hết sức, 

Phóng dật không tự chế, 

Họ cũng không đến nổi, 

Sanh hữu lần thứ tám. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 258 of 408 


Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


231. Vị ấy nhờ đây đủ, 

Với chánh kiến sáng suối, 
Do vậy, có ba pháp, 

Được hoàn toàn từ bỏ. 
Thân kiên và nghỉ hoặc, 
Giới cấm thủ cũng không; 
Đối với bốn đọa xứ, 

Hoàn toàn được giải thoát; 
Vị ấy không thể làm, 

Sáu điễu ác căn bản. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu bảu thù điệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


232. Dâu vị ấy có làm 
Điều ác gì đi nữa, 

Với thân hay với lời, 

Kẻ cả với tâm » l 

Vị ấy không có thể 

Che đậy việc làm ấy, 

Vị ấy được nói rằng, 
Không thể thấy ác đạo. 
Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


233. Đẹp là những cây rừng 
Có bông hoa đâu IIgỌH, 
Trong tháng ba nóng bức, 
Những ngày hạ đáu tiên, 
Pháp thù thăng thuyết giảng, 
Được ví dụ như vậy, 

Pháp đưa đên Niêt-bàn, 
Pháp hạnh phúc tôi thượng. 
Như vậy, nơi Đức Phát, 

Là châu bảu thù điệu 

Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


234. Cao thượng, biết cao thượng, 
Cho, đem lại cao thượng, 

Bác vô thượng thuyêt giảng, 

Pháp cao thượng thù thăng. 

Như vậy, nơi đức Phật, 

Là châu báu thù diệu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 259 of 408 


Mong với sự thật này, 
Được sông chơn hạnh phúc. 


235. Nghiệp cũ đã đoạn tận, 
Nghiệp mới không tạo nên, 
Với tâm tư từ bỏ, 

Trong sanh hữu tương lai. 
Các hột giông đoạn tận, 
Uớc muôn không tăng trưởng, 
Bác trí chứng Niêt-bản, 

Vĩ như ngọn đèn này. 

Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. 
Mong với sự thật này, 

Được sông chơn hạnh phúc. 


236. Phàm ở tại đời này, 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đát này, 
Hoặc chính giữa hư không, 
Hãy đánh lê đức Phật, 

Đã như thực đên đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đảnh lê và cúng dường. 
Mong răng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


237. Phàm ở tại nơi này, 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Hoặc chính giữa hư không. 
Hãy đánh lê Chánh pháp, 
Đã như thực đên đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đỉnh lê và cúng dường. 
Mong răng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


236. Phàm ở tại nơi này, 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đát này, 
Hoặc chính giữa hư không. 
Hãy đảnh lê chúng Tăng 
Đã như thực đên đây, 
Được loài Trời, loài Người, 
Đỉnh lê và cúng dường. 
Mong răng với hạnh này, 
Mọi loài được hạnh phúc. 


(11) Kinh Hôi Thối (Amagandha) (Sn 42) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 260 of 408 


Bà-la-môn: 


239. Các bậc Thiện chơn chánh, 
Ăn hạt giống cây thuốc, 

Ăn đậu đũa, đậu rừng, 

Ăn lá, ăn rễ cây, 

Ăn trái các dây leo, 

Nhận được thật đúng pháp. 

VỊ áy không nói láo, 

Vì các dục thúc đầy. 


240. Ôi ngài Kassapa, 

Ai ăn các món ăn, 

Do người khác bồ thí, 
Khéo làm, khéo chưng dọn, 
Trong sạch và thù thăng; 
Ăn lúa gạo thơm ngon. 

4i ăn uống như vậy 

Là ăn thịt hôi thối. 


241. Này bà con Phạm thiên, 
Chính Ngài tuyên bồ rằng: 
Ta “không ä ăn đô thôi, 

Để nuôi sống thân Ta. 
Nhưng Ngài ăn món ăn 
Băng lúa gạo thơm ngon, 
Ăn thịt các loài chỉm, 

Náu ăn thật khéo léo 

1a hỏi Kassapa: 

Ý nghĩa sự kiện này, 

Ngài định nghĩa, thể nào, 
Là ăn đô hôi thôi? 


Đức Phật Kassapa: 


242. Sát sanh và hành hình, 
Đá thương và bát trói, 
Trộm cấp và nói láo, 

Man trả và lừa đảo, 

Giả bộ kẻ học thức, 

Đi lại với vợ người, 

Đáy là đồ ăn thôi, : 

Ăn thịt không phải thối. 


243. Ở đời, các hạng người, 
Không chê ngự lòng dục, 
Đưm mê các vị ngon, 

Liên hệ đên bát tịnh, 

Theo chủ nghĩa hư vô, 

Bất chánh khó hướng dân, 
Đây là ăn đô thối, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 261 of408 


Ăn thịt không phải thối. 


244. Ai thô bạo, dã man, 
Sau lưng nói gièm pha, 
Phản bạn không từ bị, 
Lại công cao ïIgạo mạn, 
Tánh không có bố thí, 
Không cho ai vật gì, 
Đây là ăn đô thối, : 
Ăn thịt không phải thối, 


245. Phân nộ và kiêu mạn, 
Cửứng đâu và chỗng đổi 
Man trá và tật đó, 

Nói vô ích, huênh hoang, 
Kiêu mạn và quả mạn, 
Thân mật với kẻ ác, 

Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


246. Ác giới, nợ không trả, 
Làm người điểm chỉ viên, 
Làm những nghề dối trá, 

Ở đây, kẻ giả vò, 

Ở đây người bản tiện, 
Những 'Igười làm ác nghiệp, 
Đây là ăn đô thối, : 

Ăn thịt không phải thối. 


247. Ở đời đối hữu tình, 
Người không biết kiểm chế, 
Láy cướp sở hữu người, 
Chủ tâm làm hại người, 
Ác giới và tàn nhân 

Ác ngữ, thiếu lễ độ, 

Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


246. Hạng tham ô, thù nghịch, 
Tìm cách để giết hại, 

Luôn luôn hướng về ác, 

Sau chết sanh tôi tăm, 

Chúng sanh ấy rơi vào, 

Địa ngục đâu XUÔNg trước. 
Đây là ăn đồ thôi, 

Ăn thịt không phải thối, 


249. Không phải do cả thị, 
Cùng các loại nhịn ăn, 
Không phải do lða thể, 
Đầu trọc và bện tóc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 262 of 408 


Không do tro trét mình, 
Mặc da thú khô cứng, 
Không phải do săn sóc, 
Nuôi dưỡng lửa tế tự, 
Không do nhiêu khổ hạnh, 
Để được chứng bắt tứ, 
Không bùa chú tế tự, 

Các tế đàn thời tiết, 

Làm con người trong sạch, 
Nêu nghỉ hoặc chưa đoạn. 


250. Do sống hộ trì căn, 
Với các căn nhiềp phục, 
Vững trú trên Chánh pháp, 
Thích chán trực, hiên hòa, 
Vượt khỏi các tham ái, 
Đoạn tận mọi khô đâu, 

Bác trí không nhiêm dính, 
Điểu được tháy, được nghe. 


251. Nhiễu lần, Thể Tôn thuyết, 
Ý nghĩa lời dạy này, 

Bậc bác học kệ chú, 

Thâm hiệu ý nghĩa áy. 

Bậc ân sĩ nói lên, 

Với những kệ tuyệt diệu, 

Bậc không ăn đồ thối, 

Độc lập, khó hướng dẫn. 


252. Nghe xong những lời dạy, 
Lời Thể Tôn khéo nói, 

Chấm dứt ăn đô thối, 

Đoạn tận mọi khổ đau, 

VỊ áy đánh lê Phật, 

Với tâm ỹ nhún nhường, 

Thỉnh câu được cho pháp, 
Xuất gia tại nơi đây. 


(T111) Kinh Xấu Hổ (Sn 45) 


253. Ai mở miệng tuyên bố: 
Tôi là bạn của anh, : 

Sở hành vượt xáu hồ, 

Lại khinh chán bạn mình, 
Không chịu khó găng làm, 
Công việc có thê làm. 

Cân biết người như vậy, 
Không phải bạn của tôi. 


254. Ai đối với bạn hữu, 
Chỉ làm với lời nói, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 263 of 408 


Lời nói đẹp, khả ái, 
Nhưng chỉ lời nói suông, 
Bậc trí biết người ấy, 
Người chỉ nói, không làm. 


2: Người luôn luôn chủ ý, 
Nghĩ ngờ sự thiểu sói, 

Tìm kiêm các nhược điểm, 
Người ấy không phải bạn, 
Với ai có thể năm, 

Như con năm trên ngực, 
Người ây mới thật bạn, 
Không bị ai chia ly. 


256. Ai mong lợi ích quả, 

Tu tập các sự kiện, 

Đem lại sự hân hoan, 

Tu tập sự an lạc, 

Đem lại thưởng, tán thán, 
Gánh trách nhiệm làm người. 


257. Uống xong vị viễn ly, 
Uống xong vị an tịnh, 
Không sợ hãi, không ác, 
Hưởng vị ngọt, pháp hỷ. 


(1V) Kinh Điềm Lành Lớn (Kinh Đại Hạnh Phúc - Mahamangala Sutta) (Sn 46) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Sàvaffhi, ở Jefavana, khu vườn ông Anadthapindika. Rồi một Thiên nhân, khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thủ thắng chói sáng toàn vùng Jefavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn: 


Thiên nhân: 


258. Nhiễu Thiên nhân và Người, 
Suy nghĩ đến điêm lành, 

Mong trớc và đợi chờ, 

Một nếp sống an toàn, 

Xin Ngài hãy nói lên 

Về điểm lành tôi thượng. 


Thế Tôn: 


259. Không thân cận kẻ ngu, 
Nhưng gản gũi bậc trí, 

Đảnh lễ người đáng lễ 

Là điềm lành tôi thượng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 264 of 408 


260. Ở trú xứ thích hợp, 
Công đức trước đã làm, 
Chân chánh hướng tụ tâm, 
Là điều lành tôi thượng. 


261. Học nhiêu, ngh nghiệp giỏi, 
Khéo huấn luyện học tập, 

Nói những lời khéo nói 

Là điềm lành tôi thượng. 


262. Hiếu dưỡng mẹ và cha, 
Nuôi dưỡng vợ và con, 

Làm nghề không rắc rồi 

Là điểm lành tôi thượng. 


263. Bó thí, hành đúng pháp, 
Săn sóc các bà con, 

Làm nghiệp không lỗi lầm 
Là điểm lành tối thượng. 


264. Chấm dứt, từ bỏ ác, 

Chê ngự đam mê rượu, 

Trong pháp, không phóng dật 
Là điểm lành tôi thượng. 

2635. Kính lễ và hạ mình, 

Biết đủ và biết ơn, 

Đứng thời, nghe Chánh pháp 
Là điểm lành tôi thượng. 


266. Nhân nhục, lời hòa nhã, 
Yết kiến các Sa-môn, 

Đúng thời, đàm luận pháp, 
Là điềm lành tối thượng. 


267. Khắc khổ và Phạm hạnh, 
Thầy được lý Thánh đề, 

Giác ngộ quả Niêi bàn 

Là điêm lành tôi thượng. 


2668. Khi xúc chạm việc đời, 
Tám không động, không sẵu, 
Không uê nhiễm, an ôn 

Là điểm lành tôi thượng. 


269. Làm sự việc như vậy, 
Không chỗ nào thất bại, 
Khắp nơi được an toàn, 
Là điềm lành tôi thượng. 


(V) Kinh Sùciloma (Sn 47) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 265 of 408 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Gayà, ở Tamkitamanca tại trủ xứ của Dạ-xoa Sùciloma. Lúc bẫy giờ, Dạ-xoa 
Khara, Dạ-xoa Sùciloma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ-xoa Khara nói với Dạ-xoa S0ciloma: Đây là 
Sa-môn. Đây không phải là Sa-môn. Đây là Sa-môn hay là Sa-môn giả hiệu. Rồi Dạ-xoa Sciloma đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến cọ xát thân Thế Tôn. Thế Tôn tránh né thân của mình, rồi Dạ-xoa Sùciloma 
nói với Thế Tôn: 


- Có phải Sa-môn sợ ta? 
- Này Hiền giả, Ta không sợ Ông, nhưng xúc phạm với Ông là ác. 


- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho tâm Ngài điên loạn, hay bóp 
nát quả tìm của Ngài, hay năm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng. 


- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới chư Thiên, với chư Thiên, Ác ma và Phạm Thiên, 
trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và loài Người, lại có thể làm cho tâm Ta điên loạn 
hay bóp nát quả tim của Ta, hay năm chân của Ta, sẽ quăng Ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này 
Hiền giả, Ông cứ hỏi Ta như ý Ông muốn. 


Rôi Dạ-xoa S2cilơma với câu kệ nói với Thê Tôn: 
Sùciloma: 


270. Từ những nguyên nhân nào, 
Tham và sân khởi lên? 

Không ưa thích, ưa thích, 

Sợ hãi từ đâu sanh? 

Từ đáu được sanh khởi, 

Các suy tâm của ÿ, 

Như đưa trẻ độc ác, 

Thả cho con quạ bay? 


Thế Tôn: 


271. Từ những nguyên nhân này, 
Tham, sân được khởi lên, 

Không ưa thích, ưa thích, 

Sợ hãi từ đáy sanh, 

Từ đây được sanh khởi, 

Các suy tâm của ÿ, 

Như đưa trẻ độc ác, 

Thả cho con quạ bay. 


272. Sự hiện hữu của ngã, 
Chính do thân ái sanh, 
Như các loại cây bàng, 
Do thân cây bàng sanh. 
Sự triên phược các dục, 
Thật rộng lớn vô cùng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 266 of 408 


Như cây Màluvà, 
Tỏa rộng lan khắp rừng. 


273. Hãy nghe! Này Dạ-xoa, 
Những ai được rõ biết 

Từ đâu, khiển sanh khởi, 

Họ tẩy sạch nhân ấy. 

Họ vượt qua dòng nước, 
Chảy mạnh khổ vượt này, 
Trước chưa được vượt qua, 
Không còn có tái sanh. 


(V1) Kinh Hành Chánh Pháp (Sn 49) 


274. Pháp hạnh và Phạm hạnh, 
Được gọi là tối thượng hạnh, 
Nếu là người xuất gia, 

Bỏ nhà, sông không nhà. 


275. Nếu bản tánh lắm môm, 
Ua làm hại như thú, 

Đời sông áy ác độc, _ 

Làm ngã tăng bụi trán. 


276. Tỷ-kheo ưa cãi nhau, 
Bị vô mình che đậy, 
Không biết pháp luật dạy, 
Pháp do Phật tuyên thuyết. 


277. Bị vô mình lãnh đạo, 
Hại bậc tu tập ngã, 

Không li biết đường ô nhiễm, 
Đưa đến cõi địa ngục. 


278. VỊ Tỷ-kheo như vậy, 
Rơi vào chô đọa xứ, 

Đi đáu thai chỗ này, 
Đến đâu thai chỗ khác, 
Đi từ tôi tăm này, 

Đên chô tôi tăm khác. 

Vị ấy sau khi chết, 

Rơi vào chỗ khổ đau. 


279. Nhự hồ phân đây tràn, 
Sau nhiễu năm chất chứa, 
Cũng vậy, kẻ uế nhiễm, 
Thật khó lòng gột sạch. 


280. Hỡi này các Tỷ-kheo, 
Hãy biết người như vậy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 267 of 408 


Hệ lụy với gia đình, 
Ác dục, ác tư duy, 
Ác uy nghỉ cử chỉ, 
Ác sở hành, hành xử. 


281. Tất cả đều động tình, 
Tránh xa ngưòi như vậy, 
Hãy thôi nó như bụi, 

Hãy quăng nó như rác. 


282. Hãy đuổi kẻ nói nhiễu, 
Kẻ Sa-môn giả hiệu, 
Sau khi đuối ác dục, 
Ác uy nghỉ hành xứ. 


283. Hãy giữ mình trong sạch, 
Chung sông kẻ trong sạch, 
Sống thích đáng, chánh niệm, 
Rồi hòa hợp, sảng suối, 

Hãy chấm dứt khô đau. 


(V11) Kinh Pháp Bà-la-môn (Sn 50) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvaffhi, tại Jefavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi nhiều Bà-la- -môn đại 
phú ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế 


Tôn: 


- Thưa Tôn giả Go/ama, hiện nay còn có những Bà-la-môn nào được thấy là theo pháp Bà-la-môn của 
những Bà-la-môn thời xưa? 


- Này các Bà-la-môn, hiện nay không còn thấy các Bà-la-môn theo pháp Bà-la-môn của các Bà-la-môn 
thời xưa? 


- Lành thay, Tôn giả GŒofama hãy nói cho pháp Bả-la-môn của các Bả-la-môn thời xưa. Nếu Tôn giả 
Gofama không thây gì phiên phức. 


- Vậy này các Bả-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Các Bà-la-môn đại phú ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 
284. Các ẩn sĩ thời xưa, 
Ché ngự, sông khác khó, 


Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 
Hành lý tưởng tự ngã. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 268 of 408 


285. Phạm chí, không gia súc, 
Không vàng bạc lúa gạo, 

Học hỏi là tài sản, 

Họ che chở hộ trì, 

Kho tàng tối thượng ấy. 


286. Đồ ăn được sửa soạn, 
Được đặt tại ngưỡng cửa, 
Với lòng tin, họ soạn 

Để cúng bậc Thánh câu. 


2ð7. Với vải mặc nhiễu màu, 
Với giường nằm trú xứ, 

Từ quốc độ giàu có, 

Họ đảnh lễ Phạm chí. 


286. Không bị ai xâm phạm 
Là Phạm chí thời áy, 
Không bị ai chiến hại, 

Họ được pháp che chở, 
Không ai ngăn chận họ, 
Tại ngưỡng cửa gia đình. 


289. Từ trẻ đến bốn tám, 
Các Phạm chí thời xưa, 
Họ sống hành Phạm hạnh, 
Tâm cấu mình và hạnh. 


290. Các vị Bà-la-môn, 
Không đến giai cáp khác, 
Không mua người làm vợ, 
Chung sông trong tình thương, 
Họ äi đền với nhau, 

Trong niêm hoan hỷ chung. 


291. Ngoại trừ thời gian ấy, 
Thời có thê thụ thai, 

Là người Bà-la-môn,_ 
Không đi đến giao cấu. 


292. Họ tán thán Phạm hạnh, 
Giới, học thức, nhu hòa, 
Khắc khổ và hòa nhã, 

Bắt hại và nhẫn nhục. 


293. Vị tối thắng trong họ, 
Là Phạm thiên, nô lực, 

Vị áy không giao hợp, 
Cho đên trong cơn mộng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 269 of 408 


294. Ở đời, bậc có trí, 
Học theo hạnh vị áy, 

Họ tán thán Phạm hạnh, 
Giới đức và nhán nhục. 


295. Họ xin cơm, sảng tọa, 
Vải mặc, bơ và đáu, 

Thâu nhiệp thật đúng pháp, 
Họ tô chức tÊ tự, 

Trong lề tê tự ây, 

Họ không giết bò cải. 


296. Như mẹ và như cha, 
Như anh, nhự bà con, 
Bò là bạn tôi thượng, 

Từ chúng, sanh được vị. 


297. Bò cho ăn, cho sức, 
Cho dung sắc, cho lạc 
Biệt được lợi ích này, 
Họ không giết hại bỏ. 


298. Họ đoan trang thân lớn, 
Có dung sắc, danh xưng, 
Bản tánh là nhiệt tình, 

Trong hành thiện dứt ác, 

Họ còn sông ở đời, 

Dán chúng hưởng an lạc. 


299. Giữa họ có đảo lộn, 
Họ tháy vật nhỏ nhẹn. 
Tháy huy hoàng nhà vua, 
Tháy trang sức phụ nữ. 


300. Các cỗ xe khéo làm, 
Thăng với ngựa thuần thục, 
Trang hoàng với tâm thảm, 
Nhiều sắc lại nhiêu màu. 
Các trú xứ phòng óc, 

Khéo chia, khéo ngăn cách. 


301. Đàn bà mập vây quanh, 
Chúng người đẹp háu hạ, 
Bà-la-môn tham đăm, 

Tài sản lớn của người. 


302. Đọc các bài kệ tụng, 
Họ đên Okkàla, 

Ngài được tài sản lớn, 
Ngài được lúa gạo nhiêu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Hãy thiết lập tế đàn, 
Vì tài sản ngài lớn, 

Hãy thiết lập tê đàn, 
Vì tiên bạc ngài lớn. 


303. Rồi vua, bậc lãnh tụ, 
Vương chủ các xa bình, 
Được các Bà-la-môn 
Nhiêp phục và cảm hóa, 
1 ồ chức các tê đàn, 

Vê ngựa và về người, 
Quăng con nêm, nước thánh, 
Với các cửa then cài. 

Lê tế đàn này xong, 

Họ cho các Phạm chí, 
Nát nhiễu loại tài sản. 


304. Bò, giường năm, ảo mặc, 


Nữ nhân trang sức đẹp, 
Các cô xe khéo làm, 

Thăng với ngựa thuần thục, 
Trang hoàng với tâm thảm, 
Nhiều sắc lại nhiễu màu. 


305. Các tru xứ đẹp để, 
Khéo chia, khéo ngăn cách, 
Đáy các loại lúa gạo, 

Họ cho các Phạm chí, 

Rất nhiêu là tài sản. 


306. Ở đây, được tài sản, 
Phạm chí thích cất chưa, 
Lòng dục chúng thỏa mãn, 
Khát ái càng tăng trưởng, 
Họ lại đọc kệ tụng, 

Họ đến Okkàka. 


307. Như nước, đất và vàng, 
Tài sản và lúa gạo, 

Cứng vậy là các bò, 

Đối với các loài, người. 
Chúng là những vật dụng, 
Cần thiệt cho hữu tình. 

Hãy thiết lập tê đàn, 

Vì tài sản ngài lớn, 

Hãy thiêt lập tê đàn, 

Vì tiên bạc ngài lớn? 


308. Rồi vua, bậc lãnh tụ, 
Vương chủ các xa bình, 
Được các Bà-la-môn, 


Page 270 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 271 of408 


Nhiệp phục và cảm hóa, 
1ô chức các tế đản, 
Trăm ngàn bò bị giết 


309. Không phải với bàn chân, 
Cũng không phải với sừng. 
Con bò hại một ai, : 

Chung được khéo nhiêp phục 
Như con dê, con cừu, 

Chung cho nhiêu ghè sữa, 

Tuy vậy, vua ra lệnh, 

Năm sừng bài lây chúng, 

Giêt chúng băng dao gươm. 


310. Rồi chư Thiên, Tổ tiên, 
Đề Thích, A-tu-la, 

Với các hàng Dạ-xoa, 
Đồng thanh cùng la lớn, 
Như vậy là phi pháp, 

Khi gươm giết hại bỏ. 


3]1. Trước đã có ba bệnh, 
Dục, ăn không đủ già, 

Do giêt hại muôn thủ, 
Chúng lên đên chín tám. 


312. Trượng phạt phi pháp này, 
Từ xưa truyền đên nay, 

Vật vô tội bị giớt, 

Còn người lê tê đàn, 

Thôi thất khỏi Chánh pháp, 


313. Vậy tùy pháp cổ này, 
Bị bậc trí khiên trách, 
Chó nào lê tế đàn, : 
Như vậy, được xem tháy, 
Quân chúng liên chỉ trích, 
Các vị lê tê đàn. 


314. Như vậy, pháp bị hoại, 
Hạng Thuú-đà, Phệ-xá, 

Bị phân ly chia rễ, 

Các hạng Sáft-để-]] 

BỊ chia năm, chẻ bảy 

Còn vợ khinh rẽ chồng. 


315. Các Sát-l† hoàng tộc, 
Các bà con Phạm thiên, 
Cùng với hạng người khác, 
Được gia tộc che chở, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 272 of 408 


Họ bỏ quên sanh chủng, 
Họ rơi vào các dục. 


Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn đại phú ây bạch Thế Tôn; 


- Thật vi diệu thay, Tôn giá Go/zma! Thật vị diệu thay, Tôn giá Go/zma! Thưa Tôn giả Gofama, như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, 
Pháp được Tôn giả Go/zma với nhiều pháp môn trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Tôn giả 
Œøfama quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gø/ama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


(VTIIT) Kinh Chiếc Thuyền (Sn 55) 


316. Từ vị nào một người, 
Rõ biết được Chánh pháp, 
Hãy đảnh lễ vị ấy, 

Như chư Thiên, Inda, 

VỊ áy được đánh lê, 

Tâm tư sanh hoan hỷ, 

Nghe nhiêu, học hỏi nhiễu, 
Thuyết trình chơn diệu pháp. 


317. Vị sáng suốt chú tâm, 
Suy ft và quán sát 

Thực hành pháp tuỳ pháp, 
Trở thành vị hiểu biết, 
Thông mình và thận trọng, 
Không phóng dật, vị ấy, 
Theo gương vị như vậy. 


316. Ai phục vụ kẻ ngu, 
Nơgu si, tâm bé nhỏ, 

Mục đích chưa đạt được, 
Lại ganh tị tật đó, 

Chính ở đây Chánh pháp, 
Không phái triên tu tập, 
Chưa Vượt thoát nghỉ hoặc, 
Người ấy bị tử vong. 


319. Như người nhảy xuống sông, 
Đòng sông nước ngập trân, 

Nước sông, nhớp đục ngáu, 
Dòng nước chảy nhanh mạnh 
Người ấy bị lôi cuồn, 

Theo dòng nước trôi đi, 

Làm sao nó có thể, 

Giúp người khác vượt dòng. 


320. Cũng vậy, với người nảo, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 273 of 408 


Pháp không được tu tập, 
Không quán sát ý nghĩa, 
Của những vị nghe nhiêu, 
Tự mình không rõ biết, 
Nghỉ hoặc chưa vượt qua, 
Làm sao nó có thê, - 

Giúp người khác thiên định. 


321. Như người được leo lên, 
Chiếc thuyền mạnh vững chắc, 
Được trang bị đây đủ, 

Mái chèo và fay lái; 

Người như vậy ở đây, 

Giúp nhiều người ngược dòng, 
Rõ biết những phương tiện, 
Thiện xảo và sáng suối. 


322. Như vậy, bậc sáng SUỐI, 
Luôn luôn fự tu tẬp, : 
Bậc nghe nhiễu hiểu nhiễu, 
Không côn bị dao động, 

VỊ áy giúp đỡ được, 

Các người khác tu thiên, 
Làm khởi lên nguyên nhân, 
Tha thiết muốn nghe pháp. 


323. Do vậy, hãy thân cận, 
Bậc chân nhân hiển sĩ, 
Bậc sáng suối, có trí, - 
Bậc nghe nhiêu học nhiêu. 
Sau khi biết mục đích, 

Có găng khéo hành trì, 

Rõ biết được Chánh pháp, 
Vị ấy được an lạc. 


(1X) Kinh Thế Nào là Giới (Sn 56) 


324. Thế nào là giới đức? 
1 hế nào là chánh hạnh? 
Cần phải làm tăng trưởng. 
Thân khẩu ý nghiệp nào? 
Để người chánh nhập cuộc, 
Đạt được đích tối thượng? 


325. Kính lễ bậc trưởng thượng, 
Không ganh tị một ai, 

Cân phải biết thời gian, 

Để yêt kiến Đạo sư, 

Biết được đúng thời khắc, 

T huyết pháp bắt đầu giảng, 

Hãy cần thận lắng nghe, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 274 of 408 


Lời giảng được khéo nói. 


326. Hãy đi đến đúng thời, 
Trước mặt vị Đạo Sư, 

Từ bỏ tánh cứng đâu, 

Với thải độ khiêm tôn, 
Hãy nhớ nghĩ ức niệm, 
Hãy chơn chánh hành trì, 
Mục đích và Chánh pháp, 
Ché ngự và Phạm hạnh 


327. Vui thích trong Chánh Pháp 
Hoan hỷ trong Chánh Pháp, 

n trú trên Chánh pháp, 

Biết phân tích Chánh pháp, 

Sở hành không làm sì, 

Có lời uê nhiêm pháp, 

Chịu hướng dân lãnh đạo, 

Lời trung thực khéo nói. 


328. Bỏ cười đùa, lắm miệng, 
Khóc than và sân hận, 

Làm những điều man trả, 
Lừa đảo, tham, kiêu mạn, 
Bồng bột và bạo ngôn, 

Cứng răn và đam mê, 

Sống từ bỏ tái cả, 

Ly say đăm, kiên trì. 


329. Thức tri được cốt lỗi, 
Những lời đươc khéo nói, 
Được nghe khéo thức trì, 
Cốt lõi của thiên định, 
Với con người hập tấp, 
Lại phóng dật buông lung, 
Trí tuệ, đếu được nghe, 
Không có thê tăng trưởng. 


330. 4n vui thích Chánh pháp, 
Do bậc Thánh tuyên thuyết, 
Họ trở thành vô thượng, 

Về lời ý và nghiệp, 

Họ an tịnh nhu hòa, 

An trú trên thiên định, 

Chứng đạt được cốt lỗi, 

Pháp được nghe, trí tuệ. 


(X) Kinh Đứng Dậy (Sn 57) 


331. Hãy đứng dậy, ngôi dậy, 
Với người mộng ích gì? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Kẻ bệnh ngủ làm gì? 
Khi mũi tên phiên lụy. 


332. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, 
Hãy kiên trì học tập, 

Đạt cho được an tịnh, 

Đừng đê cho thân chết, 

Biết Ông là phóng dật, 

Mê hoặc, chỉnh phục Ông. 


333. Chư Thiên và loài Người, 
Sóng y chỉ tâm cáu, 

Hãy vượt ái dục này, 

Chớ đê thời khác qua, 

Khi thời khác đã qua, 

Bị sâu khô địa ngụ. 


334. Phóng dật là bụi nho, 
Bụi do phóng dật khởi, 

Với mình, không phóng dật, 
Tự mình rút mũi tên 


(X1) Kinh Ràhula (Sn 58) 
Thế Tôn: 


335. Thường chung sống người hiển, 


Thây có khinh miệt không? 
Người cảm đuôc loài Người, 
Được tháy tôn trọng không? 


RNàahula: 


336. Thường chung sống người hiển, 


Con không có khinh miệt. 
Người cắm đuộc loài Người, 
Thường được con tôn trọng. 


Thế Tôn: 


337. Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 
Khả ái và đẹp ÿ, 

Với lòng tin xuất gia, 

Này trở thành con người, 

Làm chám dứt khô đau. 


33ð. Tỉ hân cận với bạn lành, 
Sông (rủ xứ xa văng, 
Viên ly không ôn ào, 
Hãy tiết độ ăn uông 


Page 275 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 276 of 408 


339. Yáo, đô khát thực, 
Vật dụng và sàng tọa, 
Chớ có tham ái chúng, 
Chớ trở lui đời này. 


330. Chế ngự trong giới bồn, 
Phòng hộ trong năm căn, 
Hãy tu tập niệm thân, 

Sống với nhiễu nhàm chán. 


341. Hãy từ bỏ tịnh tướng, 
Hệ lụy với tham ải, 

Tu tập tâm bắt tịnh, 

Nhất tâm, khéo định tĩnh. 


342. Hãy tu tập vô tướng, 
Bỏ äi, mạn tùy miễn, 

Do nhiêp phục kiêu mạn, 
Ngươi sẽ sông an tịnh. 


Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới Tôn giả Ràh„ia với những bài kệ này. 
(XIT) Kinh Vangìsa (Sn 59) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế tôn sống ờ Alavi, tại điện 4ggàlava. Lúc bấy giờ, giáo sư thọ sư của Tôn giả Vangisa, tên 
là Migrodhakappa tại điện Aggalava, mệnh chung không bao lâu. Rồi Tôn giả ƒangisa, trong khi thiền 
định độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Không biệt bậc giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nhập Niết- 
bàn hay không hoàn toàn nhập Niết-bàn?", Rồi Tôn giả Vangìsa vào buồi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Vangìsa bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi Thiền tịnh độc cư, con khởi lên tư tưởng như sau: "Không biết bậc 
giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập Niết Bàn hay không, hoàn toàn nhập Niết-bàn?" 


Rồi Tôn giả Vangisa, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, châp tay vái chào Thê Tôn và với 
bài kệ, nói lên với Thê Tôn: 


Vangisa: 


343. Con hỏi bậc Đạo Sư, 
Bậc trí tuệ tôi thượng, 

Ai chặt đứt nghỉ hoặc, 
Ngay trong đời hiện tại? 
Tại Aggàlava, 

1ỷ-kheo đã mệnh chung, 
Có danh vọng danh xưng, 
Nhập Niết bàn tịch tịnh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 277 of408 


344. Nigrodhakappa, 
Chính là tên vị áy, 

Chính Thê Tôn đặi tên, 
Cho vị Phạm chí ấy, 

Vị ấy đánh lễ Ngài, 

Sống tâm câu giải thoái, 
Tĩnh cần và tỉnh tấn, 

Kiên cô thấy Chánh Pháp. 


345. Bạch Thích Ca, chúng con 
Đệ tử Ngài, tắt cả 

Chúng con đều muốn biết 

Bậc Pháp nhãn biến tri, 

n trú tại chúng con, 

Sẵn sàng để được nghe, 

Ngài Đạo sư chúng con, 

Ngài là bác Vô thượng. 


346. Hãy đoạn nghỉ chúng con, 
Cho con biết vị ấy, 

Đã được tịch tịnh chưa 

Bác trí tuệ rộng lớn, 

Hãy nói giữa chúng COñ, 

Bậc có mặt cùng khắp, 

Như Thiên chủ Đề Thích, 

Lãnh đạo ngàn chư Thiên. 


347. Phàm những cột gút gì, 
Ở đây, đường Sỉ ám, 

Dự phân với vô trí, 

Tru xứ cho nghỉ hoặc; 

Gặp được đức Như Lai, 

Họ đêu không còn nữa. 

Mắt này mắt, tối thẳng, 

Giữa cặp mắt loài Người. 


348. Nếu không CÓ người nào, 
Đoạn trừ các phiên não, 

Như gió thôi tiêu tan 

Các tầng mây dưới thấp, 
Màn đen tức bạo trùm, 

Tát cả toàn thê giới, 

Những bậc có hào quang, 
Không có thê chói sáng. 


349. Bậc trí là những vị 
Tạo ra những ảnh sảng, 
Con xem Ngài như vậy. 
Ôi! Bậc trí Sáng SUỐI, — 
Chúng con đều cùng đền, 
Bậc tu hành thiên quán, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 278 of408 


Giữa hội chúng, chúng con, 
Hãy nói về Kappal 


390. Hãy gấp phát tiếng lên, 
Tiêng ám thanh vì diệu, 
Như con chim thiên nga, 
Giương cô lên đê hót, 

Phát âm từng tiêng một, 

Với giọng khéo ngân nga, 
Tát cả bạn chúng con, 

Trực tâm nghe lời Ngài. 


351. VỊ đoạn tận sanh tử, 
Không còn chút dự tàn, 

Vị tẩy sạch phiên não, 
Con câu Ngài thuyêt pháp, 
Kẻ phàm phu không thê 
Làm theo điÊu nÓ HUÔH. 
Bác Như Lai làm được, 
Điều được ước định làm, 


352. Câu trả lời của Ngài 
Thật đây đủ trọn vẹn, 
Được chơn chánh năm giữ, 
Bậc chánh trực trí tuệ. 
Đây chấp tay cuối cùng, 
Con khéo vái chào Ngài, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bác trí tuệ tối cao. 


353. Sau khi đã được biết 
Thánh pháp thượng và hạ, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bậc tính tán tôi cao, 

Như vào giữa mùa hè, 
Nóng bức khát khao nước, 
Chúng con ngóng trộng lời, 
Hãy mưa sự hiệu biết. 


354. Kappa, sống Phạm hạnh, 
Nêp sông có mục đích, 

Phải chăng sông như vậy 

Là sông không uông phí? 

VỊ áy chứng tịch tịnh, 

Hay còn dự tàn lại, 

Được giải thoát thê nào, 

Hãy nói chúng con nghe! 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 279 of 408 


355. Vị ấy trên danh sắc, 
Đã đoạn tận tham ái, 
Thể Tôn ở nơi đây 

Đã trả lời như vậy, 
Vượt qua được già chết, 
Không còn có dư tàn, 
Thê Tôn nói như vậy, 
Bác tôi thăng thứ năm. 


Vangisa: 


356. Nghe vậy, con tịnh tín, 
Với lời nói của Ngài, 

Bác án sĩ thứ bảy? 

Và lời hỏi của con. 

Không phải là vô ích! 

Và vị Bà-la-môn 

Không có lừa đổi con. 


357. Nói gì thời làm vậy, 
Thật xứng đệ tử Phật, : 

Chặt đứt lưới rộng chăc 
Của thân chết xảo quyệt. 


TU) Ôi! Thể Tôn, Kappa 
Tháy căn nguyên cháp thủ, 
Ti hật sự đã vượt qua 

Thê lực của Ma vương, 
Thể lực thật khó vượt. 


(XIIT1) Kinh Chánh Xuất Gia (Sn 63) 
Người hỏi: 


359. Tôi hỏi bậc ẩn sĩ, 
Có trí tuệ rộng lớn, 
Đã vượt qua bờ kia, 
Tịch tịnh, tự an trú. 
Làm sao một Tỷ-kheo, 
Bỏ nhà, bỏ các dục, 
Lại có thê chơn chánh 
Dụ hành ở trên đời? 


Thế Tôn: 


360. Ai nhỏ lên điềm lành, 
Như vậy, Thể Tôn đáp 
Các sao băng mộng mị, 
Và các tướng lành dữ, 

VỊ áy đoạn trừ được, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 280 of 408 


Các lỗi lâm điềm lành; 
Tỷ kheo áđy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


361. Tỷ-kheo nhiếp phục tham, 
Đối với các dục vọng, 

Tại thiên giới, nhân giới, 

Vượt hữu, chứng tri pháp; 

Tỷ kheo äây chơn chánh 

Du hành ở trên đời. 


362. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, 
Bỏ phân nộ, xan tham, 
Với tùy thuộc chóng đổi, 
Đoạn tận thật hoàn toàn, 
Tỷ kheo äây chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


363. Sau khi đã từ bỏ, 

Cả ái và phi ái, 

Không cháp thủ một ai, 
Không y chỉ chô nào, 

Giải thoát được hoàn toàn 
Các kiết sử trói buộc, 
T)-kheo áy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


364. 4i không tìm lõi cây, 
Đôi với các sanh y, 

Có thê nhiềp phục tham, 
Đôi với các cháp thủ, 

Vị áy không y chỉ - 
Không để ai dất dân, 
1)-kheo ấy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


365. Với lời và với ý, 

Và với cả nghiệp làm, 
Không chồng đôi một ai, 
Chơn chánh biết diệu pháp, 
Thường cô gng hướng đên, 
Đường Niêt bàn tịch tịnh, 
Tỷ-kheo áy chơn chánh 

Du hành ở trên đời. 


366. 1ỷ-kheo không tự cao, 
Khi người đảnh lê mình, 
Dâu có bị nhiệc măng, 
Không khởi tâm tức tôi, 
Được đồ ăn của người, 
Không có sự tham đăm, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 281 of408 


Tỷ kheo ấy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


367. Tỷ-kheo sau khi đoạn, 
Tham dục và sanh hữu, 

Từ bỏ, không làm hại, 
Không trôi buộc một ai, 

VỊ áy vượt nghỉ hoặc, 

Đã rút ra mũi tên, 

Tỷ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


366. Tỷ-kheo sau khi biết, 
Điếu thích đáng cho mình, 
Không làm hại một ai, 

Có mặt ở trên đời, 

Sau khi đã biết pháp 

Như thật, như thê nào, 
1ỷ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


369. Với ai, các tu} miễn, 
Không côn có tôn tại, 

Và cội góc bất thiện, 
Được nhô lên tận trừ, 

Vị áy không tham dục, 
Không có hy cấu gì. 
Tỷ-kheo áy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


370. Ai đoạn tận lậu hoặc, 
Đoạn trừ cả kiếu mạn, 
Mọi con đường tham dục, 
Được chê ngự nhiêp phục, 
Được nhiếp phục tịch tịnh, 
Tự ngã được an lập, 
Tỷ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


371. Có lòng tin, nghe pháp, 
Thây được quyết định tánh, 
Bạc hiên không phe phải, 
Giữa rất nhiêu phe phái, 

Có thể nhiếp phục được, 
Tham, sản và hận thù, 
Tỷ-kheo áy chơn chánh 

Du hành ở trên đời. 


372. Thanh tịnh và chiến thắng, 
Kéo lên màn che kín, 
Tự tại trong các pháp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 282 of 408 


Đến bờ kia, bất động, 
Đoạn diệt các sở hành, 
Thiện xáo trong chánh trí, 
Tỷ-kheo ấy chơn chánh 
Du hành ở trên đời. 


373. Trong những thời quả khứ, 
Trong những thời vị lai, 

Vượt qua các chủ thuyết, 

Trí tuệ thật thanh tịnh, 

Với tát cả mọi xứ, 

Được hoàn toàn giải thoái. 
Tỷ-kheo áy chơn chánh 

Du hành ở trên đời. 


374. Rõ biết được Pháp cú, 
Chứng trị được Chánh pháp, 
Tháy được sự mở rộng, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 

Đối tắt cả sanh y, 

Được trừ diệt hoàn toàn, 
Tỷ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành ở trên đời. 


Người hỏi: 


375. Bạch Thế Tôn, chắc chăn, 
Thực sự là như vậy, 

1}-kheo được chê ngự, 

Đã an trú như vậy, 

Đã nhiêp phục hoàn toàn, 

Tát cả các kiệt sử, 

Tỷ-kheo ấy chơn chánh 

Du hành ở trên đời. 


(XIV) Kinh Dhammika (Sn 66) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thê Tôn trú ở Sâvaffhi, tại Jefavana, trong khu vườn ông And/hapindika. Rôi nam cư sĩĨ 
Dhammika đị đền Thê Tôn với năm trăm nam cư sĩ, sau khi đên đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. Ngôi xuông một bên, nam cư sĩ Dhammika nói lên những bài kệ với Thê Tôn: 


Dhammika: 


376. Kính thưa Œotama, 
Bậc trí tuệ rộng lớn, 
Con xin kính hỏi Ngài, 
Vấn đề đặc biệt này: 
Với vị đệ tử Ngài, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 283 of 408 


Làm thế nào là thiện? 
Nêu là vị xuát gia, 

Bỏ nhà, sông không nhà, 
Hay là vị có nhà, 

Sông đời nam cư sĩ? 


377. Ngài rõ biết đường đi, 
Cùng mục đích tôi hậu, 
Của Thê Tôn đời này, 

Và thê giới chư Thiên. 
Không ai so sánh Ngài, 
Bậc thấy nghĩa thù điệu, 
Chính Ngài được tôn xưng, 
Là đức Phật thù thắng. 


378. Ngài biết tất cả trí, 
Ngài trình bày Chánh pháp, 
Vì lòng thương, từ mắn, 
Đối với mọi chúng sanh, 
Ngài mở rộng bức màn, 

Bậc có mắt mọi nơi 

Không cấu uễ, thanh tịnh, 
Ngài chói toàn thê giới. 


379. VỊ vua loài Nàgà 

Tên Eràvano, 

Đã đên gắn bên Ngài 
Được nghe: Ngài chiên thăng. 
Vị ấy tìm đến Ngài, 

Đề nghe lời khuyên nhủ, 

Sau khi nghe, thích thu 

Nói lên lời: Lành thay!. 


3ö0. Vua Vessavana, 
Kuvera đến Ngài, 

Tìm hiểu hỏi han Ngài 
Về vấn đề diệu pháp, 
Được hỏi, ôi bậc trí, 
Này nói lên cho vua! 
Sau khi nghe, vị áy, 
Cũng thích thủ, ưa thích. 


3ð1. Các bậc ngoại đạo này 
Ua luận tranh khẩu chiến, 
Các tà mạng ngoại đạo, 
Hay các Ni-kiên Tủ, 

Tát cả không vượt qua, 

Hơn thắng trí của Ngài, 
Như người đang đứng lại, 
Không thắng kẻ đi mau. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 284 of 408 


362. Các Bà-la-môn này, 
Ua luận tranh khẩu chiên, 
Có những bậc Phạm-chĩ, 
Đã đến tuổi trưởng thượng, 
Tất cả đều trói buộc, 

Bởi tư tưởng của Ngài, 

Kể cả những hạng người, 
Tự phụ nói khoe khoang. 


383. Pháp này là tế nhị, 
Đem lại nguồn an lạc, 

Đã được bậc Thé Tôn 

Khéo nói, khéo thuyết giảng, 
Tả ái cả mọi hạng người, 

Đều thích thú tra nghe, 
Được hỏi, hãy nói lên, 

Ôi đức Phật tối thượng. 


34. Các vị Tỷ-kheo này, 
Đang ngôi đây tất cả, 
Kê cả nam cư sĩ, 

Tất cả đều chờ nghe, 
Hãy để họ nghe pháp, 
Bậc Vô uế Giác ngô, 
Như chư Thiên nghe lời, 
Vàsava khéo nói! 


Thế Tôn: 


3ð5. 1ỷ-kheo, hãy nghe Ta, 
Ta khiên các Thấy nghe, 
Pháp đoạn trừ điều ác, 

Tát cả hãy trọ trì, 

Với ai thấy ⁄ nghĩa, 

Nghĩ ngợi CÓ SIM ft, 

Hãy sông theo chánh hạnh, 
Thích hợp với xuất gia. 


366. Tỷ-kheo chớ ra ngoài, 
Trong thời gian phi thời, 
Hãy vào làng khát thực, 
Đúng thời, thì hãy đi, 

4i ấi đứng phi thời, 

Bị báy sập trói buộc. 

Do vậy các đức Phật, 
Không có đi phi thời. 


387. Các sắc và các tiếng, 
Các vị, hương và xúc, 

Chính những loại pháp ấy 
Làm mê hoặc chúng sanh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 285 of 408 


Hãy nhiếp phục, lòng dục, 
Đối với các pháp áy, 

Hãy vào cho đúng thời, 
Đề dùng buôi ăn sáng. 


3ởỡ. Tỷ-kheo được đúng thời, 
Các đô ă ăn khát thực, 

Hãy äi về một mình, 

Ngôi tại chỗ an tịnh, 

Suy tw hướng nội tâm, 

Ý không chạy ra ngoài, 

Làm cho thoát ra khỏi, 

Mọi cháp thủ tự ngã. 


389. Nếu vị ấy có nói, 
Với một vị đệ tử, 

Hay nói với một vị 

Một Tỷ-kheo nào khác, 
Hãy nói cho Vị ấy, 

Sự thù điệu Chánh pháp, 
Không có nói hai lưỡi, 
Không bài xích một ai, 


390. Nhưng có những hạng người, 
Dùng khâu chiên băng lời, 

Những hạng người tuệ nhỏ, 
Chúng ta không tản thản, 

Triển phược trỏi buộc họ, 

Từ chỗ này chỗ kia, 

Ở đây họ dẫn tâm, 

Đưa tâm đi quá xa. 


391. Đồ khát thực, tỉnh xả, 
Cùng sàng tọa trú Xứ, 
Nước để trừ bụi nhớp, 

Yáo Tăng-giả-lê, 

Sau khi nghe Chánh pháp, 
Do Thiện Thệ thuyết giảng, 
Bác đệ tử thăng tuệ, 

Quản sát, hãy dùng chúng. 


392. Do vậy đồ khát thực, 
Sàng tọa và trú xứ, 

Nước để trừ bụi nhớp, 
Yáo Tăng-già-lê, 

Đối với những pháp á ấy, 
Đừng để cho dinh nhiễm. 
Tỷ-kheo như giọt nước, 
Không dính trên lá sen. 


393. Trách nhiệm của gia chủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 286 of 408 


Ta cũng nói các Ông, 
Làm theo đúng như vậy, 
Đệ tử là tốt lành. 

Pháp Tỷ-kheo toàn diện, 
Khó thành tựu đây đủ, 
Vì là người gia chủ, 
Phải làm nhiễu việc đời. 


394. Chớ giết loài hữu tình, 
Chớ bảo người giêt hại, 
Hay chấp nhận kẻ khác, 
Giệt hại các người khác, 
Đôi với mọi sanh loại, 

Từ bỏ các hình phạt, 

Đôi với kẻ mạnh bạo, 

Như đổi kẻ run sợ. 


385. Rôi hãy quyết từ bỏ, 
Lây của không được cho, 
Đệ tử khéo sảng suốt, 

Vật gì, vật của ai, : 
Chớ khiên người khác lây, 
Chớ cháp nhận láy trộm. 
Hãy từ bỏ, chám dút, 

Mọi của cải không cho. 


396. Hãy từ bỏ, tránh xa 
Đời sông phi Phạm hạnh, 
Như bậc trí tránh nẻ, 

la cháy hồ than hừng. 
Nếu tự mình bát lực, 

Không thê sông Phạm hạnh, 
Thời chớ có xâm phạm 

Vợ của các người khác. 


397. Khi đi đến hội chúng, 
Hay ải đên đoàn chúng, 
Hay một mình một người, 
Chớ nói lời nói láo, 

Chớ khiên người nói láo, 
Chớ cháp nhận nói láo, 
Tát cả điệu không thát, 
Hãy tránh xa từ bỏ. 


398. Chớ sống theo nếp sống, 
Uông rượu và say rượu, 

Với vị là Cư Sĩ, 

Đã cháp nhận pháp này, 
Chớ khiến người uông rượu, 
Chớ chấp thuận uống rượu 
Sau khi DIẾI uÔNg rƯỢU, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 287 of 408 


Cuối đường là điên cuông. 


399. Chỉ kẻ ng Say rượu, 
Mới làm các điêu ác, 

Và khiên các người khác, 
Sóng buông lung phóng dật, 
Hãy từ bỏ, tránh xa 

Xứ phi công đức này, 

Khiến điên cuông sỉ mê, 
Làm kẻ ngu thỏa thích. 


400. Chớ có giết hữu tình, 
Chớ lây của không cho, 
Chớ nói láo không thật, 
Chớ uống rượu say mê, 
Từ bỏ phi Phạm hạnh, 
Không hành trì dâm dục 
Không có ăn ban đêm, 
Không ăn lúc phi thời. 


401. Chớ mang các vòng hoa, 
Chớ dùng các nước thơm, 
Hãy năm trên mặt đất, 

Trên thảm chiếu trải dài, 
Tám hạnh này được gọi 

Là hạnh ngày trai giới, 

Do đức Phát giảng dạy, 

Để chấm dứt khổ đau. 


402. Từ nay ngày trai giới, 
Chia nửa tháng hai phản, 
Ngày mười bón, mười lăm, 
Hay ngày tám môi tháng, 
Với tâm ý hoan hỷ, 

Thực hành thân thông pháp 
Gôm có đủ tám phân, 

Khéo đây đủ vẹn toàn. 


403. Do vậy, vào buổi sáng, 
Thực hành ngày trai giới, 
Bác có trí sáng suối, 

Với tâm tư tín thành, 

Với tâm ÿ tùy hỷ, 

Cúng dường Tỷ-kheo Tăng, 
Với món ăn đồ uống, 

Họp với khả năng mình. 


404. Hãy nuôi dưỡng mẹ cha, 
Họp pháp và đúng pháp, 

Và cũng đúng với pháp, 

Hãy làm nghề buôn bản, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 288 of 408 


Người gia chủ như vậy, 

Sở hành không phóng dật, 
Được sanh làm Thiên nhân, 
Tên là: "Tự chói sảng”. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 289 of 408 


CHƯƠNG III 
ĐẠI PHẨM 


(1) Kinh Xuất Gia (Sn 72) 
Ananda: 


405. Xuất gia, tôi tán thản, 
Như Pháp nhãn xuất gia, 
Sau khi Ngài quán sát, 
Cháp thuận hạnh xuất gia. 


406. Trói buộc, sống gia đình, 
Tụ hội mọi bụi đời 
Phóng khoảng, đời xuất gia, 
Tháy vậy nên xuất gia. 


407. Sau khi Ngài xuất gia, 

Thân ác nghiệp Ngài tránh, 
Từ bỏ lời nói ác, 

Mạng sông Ngài thanh tịnh. 


406. Phật đi đến Vương Xá, 
Đến chô núi bao vậy, 

Tại nước Ma-kiệt-đà, 

Ngài sống hạnh khát sĩ, 
Mang theo thật đây đủ, 

Các tướng tôt quang mình. 


409. Bình Sa vương thấy Ngài, 
Đứng trên sản lâu thượng, 
Thấy đây đủ tướng tốt, 

Bèn nói lên lời này: 


410. Các Ông hãy chăm sóc 
Người đẹp, lớn, thanh tịnh, 
Thành tựu với hạnh đức, 
Chỉ nhìn vừa một tâm. 


411. Mắt nhìn xuống, chánh niệm, 
Gia đình không hạ tiện, 

Hãy cho sử giả theo, 

Tỷ-kheo sẽ đi đâu? 


412. Được sai, sứ giả ấy 
Đi theo sau lưng Ngài, 
Tỷ-kheo sẽ đi đâu? 

Trủ xứ sẽ chỗ nào? 


413. Khát thực, từng nhà một, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 290 of 408 


Căn hộ trì chế ngự, 
Bình bát được mau đáy, 
Tỉnh giác và chánh niệm. 


414. Sau khi đi khất thực, 
An sĩ ra khỏi thành, 

Leo lên Pandava, 

Sẽ trú xứ tại đây. 


415. Thấy vị ấy đến chỗ, 
Các sứ giả ngôi chờ, 
Còn một vị đi về, 

Kể lại chuyện vua hay. 


416. Đại vương, Tỷ-kheo ấy, 
Phía đông Pandava, 

Ngồi như cọp, bò chúa, 
Như sự tử trong hang. 


417. Nghe sử giả, đức vua 
Với cô xe thù thăng, 

Vội vàng ra khỏi thành, 
Đi đên Pandava. 


418. Đi được, vua đi xe, 
Rôi xuống xe đi bộ, 
Đức vua tiên lại gán, 
Và vào chô Ngài ở. 


419. Ngôi xuống, vua nói lên 
Lời hỏi thăm chào đón, 

Lời lẽ chào đón xong, 

Vua nói lên nghĩa này. 


420. Người thanh niên tuổi trẻ, 
Ngáy thơ, bước vào đời, 

Đẹp cao được đáy đu, 

Thiện sanh dòng Sá†-Ìÿy. 


421. Trang hoàng binh đội ngủ, 
Trước mát cả bình đoàn, 

Tài sản ta cho Người, 

Hãy hưởng và trả lời 

Về vấn đề thọ sanh. 


Thế Tôn: 
422. Trên sườn múi Tỉ IyẾt Sơn, 


Sông dán tộc đoạn trực, 
Tài sản nghị lực đủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 291 of408 


Ởxứ Kosala. 


423. Dòng họ thuộc mặt trời, 
Sanh tộc là Ti hích-ca, 

Từ bỏ gia tộc đáy, 

Thưa vua, Ta xuất gia, 

Ta không có tha thiết, 

Đối với các loại dục. 


424. Thấy nguy hiểm trong dục, 
Bỏ chúng, là an ôn, 

1a sẽ đi, tỉnh tân, 

Ý Ta, được hoan hỷ. 


(11) Kinh Tỉnh Cần (Sn 74) 
Thể Tôn: 


425. Bên sông Ni-liên-thuyên, 
Ta tỉnh cần tỉnh tấn, 

Có găng, Ta thiên định, 

Đạt an ôn khô ách. 


426. Ác ma đến gân 1a, 
Nói lên lời từ mán, 

Ông ô ốm không dụng sắc, 
Ông đã gân chết rồi. 


427. Cả ngàn phân, Ông chối, 
Chỉ một phán còn sống, 

Hãy sống, sông tốt hơn, 

Sẽ làm các công đức. 


428. Như Ông sống Phạm hạnh, 
Hãy đối lửa tế tự, 

Hãy chất chứa công đức, 

Ông tỉnh tắn làm gì? 


429. Khó thay, đường tỉnh tấn, 
Khó làm, khó đạt được. 

Ác ma đứng gân Phật, 

Nói lên những kệ này. 


430. Thể Tôn đã đáp lại 
Lời Ác ma như sau: 

Bà con ác phóng dật, 
Ngươi đến đây làm gì? 


431. Với công đức nhỏ bé, 
Ta đâu có cần đến? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 292 of 408 


Với ai cần công đức, 
Aec ma đáng nói chúng. 


432. Đây có tín, tỉnh tắn, 
Và Ta có trí tHỆ, —_ 

Như vậy, Ta tỉnh tán, 
Sao Ngươi hỏi Ta sông? 


433. Gió này làm khô cạn, 
Cho đên các dòng sông, 
Làm sao khô cạn máu, 
Khi Ta sống tỉnh tán? 


434. Dẫu máu có khô cạn, 
Mặt, đàm Ta khô cạn, 
Dáu thịt có hủy hoại, 

Tâm Ta càng tịnh tín, 

Ta lại càng vững trú, 
Niệm, tuệ và thiên định. 


435. Do Ta sống như vậy, 
Đạt được thọ tôi thượng, 
Tâm không cẩu các dục, 
Nhìn chúng sanh thanh tịnh. 


456. Dục, đội quân thứ nhất. 
Thứ hai, gọi bát lạc, 
Thư ba, đói và khái, 
Thứ tư, gọi tham ái. 


437. Năm, hôn trầm thụy miên, 
Thứ sảu, gọi sợ hãi, 

Thứ bảy, gọi nghỉ ngờ, _ 

Tám, dèm pha ngoan cố. 


436. Lợi, danh và cung kính, 
Danh vọng được tà vạy, 

Ai tự để cao mình, 

Hủy bảng các người khác. 


439. Ôi, này Na-mu-ei, 

Đây là quân đội Ngươi, 
Đáy quân đội chiên trận, 
Của dòng họ Kanhà, 

Kẻ nhát, không thăng Ngươi, 
Ai thăng Ngươi, được lạc. 


440. Ta mang có munja, 
Vững thay, đây đời sông, 
Thà Ta chêt chiến trận, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 293 of 408 


Tốt hơn, sống thất bại. 


441. Bị thấy đắm ở đây, 

SỐ Sa-môn, Phạm chí, 
Không biệt được con đường, 
Bác giới đức thường đi. 


442. Thấy khắp quân đội dàn, 
Ác ma trên lưng voi, 

Ta bước vào chiên trận, 
Không đề ai chiếm đoạt. 


443. Đội ngũ quân nhà Ngươi, 
Đời này và chư Thiên, 
Không một ai thăng nôi, 

Ta đên Ngươi với tuệ, 

Như hòn đá dập nát, 

Chiếc bát chưa nung chín. 


444. Nhiếp phục được tâm tư, 
Khéo an trủ chánh niệm, 

Ta sẽ đi bộ hành, 

Nước này qua nước khác, 

Đề huấn luyện rộng rãi, 

Cho những người đệ tử. 


445. Không phóng dật, tỉnh cẩn, 
Họ hành lời Ta dạy, _ 

Dâu Ngươi không muôn vậy, 
Họ vân sẽ đi tới, 

Chô nào họ đi tới, 

Chó áy không sâu muộn. 


Ac-ma: 


446. Bảy năm, ta bước theo, 
Chân theo chân Thê Tôn, 
Không tìm được lôi lâm, 
Nơi Thê Tôn chánh niệm. 


447. Như quạ bay xung quanh, 
Hòn đá như đông mỡ, 

Có thê có gì mêm? 

Có thể có gì ngọt? 


448. Không tìm được gì ngọt, 
Qua từ đó bay đi, 

Như quạ mô hòn đá, 

1a bỏ Gotama. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 294 of 408 


449. Bị sâu muộn chỉ phối, 
Cây đản rơi khỏi nách, 

Kẻ Dạ-xoa ác ÿ, 

Tại đấy liền biến mắt. 


(111) Kinh Khéo Thuyết (Sn 78) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàva#i, tại Jefavana... Thế Tôn nói như sau: 


- Thành tựu bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, lời nói được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi 
lầm, không bị người trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chỉ nói lời khéo 
nói, không nói lời vụng nói; chỉ nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp; chỉ nói lời khả ái, không nói 
lời phi khả ái; chỉ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Thành tựu với bốn chỉ phần 
này, này các Tỷ-kheo, lời nói là được khéo nói không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người 
trí quở trách. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong bậc Đạo Sư lại nói thêm như sau: 


450. Bác Thiện nhân nói lên, 
Lời khéo nói tôi thượng, 
Thứ hai, nói đúng pháp, 

Thứ ba, nói khả ái 

Không nói phi khả di, 

Thứ tư, nói chân thật 
Không nói không chán thát. 


Rồi Tôn giả zngìsa từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch 
Thê Tôn: 


-_Ý nghĩ này đến với con, bạch Thiện Thệ. 
- Hãy nói lên ý kiến ấy, này Vangisal. 
Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Thế Tôn, nói lên lời tán thán với những bài kệ thích ứng: 
Vangisa: 

451. Hãy nói lên lời nói, 

Không thiêu đốt tự ngã, 

Không làm hại người khác, 

Lời nói ây khéo nói. 

452. Hãy nói lời khả ái, 

Nói lời khiến hoan hỷ, 

Không mang theo ác hại, 


Khiến người khác ưa thích. 


453. Chân thật, lời bắt tử, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 295 of 408 


Đây thường pháp là vậy, 
Họ nói, bậc Thiện nhân, 
An trú trên chân thật, 
Trên mục đích, trên pháp. 


454. Lời gì đức Phật nói, 
An ồn, đạt Niết-bàn, 
Đoạn tận các khô đau, 
Đáy lời nói tôi thượng. 


(1V) Kinh Sundarika Bhàradvàja (Sn 80) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở phía dân chúng Koszia, trên bờ sông 4%ndarikà. Lúc bấy. giờ, Bà-la-môn 
Sundarikabhàradväja đốt lửa thiêng trên bờ sông Sunđarikà và đang cử hành các tế lễ lửa. Rồi Bà-la- 
môn Sundarikabhàradavdja, sau khi đốt lửa thiêng, sau khi cử hành các lễ tế lửa, từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ngó xung quanh bốn phương nghĩ răng: "Ai có thê ăn đồ ăn còn lại của lễ tế tự này?". 


Rồi Bà-la-môn Sundarikabhàradvàja thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, không bao xa, đầu che trùm 
lại; thấy vậy, tay trái cầm đồ tế tự còn lại, tay mặt câm cái bình nước, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nghe 
tiếng chân của Bà-la-môn Sundarikabhàradvdja liền mở đầu Tạ, Bả-la-môn Sundarikabhàradvdja nghĩ 
rằng: "Đầu trọc là vị này. Một kẻ đầu trọc là vị này”, và muốn đi trở lại. Rồi Bà-la-môn 
Sundariabhàradvdja Suy nghĩ: "Ở đây, cũng có một số Bà-la-môn trọc đầu. Vậy ta hãy đi đến VỊ nảy và 
hỏi về thọ sanh". Rỗi Bà-la-môn Sunwdaikabhàradvàja đi đến Thê Tôn, sau khi đến, nói với Thế Tôn: 


- Thọ sanh của Tôn giả là thế nào? 
Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn %ndarikabhàradvàja những bài kệ: 
Thế Tôn: 


455. Ta không phải Phạm chí, 
Cũng không phải con vua, 
Cũng không phải buôn bán, 
Không phải là ai hếi, 

Do liễu tr giai cấp, 

Của các hàng phàm phu, 

Ta kẻ trí ở đời, 

Bộ hành, không sở hữu. 


456. Mang áo Tăng-già-lê, 
1a sông, không gia đình, 
Với tóc được cạo sạch, 

Tự ngã được an tịnh, 

Ở đời Ta không nhiễm, 

Với các thiếu niên nào, 
Không xứng đáng, Ông hỏi, 
Hỏi Ta về thọ sanh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 296 of 408 


Bà-la-môn: 


457. Thật sự, thưa Tôn giả, 
Các vị Bà-la-môn 

Thường hỏi Bà-la-môn, 

Có phải người Phạm chí? 


Thế Tôn: 


Nếu Ông nói lên rằng: 
Ông là Bà-la-môn, 

Và nếu Ông hỏi Ta 
Không phải Bà-la-môn, 
Vậy Ta sẽ hỏi Ông 

Về SàvitfI này, 

GŒôm có mười hai câu, 
Và hai mươi bốn chữ. 


Bà-la-môn: 


458. Do y tựa vào gì, 
Các ân sĩ, loài Người, 
Sái-đề- lị Phạm chí, 

Đã tổ chức tế đàn, 

Cho các hàng chư Thiên, 
Rộng rãi trong đời này? 


Thế Tôn: 


Vị nào đạt cứu cảnh, 

Vị nào hiểu Vệ- đà, 

Trong lê tê đàn này, 

Thọ hưởng ‹ đồ cúng dường, 
Tạ tuyển bố, nói răng 

Lễ ấy được tăng thịnh. 


Bà-la-môn: 


459. Chắc chắn tế đàn ấy, 
Củng dường được tăng thịnh. 
Vì chúng ta thấy được, 

Vị am hiểu Vệ- đà, 

Nếu chúng ta không thấy, 
Được một người như Ông, 
Một người khác thọ hưởng 
Đồ cúng dường tế đàn. 


Thế Tôn: 


460. Vì Ông, này Phạm chí, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 297 of 408 


Đến Ta vì cần thiết, 

Với mục đích rõ ràng, 

Vậy nay Ta hỏi Ông, 

Ông có thể tìm được 

Một bậc trí ở đây, 

n tịnh, không sản hận, 
Không khổ, không tâm cầu? 


Bà-la-môn: 


461. Tôi vui trong tế đàn, 
Tôn giả Gotama, 

Tôi tha thiêt ao ước, 

Được cúng dường tê đàn, 
Nhưng tôi không được biết, 
Tôn giả hãy dạy tôi! 

Hãy nói lên cho tôi, 

Chô cúng dường tăng thịnh. 


Thế Tôn: 


Vậy này Bà-la-môn, 

Hãy lăng tai mà nghe, 

Ta nay SẼ VÌ Ông, 

Tuyên thuyết pháp vi diệu. 


462. Chớ hỏi về thọ sanh, 
Hãy hỏi về hạnh đức, 

Thật vậy, từ củi gồ, 

Một ngọn lửa được sanh, 

Từ sia đình tháp kém, 

Bác ân sĩ, có trí, 

Được huấn luyện thuần thục, 
Được xấu hồ chế ngự. 


463. Được chân thật huấn luyện, 
Được nhiêp phục chê ngự, 

Bậc đạt đên hiểu biết, 

Phạm hạnh được viên thành, 
Hãy đúng thời cúng dường, 

Đồ cúng dường vị ây: 

Vậy vị Phạm chí nào 

Muốn nguyện cầu công đực, 
Hãy tổ chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


464. Những vị nào, bỏ dục, 
Du hành, không gia đình, 
Khéo chê ngự nhiêp phục, 
Như con thoi trực chỉ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 298 of 408 


Đúng thời đối vị ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự, 

Vị Phạm chỉ cầu phước, 
Hãy bỗ thí như vậy, 

Hãy tổ chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


465. Những vị đã ly tham, 
Các căn khéo định tĩnh, 
Như trăng được giải thoát, 
Khỏi nanh vuốt Ràhu, 

Hãy đứng thời cúng dường, 
Đồ cúng dường vị ây, 

Vậy vị Phạm hạnh nào, 
Muôn nguyện cầu công đực, 
Hãy tô chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


466. Không tham dính vật gì, 
Họ du hành ở đời, 

Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Từ bỏ ngã sở kiên, 

Hãy đúng thời cúng dường, 
Đồ cúng dường vị áy. 

Vậy vị Phạm chí nào, 

Muốn câu nguyện công đực, 
Hãy tổ chức tế đàn, 

Với cúng dường như vậy. 


467. Ai từ bỏ các dục, 
Tự nhiêp phục, du hành. 
Ai biết sự chấm dứt, 
Của sanh và sự chết, 
Tịch tịnh và mát lạnh. 
Mái lạnh như nước hồ. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tê tự. 


468. Bình đăng kẻ bình đẳng, 
Xa lánh không bình đăng, 
Như Lai chứng đạt được, 

Trí tuệ không giới hạn, 
Không bị dinh, uỄ nhiễm, 

Đời này hay đời sau. 

Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự. 


469. Trong ai không man trá, 
Không sông với kiêu mạn, 

Ai không có tham dục, 
Không của ta, không câu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Phân nộ được đoạn trừ, 
Tự ngã thật tịch tịnh, 

Vị Bà-la-môn áy, 

Cấu uẽ, sâu muộn đoạn, 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tê tự. 


470. Ai đoạn diệt hoàn toàn 
Mọi trủ xứ của ÿ, 

Không còn có năm gĩữ, 

Sự vật gì ở đời, 

Không còn có chấp thủ, 
Đời này hay đời sau. 

Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


471. Tâm ai thật định tĩnh, 
Vượt khỏi được bộc lưu, 
Rõ biêt được Chánh pháp, 
Với trì kiên tôi thượng, 
Lậu hoặc được đoạn trừ, 
Mang thân này tôi hậu. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tê tự. 


472. Với ai, các hữu lậu, 
Và lời nói thô ác, _ 
Được đoạn tận chảm dứt, 
Không còn có tốn tại, 

Vị ấy đạt hiểu biết, 

Giải thoát mọi khía cạnh. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


473. Giữa những người nhiễm trước, 


VỊ áy không nhiêm trước, 
Giữa chúng sanh kiêu mạn, 
Vị ấy không kiêu mạn, 

Liễu tri được đau khổ, 

Kể cả ruộng và đất. 

Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tê tự. 


474. Không dựa vào ước vọng, 


Vị ấy thấy viễn b, 

Vượt qua sự hiểu biết, 
Cùng tri kiến người khác, 
Đối. VỚI mọi sở duyên, 

Vị ấy đêu không Có, 

Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


Page 299 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 300 of 408 


475. Vị ấy chứng tri được 
Các pháp gân hay x4, 
Được đoạn trừ, châm dứt, 
Không còn có hiện hữu, 
An tịnh, không chấp thủ, 
Được hoàn toàn giải thoát 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


476. Ti háy được sự đoạn tận, 
Sanh diệt các kiết sử, 

Trừ được đường tham dục, 
Không còn lại dư tàn. - 
Thanh tịnh, không lôi lâm, 
Không cáu uê, không nhiÊm. 
Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tê tự. 


477. Ai không thấy tự ngã, 
Với tự ngã của mình, 

Định tâm và chánh trục, 
Kiên trì không dao động, 
VỊ áây không có dục, 
Không cứng cỏi, phân vân. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tế tự. 


476. Với ai không còn nữa, 
Nguyên nhân của sỉ mê, 
Biết rõ và tháy rõ, 

Đối với hết thảy pháp, 

Và mang nặng thân này, 
Thân này thân cuỗi cùng. 
Chứng đạt Chánh Đăng Giác, 
Vô thượng an ổn xứ, 

Đạt cho đên như vậy, 

Bậc Dạ-xoa thanh tịnh. 
Như Lai thật xứng đáng, 
Đồ cúng dường tê tự. 


Bà-la-môn: 


479. Đây đồ con cúng dường, 
Đồ cúng dường chân thật, 
Con đã tìm thấy được, 

Bậc trí đức như vậy, 

Phạm thiên hãy chứng giám, 
Thê Tôn hãy cháp nhận, 

Thê Tôn hãy thọ hưởng, 

Đồ cúng dường của con. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 301 of408 


Thế Tôn: 


460. Ta không có thọ dụng 
Đồ ăn từ kệ tụng, 

Hồi này Bả-la-môn, 

Đây không phải là pháp, 
Của những người có trí, 
Chư Phật đếu từ bỏ, 

Ca hát các bài kệ, 

Chó nào pháp an trú, 

Hồi này Bà-la-môn, 

Đấy chính là truyền thống. 


481. Ông cân phải cúng dường, 
Đồ ăn, đồ uống khác, 

Bác Đại sĩ toàn vẹn, 

Đoạn tận các lậu hoặc, 

Đã đoạn tận trao hồi, 

Không còn bị dao động, 

Ngài chính là thửa ruộng, 

Cho người câu công đức. 


Bà-la-môn: 


482. Thế Tôn, con muốn biết, 
Người CÓ tin như con, 

Ai có thể hưởng thọ, 

Đồ cúng dường Của con, 
Trong khi lê tê đản, 

Con phải tìm đến ai? 

Lời Ngài dạy thể nào, 

Con sẽ đạt cho được. 


Thế Tôn: 


483. Với ai, không xông xảo, 
Với ai, tâm không động, 
Giải thoát khỏi các dục, 

Với ai bỏ hôn trầm, 


484. Lãnh đạo kẻ biên giới, 
Thiện xảo trong sanh tử, 
An sĩ đây đủ tuệ, 

Đã đến lê tê đàn. 


485. Nhiếp phục kiêu ngạo xong, 
Hãy chấp tay đánh lễ, 

Củng dường đô ăn uống, 

Cúng dường vậy tăng trưởng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 302 of 408 


Bà-la-môn: 


486. Ngài là bậc Giác Ngộ, 
Xứng đáng được cúng dường, 
Ngài là ruộng phước đức, 

Vô thượng, không øì hơn, 

Vị tiêệp nhận cúng dường, 
Xứng đáng toàn thể giới. 

Bồ thí cho Tôn giả, 

Kết quả thật to lớn. 


Rồi Bà-la-môn Sundarikabhàradvàja bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giá Go/zma! Thật vị diệu thay, Tôn giá Gofama! Thưa Tôn giả Gofama, như 
người dựng đứng lại những gì bị quãng ngã xuống, hay phơi bày ra những gì bị che kín, hay chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tôi để những ai có mặt có thê thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp được Tôn giả Œø/zma dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con nay quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Hãy cho con được xuất gia với Tôn giả Gofama. Hãy cho 
con thọ đại giới. 


Và Bà-la-môn S%darikabhàradvdja... trở thành một vị A-la-hán. 
(V) Kinh Màgha (Sn 86) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, trên núi GŒjjjhakàfa. Rồi thanh niên Ä⁄Zàgha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên M⁄àgha bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gofama, con là người bố thí, là thí chủ, rộng rãi, mong muốn được yêu cầu. Con tầm cầu 
tài sản đúng pháp, sau khi tầm câu tài sản đúng pháp, với những tài sản thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng 
đúng pháp, con cho một người, con cho hai người, con cho ba người, con cho bôn người, con cho năm 
người, con cho sáu người, con cho bảy người, con cho tám người, con cho chín người, con cho mười 
người, con cho hai mươi người, con cho ba mươi người, con cho bốn mươi người, con cho năm mươi 
người, con cho một trăm người, con cho nhiều hơn nữa. Thưa Tôn giả Go/zma, con cho như vậy, con bố 
thí như vậy, con có được nhiều phước đức không? 


- Này thanh niên, Con cho như vậy, Con bố thí như vậy Con được nhiều phước đức. Này thanh niên, ai 
là người bố thí, là người thí chủ rộng rãi, mong muốn được yêu câu, ai tầm cầu tài sản đúng pháp sau khi 
tầm cầu tài sản đúng pháp, với những tài sản thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, người ấy cho 
một người... cho một trăm người, cho nhiều hơn nữa, người ấy được nhiều công đức. 


Rồi thanh niên Ä⁄2ghz nói lên lời Thế Tôn những bài kệ: 
Thanh niên Míàgha: 
467. Thanh niên Màgha thưa: 


Tôn giả Gotama, 
Con hỏi bậc Hiền hòa, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 303 of 408 


Mặc cà sa không nhà, 

Ai ưa muốn được cầu, 

Là thí chủ, gia chủ 

Mong muôn được phước đức, 
Bồ thí, mong cầu phước. 

Ở đây, thí người khác, 

Đồ ăn và đồ HÔNG, 

Tại đâu nên bồ thí, 

Để đồ cúng được tịnh. 


Thế Tôn: 


488. Thế Tôn bèn trả lời: 

Này thanh niên Màgha, 

Ai ưa muốn được cẩu, 

Là thí chủ, gia chủ, 

Mong muốn được phước đức, 
Bồ thí, mong cầu phước, 

Ở đây, thí người khác 

Đồ ăn và đồ uông, 

Người áy cần phải thí, 

Người xứng đáng cúng dường. 


Màgha: 


489. Thanh niên Màgha thưa: 
Tôn giả Gotama, 

Ai ưa muốn được cầu, 

Là thí chủ, gia chủ, 

Mong muốn được phước đức, 
Bồ thí, mong cầu phước, 

Ở đây, thí người khác 

Đô ăn và đô HÔNG, 

Thể Tôn hãy nói con 

Nên cúng dường cho ai? 


Thế Tôn: 


490. Những ai sống ở đời, 
Thật sự không nhiêm trước, 
Hoàn toàn không sở hữu, 
Tự ngã được nhiệp phục, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đồ rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


49]. Những ai đã chặt đứi, 
Mọi kiêt sử trói buộc, 
Nhiệp phục được giải thoát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 304 of 408 


Không dao động, mong cầu. 
Đúng thời, đối vị Ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


492. Những ai đã giải thoát 

Mọi kiêt sử trói buộc, 

Nhiếp phục được giải thoát, 

Không khổ, không: mong cầu, 
Đúng thời, đối vị Ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 

Hãy bồ thí như vậy. 


493. VỊ nào đã đoạn tận, 
Tham, sân và cả sỉ, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 
Phạm hạnh đã thành tựu, 
Đúng thời, đối vị ấy, 
Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí cầu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


494. Ai sống không man trả, 
Và không có kiêu mạn, 
Những vị sống không tham, 
Không ngã sở, không cầu, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đồ rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


495. Những ai đối với di, 
Không rơi vào hệ lụy, 
Vượt khỏi được bộc lưu, 
Du hành không ngã SỞ, 
Đúng thời, đối vị Ấy, 
Hãy cúng đô rễ tự, 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


496. Với ai không tham ái, 
Một vật gì ở đời, 

Không đi hữu, phi hữu, 
Đời này hay đời sau, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí cẩu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 305 of 408 


497. Những ai từ bỏ dục, 
Sông không có gia đình, 
Khéo léo biệt chê ngự, 
Như con thoi, chính trực, 
Đúng thời, đối vị ấy. 
Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


498. Những ai, ly tham ái, 
Các căn khéo định tĩnh, 
Như mặt trăng thoát khỏi, 
Nanh vuôi của Ràhu, 
Đứng thời, đôi vị ây, 

Hãy cúng đồ rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


499. Những ai được an tịnh, 
Ly tham, ly phân nộ, 

Sau khi bỏ đời này, 

Không còn có sanh thú, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí cẩu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


300. Đoạn sanh tử đã xong, 
Không còn chút dư tàn, 
Nghỉ ngờ và phân vân, 

Tát cả được nhiếp phục, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bố thí như vậy. 


501. Những ai sống ở đời 
Tự mình làm hòn đảo, 
Không có vật sở hữu, 
Giải thoát được trọn vẹn, 
Đúng thời, đổi vị ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự. 

Vị Phạm chí cầu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


302. Những ai ngay đời này, 
Như thật rõ biết được, 

Đây đời sống cuối cùng, 
Không còn có tái sanh, 
Đúng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đô tế tự 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 306 of 408 


Vị Phạm chí câu phước, 
Hãy bồ thí như vậy. 


503. Ai đạt tuệ tối thượng, 
Ưa thiên, giữ chánh niệm, 
Đại được sự giác ngộ, 

Chỗ quy ngưỡng nhiễu người. 
Đứng thời, đối vị ấy, 

Hãy cúng đô rễ tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 

Hãy bồ thí như vậy. 


Màgha: 


504. Thật sự câu con hỏi, 
Không trông không, vô ích, 
Thể Tôn nói cho con, 
Những ai đáng cúng dường. 
Ở đáy Ngài đã biết, 

Sự thật như thể nào. 

Như vậy chính là pháp, 
Ngài được biết như vậy. 


505. Rồi thanh niên Màgha, 
Lại thưa thêm như sau: 

Ai ưa muốn được cầu, 

Là thí chủ, gia chủ, 

Mong muôn được phước đức, 
Bồ thí, mong cầu phước, 

Ở đây, thí người khác, 

212 ăn và đô HÔNG, 

Thể Tôn hãy nói con, 

Pháp tế tự hoàn toàn. 


Thế Tôn: 


3506. Thể Tôn nói Màgha, 
Hãy tế đàn, tế tự, 

Phải làm cho trong sạch, 
Hoàn toàn mọi tâm tư, 
Đối người lễ tế đân, 

Đối tượng là đồ cúng, 
Hãy an trủ ở đây, 

Từ bỏ sự sân hận. 


507. Vị ấy đoạn tận tham, 
Nhiếp phục cả sân hận, 

Tu tập tâm từ bi, 

Vô lượng khắp tất cả, 

Với hạnh không phóng dát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 307 of 408 


Ngày đêm luôn tu tập, 
Cùng khăp mọi phương hướng, 
Biển mãn vô lượng tâm. 


Màgha: 


506. Ai trong sạch, giải thoát, 
Ai còn bị trôi buộc, 

Ai với tự thân mình, 

Đi đên Phạm Thiên giới? 
Vì không biêt, con hỏi. 

Này nói lên, án sĩ, 

Mong Thể Tôn chứng giảm, 
Cho con ngày hôm nay, 

Con được thấy Phạm thiên, 
Ngài đối với chúng Con, 
Thật sự Ngài ngang bằng, 
Với Phạm thiên không khác, 
Ôi! Bác chói hào quang, 
Làm thê nào được sanh, 
Lên cảnh giới Phạm thiên? 


Thế Tôn: 


309. Thể Tôn đáp Màgha: 

Ai tổ chức tế đàn, 

Đây ấu cả ba phân, 

Tê đàn áy tăng thịnh, 

Với những người được cúng. 
Xứng đáng được cúng dường. 
1ê đàn như vậy XOIS, 

Chơn chánh muôn được cầu, 
Ta nói vị ấy sanh, 

Tại cảnh giới Phạm thiên. 


Khi nói được như vậy, thanh niên A⁄2gha bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gofamal!. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gø/zma!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(V1) Kinh Sabhiya (Sn 91) 

Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Rà/agaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, du sĩ 
Sabhiya, một du sĩ ngoại đạo, được một Thiên nhân trước kia là bà con huyết thông, nói lên những câu 


hỏi sau đây: "Này Sabhiya, vị Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, khi được hỏi những câu hỏi này, trả lời cho 
Ông, thời Ông hãy sống Phạm hạnh với người ấy". 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 308 of 408 


Rồi du sĩ Szbhiya, sau khi học những câu hỏi ây từ vị Thiên nhân Ấy, phàm có những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có hội chúng, có đô chúng, bậc đạo sư đô chúng được biệt đên, có danh vọng, các ngoại đạo 
sư, được quân chúng ái mộ, như Pùzana Kacsapa, Makkhali GŒosala, Ajita Kesa Kambali, Pakudha 
Kacàyana, Sanjaya Belatthiputta, Nigantha Nàtaputta, _Sabhiya đi đến các vị ấy và hỏi những câu hỏi 
ấy. Các vị ấy, được du sĩ SzbJiya hỏi những câu hỏi ấy, không có thể giải đáp. Do không có thê giải 
đáp, họ biểu lộ phân nộ, sân hận, bất mãn. Họ vặn hỏi trở lại du sĩ Sabhiyd. Rồi du sĩ Sabhiya suy nghĩ 
như sau: "Các vị Tôn giả, Sa-môn, Bả-la-môn ấy có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư, đồ chúng được 
biết đến, có danh vọng, có ngoại đạo sư, được quần chúng ái mộ, như Pðrana Kassapd... Nigantha 
Nàtaputta. Các vị âầy được ta hỏi những câu hỏi không có thê giải đáp. Do không có thê giải đáp, họ biểu 
lộ phần nộ, sân hận, bất mãn họ vặn hỏi trở lại ta. Vậy ta haỹ trở lui đời sống hạ liệt, thọ hưởng các 
dục". Rồi du sĩ Sabjiya suy nghĩ như sau: "Có Sa-môn Œøízma này, có hội chúng, có đồ chúng, bậc 
lãnh đạo hội chúng, được biết đến, có danh vọng, sáng lập ra giáo phái, được quân chúng ái mộ, vậy ta 
hãy đi đến Sa-môn Goø/zma và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Szbjiyø suy nghĩ như sau: 
"Các vị Tôn giả Sa-môn, Bả-la-môn ây đã già, đã lớn tuổi, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi quá nửa đời 
người, đã đạt đến mức cuối tuổi thọ, là những bậc trưởng lão, được nhiều người biết đến, xuất gia đã lâu 
ngày, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng, được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư 
được quần chúng ái mộ, như Pùrana Kassapa... Nigantha Nàiapuftia. Các vị ấy được ta hỏi những câu 
hỏi, không có thê giải đáp. Do không có thê giải đáp, họ biểu lộ phần nộ, sân hận, bất mãn. Và họ vặn 
hỏi trở lại ta. Không biết Sa-môn Œø/ama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa-môn Œø/zma còn 
trẻ và mới được xuât gia”. Rồi du sĩ ngoại đạo Sabhiya SUY nghĩ như sau: "Không nên gạt bỏ, không nên 
khinh thường một Sa-môn vì vị ấy còn trẻ tuổi; nếu vị Sa-môn con trẻ, nhưng vị ấy có đại thần, đại uy 
lực. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gø/za và hỏi những câu hỏi này". 


Rồi du sĩ ngoại đạo Søjiya bộ hành ra đi đến Rajagaha, tiếp tục bộ hành, đi đến Vương Xá Trúc Lâm, 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc, ổi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên du sĩ Šzb#iyøz nói lên với Thế Tôn những bài kệ: 


Sabhiya: 


510. Sabhiya nói rằng: 

Tôi đên, có nghỉ ngờ, 

Hy vọng có thê hỏi 

Những câu hỏi với Ngài. 
Mong Ngài chấm dứt được, 
Những câu hỏi cho tôi. 
Những câu được tôi hỏi, 
Hãy thư lớp giải đáp. 


Thế Tôn: 


511. Thế Tôn đáp du sĩ: 
Ông từ xa đi đến, 

Hy vọng có thể hỏi, 
Những câu hỏi với Ta, 

Ta sẽ chấm dứt được, 
Những câu hỏi cho Ông 
Những câu được Ông hỏi, 
1a thứ lớp giải đáp. 


312. Du sĩ Sabhiya, 
Hãy hỏi Ta câu hỏi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 309 of 408 


Tu) theo ý Ông muốn, 
Ông hỏi câu hỏi nào, 
Ta sẽ chám dứt được, 
Câu hỏi ấy cho Ông. 


Rồi du sĩ Sabhiya suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta không bao giờ có được cơ 
hội, đôi với các Sa-môn, Bả-la-môn khác. Nay cơ hội này được Sa-môn Gøíama tạo ra cho ta, hân hoan, 
hoan hỷ, phân chân, hỷ lạc " Sabhiya hỏi Thê Tôn câu hỏi: 


Sabhiya: 


513. Sabhiya hỏi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Do đạt được những øì, 
Được gọi là Tỷ-kheo? 
Nhờ gì, gọi nhu hòa? 
Thê nào gọi chê ngự? 
Và phải như thể nào, 
Được gọi bác Giác ngộ? 
Được con hỏi như vậy, 
Mong Thể Tôn trả lời. 


Thế Tôn: 


514. Thế Tôn bèn đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai chính với con đường, 
Do tự mình tạo ra, 

Đi đến sự tịch mịch, 
Vượt qua các nghỉ hoặc, 
Từ bỏ, đoạn tận hăn 

Cả hữu và phi hữu, 
Phạm hạnh đã thành tựu, 
Tái sanh đã đoạn tận, 

VỊ áy được xứng danh, 
Gọi là vị Tỷ-kheo. 


515. VỊ trú xả, chánh niệm, 
Tại bất cứ chỗ nào, 

Vị không làm hại L2 

Cùng khăp cả thê giới, 
Vượt bộc lưu, tịnh ý, 
Không có bị dao động, 

Vị nào không đột khởi, 

VỊ áy gọi nhu hòa. 


Sl6. VỊ nào có các căn, 
Được huán luyện tu tập, 
Cả nội và cả ngoại, 
Trong tát cả thê giới, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 310 of 408 


VỊ nào thông suốt được 
Đời này và đời sau, 

Đứng thời, nghỉ điêu phục, 
VỊ áy gọi chê ngự. 


517. Ai phân tích các kiếp, 
Toàn diện và hoàn toàn, 
Luân chuyển cả hai mặt, 
Chết đi và sanh lại, 

Bụi bặm được đứt sạch, 
Không uê nhiêm, thanh tịnh, 
Đại được sanh đoạn diệt, 

VỊ áy gọi Phật-đà. 


Rồi du Sĩ Sabhiya, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ, hân hoạn, phần khởi, phát sanh hỷ tâm, liền 
hỏi Thê Tôn thêm câu nữa. 


Sabhiya: 


518. Sabhiya hỏi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Do đạt được những øi, 
Được gọi là Bà-la-môn? 
Nhờ gì, gọi Sa-môn? 
Thê nào là tăm sạch? 
Và phải như thể nào? 
Được gọi là voi chúa? 
Được con hỏi như vậy, 
Mong Thể Tôn trả lời. 


Thế Tôn: 


519. Thế Tôn liễn đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

4i loại khỏi ra ngoài, 

Tát cả các ác pháp, 
Không uê, khéo định tĩnh, 
Kiên trì, vững an trú, 
Vượt qua được luân hồi, 
Hoàn toàn về mọi mặt, 
Không y chỉ vị áy, 

Được gọi Bà-la-môn. 


320. Được an tịnh, tịch tịnh, 
Đoạn tận cả thiện ác, 
Không cầu uê, rõ biết, 

Đời này và đời sau, 

Chê ngự và nhiềp phục, 

Cả ván đề sanh tử, 

VỊ đức tánh như vậy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 311 of408 


Được gọi là Sa-môn. 


321. Ai gội sạch, tắm sạch 
Tát cả các ác pháp, 

Kẻ cả trong lân ngoài, 
Khấp tát cả thê giới, 

Giữa chư Thiên, loài Người, 
Bị thời kiếp chỉ phôi, _ 
Không rơi vào thời kiêp, 
Được gọi đã tăm sạch. 


522. Ai không làm điều ác, 
Mọi điêu ác ở đời, 

Tât cả các Kiệt sử, 

Không dính mắc, trôi buộc, 
Khấp tát cả mọi nơi, 

Không dính, không trói buộc, 
VỊ đức tánh như vậy, 

Được gọi là voi chúa. 


Rồi du sĩ Sabjiya lại hỏi thêm câu nữa: 
Sabhiya: 


523. Sabhiya hỏi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Thê nào chư Phật gọi 

VỊ chiên thăng đât ruộng, 
Do gì, gọi là thiện? 

Thê nào gọi bậc trí, 

Và phải như thê nào 
Được gọi là án sĩ? 

Được con hỏi như vậy, 
Mong Thể Tôn trả lời. 


Thế Tôn: 


524. Thé Tôn bèn đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai quán sát nhiêp phục, 
Ruộng đát thật toàn diện 
Chư Thiên và loài Người, 
Là đát ruộng Phạm thiên, 
Giải thoát được trói buộc, 
Cội góc mọi đát ruộng, 

Vị đức tánh như vậy, 
Được gọi thăng đát ruộng. 


525. Ai quán sát nhiếp phục, 
Kho tàng thật toàn diện, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 312 of408 


Chư Thiên và loài Người, 
Là đát ruộng Phạm thiên, 
Giải thoát được trói buộc, 
Cội gốc mọi kho tàng, 

VỊ đức tánh như vậy, 
Được gọi vị thiện xảo. 


526. Ai quán sát nhiếp phục, 
Cả hai tâm và ÿ, 

Cả nội và cả ngoại, 

Về trí tuệ thanh tịnh, 

Nhiêp phục chê ngự được, 
Các pháp đen và trăng, 

VỊ đức tảnh như vậy, 

Được gọi bậc Hiên trí, 


527. Sau khi đã biết được, 
Pháp bát thiện, pháp thiện, 
Cả nội và cả ngoại, 

Trong tất cả thê giới, 

VỊ áy được củng dường, 
Chư Thiên và loài Người, 
Vượt qua lưới trói buộc, 

VỊ áy gọi án sĩ. 


Rồi du sĩ Sabhiya... lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa: 
Sabhiya: 


528. Sabhiya hỏi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Do đạt được những gì 
Được gọi bậc có trí? 
Nhờ gì, gọi tùy trí? - 
Thê nào xưng tỉnh tán? 
Thê nào được danh xưng, 
Là vị đã thuán thục? 
Được con hỏi như vậy, 
Mong Thể Tôn trả lời. 


Thế Tôn: 


529. Thế Tôn liên đáp lại: 
Hồi này Sabhiya, 

Ai quán sát Vệ-đà, 

Hoàn toàn và toàn điện, 
Được Sa-môn, Phạm chỉ, 
Đại được rất đáy đủ, 

VỊ áy gọi ly tham, 

Trong tát cả cảm thọ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 313 of408 


Do vượt qua Vệ-đà, 
Được gọi bác Vệ-đà? 


530. Do quản sát, quán triệt, 
Các hý luận, danh sắc, 

Kê cả nội và ngoại, 

Về cội gốc bệnh hoạn, 

VỊ áy thoát trói buộc, 

Cội góc các bệnh hoạn, 

VỊ đức tánh như vậy 

Được gọi vị rõ biết 


531. VỊ ở đời từ bỏ 

Tât cả các pháp ác, 

Với tỉnh tân vượt qua, 
Mọi khô đau địa ngục, 
Vị áy có tỉnh tán, 

Có tỉnh cần, siêng năng, 
VỊ đức tánh như vậy, 
Được gọi Vị có frí. 


332. Với ai các trói buộc, 
Bị bựt đứt, huỷ hoại, 
Nguôn góc các tham ái, 
VỊ áy được giải thoái, 
Khỏi tát cả gốc tham, 

VỊ đức tánh như vậy, 
Được gọi vị thuần thục. 


Rồi du sĩ Sabhiya.. lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa: 
Sahiyq: 


533. Sabhiya hỏi rằng: 
Tôn giả Gotama, 

Do đạt được những gì, 
Được gọi vị được nghe? 
Nhờ gì, gọi bậc Thánh? 
Sở hành như thê nào, 
Như thể nào được tên, 
Là một người đu sĩ? 
Được con hỏi như vậy, 
Mong Thể Tôn trả lời. 


Thế Tôn: 


534. Thế Tôn bèn đáp lại: 
Hối này Sabhiya! 

Do ở đời được nghe, 
Thăng trì tất cả pháp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 314 of 408 


Pháp có lỗi, không lỗi, 
Phàm mọi pháp ở đời, 

Là vị đã chiến thăng, 

Đoạn nghi, được giải thoái, 
Trọn vẹn không dao động, 
Được gọi, vị có nghe. 


539. Sau khi đoạn, chặt đứi, 
Mọi lậu hoặc cháp trước, 
VỊ áy sau khi biêt 

Không đi đên thai tạng, 
Đoạn trừ và từ bỏ, 

Ba loại tưởng bùn nhơ, 
Không đi vào thời kiên, 
Được gọi là bậc Thánh. 


536. VỊ nào ở nơi đây, 

Thành tựu các giới hạnh, 
Thiện xảo mọi lãnh vực, 

Rõ biêt được Chánh Pháp, 
Cùng khắp cả mọi nơi, 
Không cháp trước, giải thoái, 
Không sân hận một ai, 

Được gọi là có hạnh. 


537. Ai không làm các nghiệp 
Đưa đến quả đau khô 
Phía trên và phía dưới, 
Bê ngang và chặng giữa, 
Sông với sự liêu tri, 

Từ bỏ, không cháp nhận, 
Man trả và kiêu mạn, 
Tham ái và phán nộ, 
Làm cho đến cùng tận, 
Cả danh và cả sắc, 

VỊ này đã đạt được, 

Tên gọi là du sĩ. 


Rồi du sĩ Sabhiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy; hoan hý, hân hoan, phần chấn, hỷ duyệt sanh khởi, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đặp thương y vào một bên vai, châp tay hướng đên Thê Tôn, trước mặt Thê Tôn, 
thôt lên những câu kệ thích đáng: 


538. Ôi, bậc tuệ rộng lớn! 
Nhiệp phục sự tụ họp, 

Các Sa-môn tranh luận, : 
Có đên sáu (mươi) ba thuyết, 
Các ngôn thuyết văn tự, 

Y đáy các tưởng khởi, 

VỊ áy vượt qua được, 

Dong nước mạnh sanh tử. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 315 of408 


539. Ngài ấi đến tận cùng, 
Đến bờ kia đau khó, 

Bậc La-hản, Chánh Giác, 
Con nghĩ Ngài lậu tận, 
Ngài chói sảng, thông mình. 
Với trí tuệ rộng lớn, 

Ngài đoạn tận đau khổ, 

Đưa con qua bờ Rịa. 


340. Ngài thấy, Ngài biết rõ 
Những điêu con nghỉ ngờ, 
Ngài giúp con vượt qua, 
Con xin đảnh lễ Ngài, 

Bậc ẩn sĩ đạt được, 

Con đường thật an tịnh, 

Ôi, bà con mặt trời! 

Không hoang vu, nhu hòa. 


341, Điều xưa con nghỉ ngờ, 
Đếu được Ngài giải đáp, 

Ôi, bậc có Pháp nhân! 

Ngài thật là án sĩ 

Bác Chánh Đẳng, Chánh Giác, 
Ngài không còn triển cái. 


342. Với Ngài, mọi ưu não, 
Được phả tan, đoạn diệt, 
Ngài tịnh tịch, chê ngự, 
Tâm kiên trì, thành thục. 


343. Ngài là bậc long tượng, 
Trong các hàng long tượng, 
Ngài là đại anh hùng 

Chu Thiên đêu hoan hỷ, 

Cả hai Nàrada, 

Và cả Pabbalà, 

Đêu hoan hỷ tín thọ, 

Lời thuyết giảng của Ngài. 


344. Chứng con xin đánh lễ, 
Con người thuần thục nhất, 
Chúng con xin đảnh lễ, 

Con người tôi thượng nhất, 
Trong cảnh giới Trời, Người, 
Không ai sánh được Ngài, 


345. Ngài chính là Đức Phật, 
Ngài chính là Đạo Sư, 

Ngài là bác á ấn SẼ, 

Đã chiến thắng Ắc ma, 

Ngài chặt đứt tu) miên, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 316 of408 


Đã vượt qua sanh tử, 
Ngài giúp chúng sanh này, 
Vượt qua bê sanh tử. 


346. Ngài vượt khỏi sanh y, 
Ngài phá tan lậu hoặc, 
Ngài là bậc sư tử, — 
Không chấp thủ, chấp trước, 
Mọi sợ hãi, hoảng hói, 

Ngài đoạn tận, trừ diệt. 


347. Như hoa sen tươi đẹp. 
Nước không thể dính vào, 
Cũng vậy cả thiện ác, 

Cả hai không dính Ngài, 
Ôi anh hùng vĩ đại, 

Xin Ngài duôi chân ra, 
Sabhiya chúng con, 

Đánh lê bậc Đạo Sư. 


Rồi du sĩ Sabjiya lây đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Con xin quy y Thế Tôn, Pháp và chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. 


- Này Sabhiya, ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong Pháp Luật này cần 
phải sông biệt trú trong bốn tháng. Sau bốn tháng, nếu tâm các Tỷ-kheo thỏa thuận, có thê cho vị ấy xuất 
gia, cho thọ đại giới đê thành vị Tỷ-kheo. Nhưng ở đây, Ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh. 


- Bạch Thế, Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong Pháp 
Luật này, sống biệt trú bốn tháng. Sau bốn tháng, nêu tâm các Tỷ-kheo thỏa thuận, có thê cho vị ây xuât 
gia, cho thọ đại giới đề thành vị Tỷ-kheo, con SẼ sống biệt trú bôn năm. Sau bốn năm, nếu tâm con thỏa 
thuận hãy cho xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ Sabhiya được xuất gla VỚI Thế Tôn, được thọ đại ĐIỚI... rồi Tôn giả Sabhiya trở thành một vị A-la- 
hán. 


(V11) Kinh Sela (Sn 102-112) 

(Xem kinh Se/az, Trung Bộ Kinh, Tập II) 
(VIIT) Kinh Mũi Tên (Sn 112) 

374. Sinh mạng của loài Người, 

Ở đời không ai biết, 

Không tướng, nhiễu phiên toái, 


Nhỏ nhoi, liên hệ khó. 


SIÁ Không CÓ Sự gắng nào, 
Khiến sống thoát khỏi chết, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 317 of408 


Sau khi già là chết, 
Pháp hữu tình là vậy. 


576. Như các trái chín muôi, 
Có sợ bị rơi sớm, 

Cũng vậy, người được sanh, 
Thường có sợ bị chết. 


577. Như người thợ làm ghè 
Làm chén bái đái séi, 

Cuôi cùng, bê tắt cả, 

Mạng sông người là vậy. 


578. Trẻ tuổi và lớn tuổi, 
Người ngu và kẻ trí, 

Tát cả đi đên chối, : 
Cuối cùng rồi cũng chết. 


579. Những ai chết chỉ phối, 
Đi qua đến đời sau, 

Cha không cứu được con, 
Hay bà con cứu nhau. 


50. Hãy xem, các bà con 
Đứng nhìn và than khóc, 
Từng người, đi đên chi, 
Như bò mang ẩi giết, 


Sổ]. Như vậy, thể giới này 
Bị già chết chỉ phôi, 

Do vậy, bậc nhiêu trí, 
Biết đời, nên không sâu 


5ỡ2. Ai không biết con đường, 
Đường đên và đuờng đi, 

Do không tháy hai ngã, 

Than khóc, không lợi ích. 


583. Nếu thật sự than khóc, 
Đem lại lợi ích øì, 

Kẻ ngu tự hại mình, 

Người có mất sẽ làm. 


584. Không với sẵu, nước mắt, 
Khiên nội tâm an tịnh, 

Khổ càng tăng trưởng thêm, 
Thân càng bị gia hại. 


585. Ôm yếu, sắc da tái, 
Tự mình hại chính mình, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 318 of408 


Kẻ chết không được hộ, 
Than khóc thật vô ích. 


5ởó6. Chứng sanh không bỏ sẵu, 
Cảng sắp nhiều đau khổ, 

Cảng rên khóc kẻ chết, 

Càng bị sau chỉ phối. 


567. Hãy xem các người khác 
Đi theo hạnh nghiệp mình, 
Rơi vào giới thân chết, 

Hữu tình đây hoảng sợ. 


Sðỡ. Loài Người còn mong ước, 
Thê này hay thể khác, 

Nhưng sự việc xảy ra, 

Hoàn toàn thật sai khác, 

Như vậy tánh không có, 

Xem định tảnh của đời. 


5ỡ9. Nếu loài Người sống được, 
Sống hơn một trăm năm, 

Rồi không có bà con, 

Ở đây, bỏ mạng sống. 


590. Do vậy, sau khi nghe 
Bậc La-hán thuyết giảng, 
Hãy nhiếp phục than van, 
Khi tháy kẻ bị chết, 

Hãy suy nghĩ như sau, 

1a không còn vị áy. 


391. Như nhà lửa bị cháy, 
Nhờ nước, lứa dập tắt, 
Cũng vậy, bậc Hiển trí, 

Có tuệ trí, thiện xảo, 

mau chóng nhiềp phục sâu, 
Như bông gió thổi bay. 


3592. 4i tự tìm hạnh phúc, 
Hãy tự mình rút tên, 

Mũi tên là than khóc, 
Tham cầu tư ưu sâu. 


3593. 4i đã rút mũi tên, 
Không ïIVƠng tựa nhờ cậy, 
Tam vị áy đạt được, 

Sự an lành an tịnh, : 

Vượt khỏi mọi ưu sảu, 
1âm không sấu, tịch tịnh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 319 of408 


(1X) Kinh Vàsettha (Sn 115) 
(Kinh này giống với kinh Vàse/tha, số 98 của Trung Bộ Kinh, Tập II) 
(X) Kinh Kokàliya (Sn 123) 
Như vây tôi nghe: 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvzứhi, tại Jetavana, trong khu vườn của ông 4nà(hapindika. Rồi Ty-kheo 
Kokaliva đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Kokàliya bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Sàipufta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục chính phục. 


- Này Kokàliya, chớ có vậy! Này Kokảlijya, chớ có vậy! Này Kokàliya, tâm hãy tỉnh tấn đối với 
Sariputta và Moggallàna. Hiện thiện Sâripuffta và Moggallàna. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokaliya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối với con, Sariputta và Moggalàna là ác dục, bị 
ác dục chinh phục. 


- Này Kokàaliya, chớ có vậy! Này Kokàliya, chớ có vậy! Này Kokdliya, tâm hãy tỉnh tấn đối với 
Sàriputa và Moggallàna. Hiền thiện Sàriputta và Moggallàna 


Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokäliya bạch Thế Tôn... Hiền thiện là Sàripu#a và Moggallàna... 


Rồi Tỷ-kheo Kokaliya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tỷ- 
kheo Kokaliya ra đi không lâu, toàn thân của Tỷ-kheo Kokdliya nôi lên những mụt to băng hạt cải; sau 
khi lớn lên bằng hột đậu; chúng lớn lên bằng hột đậu lớn; sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 
bằng hòn đá; sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo; sau khi lớn lên bằng trái táo, 
chúng lớn lên bằng trái àmala; sau khi lớn lên bằng trái àmala, chúng lớn lên bằng trái vi/wa; sau khi lớn 
lên băng trái w//va, chúng lớn lên bằng trái b¿//¡, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. 


Rồi Tỷ-kheo Kokàliya do bệnh này bị mệnh chung. BỊ mệnh chung, Tỷ-kheo Kokäliya sanh trong địa 
ngục Sen hông, với tâm hận thù đôi với Saripufta và Moggallàna. 


Rồi Phạm thiên Sahampaíi sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Jeftavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên 
Sahampati bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Kokäliya phải sanh vào địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Sảriputta 
và Moggallàna. 


Phạm thiên Sahampai nói như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi 
biến mắt tại chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, hồi hôm Phạm thiên Sahzmpzii, khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 320 of 408 


toàn vùng .Jefavana đi đến Ta, sau khi đến đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, Phạm thiên Sahømpaii bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokdliya đã mệnh chung và Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokaliya sau khi mệnh chung đã sanh địa ngục Sen hồng với tâm hận thù đối với 
Sàripufta và Moggallàna ". 


Này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Szhzzmpaii nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu 
hướng về Ta rôi biên mât tại chô. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, bao nhiêu là tuổi thọ trong địa ngục Sen hồng? 


- Thật dài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa ngục Sen hồng, không dễ gì tính được bao nhiêu năm, bao 
nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, hay bao nhiêu trăm ngàn năm. 


- Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng ví dụ? 
Thế Tôn đáp: 


- Có thê được, này Tỷ-kheo. Này Tý-kheo, ví như có hột đậu mè nặng hai mươi khâz/ka, theo đo lường 
nước Kosa/a. Ví dụ sau một trăm năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này Tỷ-kheo, còn mau 
hơn là bao hột mè, nặng hai mươi ngàn &hảz¡ka ây, theo đo lường của nước Kosala, đi đến tiêu hao, đi 
đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuôi thọ ở địa ngục 4bbuda. Này Tỷ- -kheo hai mươi tuổi thọ 
ở địa ngục 4bbuada; Đằng một tuổi thọ ở địa ngục Wiabbuda. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Nirabbuda, bằng một tuôi thọ ở địa ngục 4baba. Này Tỷ- -kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 1haha băng 
một tuôi thọ ở địa ngục 4/z/a. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 4/z/a bằng một tuôi thọ ở địa 
ngục Kưmuda. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Kưmuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 
Sogandhika. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sogandhika bằng một tuôi thọ ở địa ngục 
Uppala (Hoa sen xanh). Này các Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Uppala bằng, một tuổi thọ ở địa 
ngục Pundarika (Hoa sen). Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Pundarika bằng một tuổi thọ ở 
địa ngục Puduma. Này Tỷ Kheo Kokàliya sanh tại địa ngục Pudznà với tâm hận thù S2ri2puffa và 
Moggallàna. 


Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện Thệ lại nói thêm: 


657. Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 

Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đt láy mình. 


658. Ai khen kẻ đáng chê, 
4i chê người đáng khen, 
Tự chất chứa bất hạnh, 
Do lỗ miệng của mình, 
Chính do bát hạnh áy, 
Nên không được an lạc. 


659. Nhỏ thay bắt hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 
Do quăng con xúc xấc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 321 of408 


Tài sản bị hoại vong, 
Lớn hơn bắt hạnh này, 
Tự mình gây cho mình, 
Với người có ác ÿ, 

Đối chư Phật, Thiện Thệ. 


660. Trải thời gian trăm ngàn 
Ở Nirabbuda, 

Ba mươi su và năm 

Ở tại Abbuda, 

Với lời và ác ÿ, 

Ai phỉ báng bậc Thánh, 
Người áy sẽ rơi vào 

Các cối đữ địa ngục. 


661]. Kẻ nói không chân thật, 
Đi đến cõi địa ngục, 

Ai tự mình có làm, 

Lại nói: "Tôi không làm ", 
Cả hai sau khi chốt, — 

Đếu được xem đồng đăng, 
Hành động họ hạ liệt, 

Đời sau, đông làm người. 


662. Ai khởi lên ác tâm, 

Đối người không á ác ÿ, 

Đối người sống thanh tịnh, 
Không có gì uề nhiễm, 

Ác ã Ấy trở lui lại, 

Đến với kẻ ngu ấy, 

Như bụi bặm nhỏ nhiệm - 
Quăng ngược chiêu gió thối. 


663. Ai hệ lụy đắm trước, 
Các chủng loại tham dục, 
Người áy với lời nói, 

Chỉ trích các người khác, 
Không lòng tin, xan lân, 
Không rộng rãi với người, 
Xan tham và keo kiết, 
Quen thói nói xấu người. 


664. Này Ông, miệng ác độc, 
Không chân thật, không thánh, 
Kẻ giới hại sanh linh, 

Kẻ ác, kẻ làm ác, 

Người hạ liệt, bất hạnh, 

Thuộc về loại hạ sanh, 

Ở đời, chớ nói nhiễu 

Ông là dân địa ngục. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 322 of 408 


663. Ông rắc rải bụi trần, 
Khiến mọi người bắt hạnh, 
Ông nói xáu bậc hiển, 
Làm ác điểu tội ác, 

Sau khi Ông đã làm 

Rất nhiều điểu ác hạnh, 
Ông ấi đến vực thăm, 
Trong thời gian dải dài 


666. Hành động bắt cứ ai, 
Không đi đên tiêu diệt, 
Rôi nó cũng đên Ông, 

Bát gặp được nghiệp chủ, 
Kẻ ngu làm điều ác, 

Đời sau thấy mình khổ. 


667. Nó đi đến tại chỗ 

Bị đánh bằng roi sắt, 

Tại chỗ có cọc sắt, 

Với cạnh lưỡi bén nhọn 
Ở đáy nó có được 

Các món ăn thích đáng, 
Giông như những hòn sắt, 
Được nung nấu cháy đỏ, 


668. Tại đấy không ai nói 
Lời nhẹ nhàng. an ủi, 
Không có ai vội vã, 

Đến che chở hộ trì, 

Họ bước vào hâm lửa, 
Đang cháy đỏ hừng hực. 


669. Với lưới, kẻ giữ ngục, 
Trùm kín bao phú họ, 

Tại đáy với gậy sắt, 

Họ hành hạ đánh đáp, 

Họ äi qua vực đen, 

Tối tăm không thấy đường, 
Như ấi qua đám mù, 

Đang dáy đặc tràn rộng. 


670. Họ đi đến bước vào 
Các chum ghè băng sát, 
Họ bước vào hám lửa, 
Đang cháy đỏ hừng hực, 
Tại đáy, họ bị náu, 

Tì rong thời gian lâu dài, 
Họ nồi lên chìm ' XUỐNG,, 
Trong những hâm lửa ấy. 


671. Rồi kẻ làm điều ác, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 323 of 408 


Bị nung nấu tại đây, 

Giữa động mủ và máu, 

Xen kế và lân lộn, 

Tùy theo phương hướng nào, 
Nó theo chiêu hướng năm, 
Ở đáy, bị rửa nát, 

Khi bị xúc chạm vào. 


672. Trong nước, chỗ trú ẩn 
Của các loài côn trùng, 

Kẻ làm các điều ác, 

Bị nung nấu tại đấy, 

Cho đến những bờ bến 
Không có cho nó đi, 

Vì chum ghè mọi phía, 

Đểu tròn đây như nhau. 


673. Trong rừng đây lá gươm, 
Sắc bên và mũi nhọn, 

Họ ải vào rừng ây, 

Chán tay bị chém đứt 

Sử dụng các câu móc, 

Chúng móc lưỡi dài ra 

Rôi những kẻ ngục tôi 

Hành hạ đánh giết họ, 


674. Họ đi vào cảnh giới, 
Gọi Vêtfarani, : 
Khó vượt qua, tràn đây, 
Lưỡi dao, búa sạc bẻn, 
Tại chô áy, kẻ ngu, 

Đị rơi, bị rới vào, 
Những kẻ làm điểu ác, 
Sau khi tạo nghiệp ác. 


675. Tại đấy, các chìm thú, 
Ăn thịt kẻ rên la, 

Những bây, đàn qua đen, 
Đen thui và lôm đôm, 

Các loài chó, đã can, 

Cùng với các chỉm kên, 

Các điêu hậu, chim quạ, 

Xé xác những kẻ ấy. 


676. Thái rất là đau khổ 
Nếp sống này, tại đấy, 

Nêp sông kẻ làm ác, 

Loài Người thấy được vậy, 
Do vậy, ở đời này, 

Với mạng sông còn lại, 

Là người làm công việc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Không biếng nhác thụ động. 


677. Những hột mè mang lại, 


Địa ngục Paduma, 
Được kẻ trí đếm kỹ, 

Số đến Nahuia, 

Lên đến số năm tỷ, 

Tức năm ngàn vạn triệu, 
Còn nữa lên đến số, 
Một trăm hai mươi ức. 


678. Khổ cho đến như vậy, 
Địa ngục được nói đến, 

Tại đáy cân phải sống, 

Lâu cho đến như vậy. 

Như vậy, giữa những người, 
Trong sạch, thiện tót lành, 
Hãy luôn luôn hộ trì, 

Lời nói và ý nghĩa. 


(X1) Kinh Nàlaka (Sn 131) 


Asita: 


679. ẩn sĩ Asita, 

Trong lúc giữa ban ngày, 
Tháy chúng các chư Thiên 
Cõi trời Ba mươi ba, 

Họ hoan hỷ vui vẻ, 

Với y áo, thanh tịnh, 

Họ Cung kính In-äa, 

Các vị ấy cầm áo 

Với nhiệt tình nói lên, 
Những lời khen tán thán. 


680. Thấy chư Thiền hoan hỷ, 


Dõng dạc và phần chấn, 
Với tâm tư cung kính, 
Ở đây, vị ấy nói. 


Vì sao chúng chư Thiên 
Lại nhiệt tình hoan hỷ? 
Họ cẩm áo vui múa, 

Là do nhân duyên gì? 


681. Trong thời gian chiến trận, 


Với các Ásura, : 

Dũng sĩ được thăng trận 
Asura bại trận, 

Thời gian áy họ không, 


Page 324 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 325 of 408 


Lông tóc dựng ngược dậy, 
Họ tháy gì hy hữu, 
Chư Thiên hoan hỷ vậy. 


662. Họ la lớn ca hái, 

Và họ tâu nhạc trời, 

Họ múa tay, vô tay, 

Họ múa nhảy vũ điệu, 
Nay ta hỏi các Ông, 

Tru đảnh núi Meru, 

Các Ngài hãy mau chóng, 
Giải tỏa điều ta nghĩ. 


Chư Thiên: 


683. Tại xứ Lumbimi 

Trong làng các Thích-ca, 
Có sanh vị Bồ Tát, 

Báu tôi thăng, vô tỷ, 

Ngài sanh, đem an lạc, 
Hạnh phúc cho loài Người, 
Do vậy chúng tôi mừng, 
Tám vô cùng hoan hỷ. 


684. Ngài, chúng sanh tối thượng, 
Ngài loài Người tôi thăng, 

Bác Ngưu vương loài Người, 
Thượng thủ mọi sanh loại; 

Ngài sẽ chuyên Pháp luân, 

Trong khu rừng ân sĩ, 

Rồng tiêng rông sư tử, 

Hùng mạnh nhiệp loài thú. 


685. Sau khi nghe lời ấy, 
án sĩ Asia, : 
Liên vội vàng bước xuông, 
Và ải đến đầu đải, 

Của đức vua Tịnh Phạn. 
Đến nơi Ngài ngồi xuống, 
Nói với các Thích-Ca: 
“Hoàng tử nay ở đâu, 

Ta nay muốn tháy Ngài”. 


686. Thấy Thái tử chói sáng 
Nực rỡ như vàng chói 
Trong lò đúc nâu vàng, 
Được thợ khéo luyện thành, 
Bừng sáng và rực rỡ, 

Với dung sắc tuyệt mỹ, 

Họ Thích trình Thải-từ, 

Cho ẩn sĩ Tư-đà. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 326 of 408 


687. Sau khi thấy Thái tử 
Chói sáng như lửa ngọn, 
Thanh tịnh như sao ngưu 
Vận hành giữa hư không, 
Sáng chiếu như mặt trời 
Giữa trời thu, máy tịnh, 
Ấn sĩ tâm hân hoan 
Được hỷ lạc rộng lớn. 


688. Chư Thiên cầm ngôi lọng 
Đưa lên giữa hư không, 

Cây lọng có nhiễu cành, ` 

Có hàng ngàn vòng chuyên. 
Họ quạt với phát trần, 

Có tán vàng, lông thú, 

Nhưng không ai thấy ‹ được, 

Kẻ cẩm lọng, phất trần. 


689. Bậc ẩn sĩ bện tóc, 
Tên Kà-ha-xi-ri, 

Thây Thái tử năm dài 
Trên tắm chăn màu vàng, 
Như đông tiễn bằng vàng, 
Lại trên đầu Thái tử 

Có lông trăng đưa lên, 
Tâm ấn sĩ phần khởi, 
Đẹp ý, lòng hân hoan 
Đưa tay bông Thái tử. 


690. Sau khi ẩm bồng lên 
Con trai dòng họ Thích, 
Bậc câu đạo tìm hiểu, 

Vượt khổ, nhờ tướng, chú, 
Tâm tư được hoan hỷ, 

Thói lên lời như sau: 

Vị này bậc Vô thượng, 

"Tôi thượng loài hai chân ”. 


691. Khi vị ấy nghĩ đến, 
Số mệnh của tự mình, 
Số mệnh không tối đẹp, 
VỊ ây rơi nước mất, 
Tháy vậy, các Thích Ca, 
Hỏi ẩn sĩ đang khóc; 
"Có sự gì chướng ngại 
Sẽ xảy cho Thái tứ?” 


692. T: hấy họ Thích lo lắng, 
Vị án sĩ trả lời: — 

“Ta không tháy bắt hạnh 
Xảy đến cho Thải tử, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 327 of408 


Đối với Thái tử ấy, 
Chướng ngại sẽ không có, 
Vị này không hạ liệt, 

Chớ có lo lăng gì. 


693. Thái tử này Sẽ chứng 
Tối thượng quả Bồ đề, 

Sẽ chuyển bánh xe pháp, 
Tháy thanh tịnh tôi thăng, 
Vì lòng tử thương xói, 

Vì hạnh phúc nhiêu người, 
Và đời sông Phạm hạnh, 
Được truyền bá rộng rãi. 


694. Thọ mạng ta ở đời 
Còn lại không bao nhiêu, 
Đến giữa đời sống Ngài 
Ta sẽ bị mệnh chung. 

Ta không được nghe pháp, 
Bậc tỉnh cần VÔ fÿ, 

Do vậy fa sâu não, 

Bắt hạnh và khổ đau". 


695. Sau khi khiến họ Thích, 
Sanh hoan hỷ rộng lớn, 

Bậc sông theo Phạm hạnh, 
Bước ra khỏi nội thành. 

VỊ áy vì lòng từ, 

Thương con trai của chị, 
Khích lệ nó học pháp, 

Bậc tỉnh cần vô tỷ. 


696. Khi Ông nghe tiếng Phi, 
Từ người khác nói lên, 

Bậc đã đạt Bô-đê, 

Đã đi con đường phảp, 

Hãy ải đến chỗ ấy, 

Hỏi kỹ về đạo pháp, 

Và sông đời Phạm hạnh, 

Dưới bậc Thể Tôn ấy. 


697. Như vậy, được khuyên bảo, 
Bởi vị nghĩ hạnh phúc, 

VỊ thây ở tương lai, 

Đường tối thăng thanh tịnh. 

Do vậy Nà-la-ka, 

Với phước đức chất chứa, 

Sống với căn hộ trì, 

Chờ đợi bậc chiến thắng. 


698. Khi nghe tin Pháp luân, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 328 of 408 


Được bậc chiến thắng chuyển, 
Đên tháy được hoan hỷ, 

Bậc ân sĩ Ngưu vương, 

Hỏi Máu nỉ tôi thăng, 

Pháp Mâu ni tôi thượng, 

Như A-xi-ta khuyên 

Trong buôi gặp gỡ trước. 


(Kệ mở đầu đã xong) 


699. Lời 4-xi-ta này, 

Con biết là như thật, 

Con hỏi Gotama, 

Đường giải thoát mọi pháp. 


700. Không nhà, con đi đến 
Tìm hạnh người khát sĩ, 
Con hỏi bậc ẩn sĩ 

Này nói lên cho con, 

Con đường đạo tôi thượng, 
Đưa đến đạo Mâu-ni, 


701. Thế Tôn đáp như sau: 
Khó hành, khó thực hiện, 
Là đạo hạnh Máu nị, 

Ta sẽ cho Ông biết, 

Hãy đến lăng tai nghe, 

Ta sẽ nói cho Ông, : 

Hãy vững trí, an thán, 
Hãy kiên trì bên chí. 


702. Hãy tu hạnh Sa-môn, 
Không để bị dao động, 
Giữa khen chê trong làng, 
Hãy chê ngự tâm sản, 
Sông hạnh thật an tịnh, 
Không công cao kiêu mạn. 


703. Tiếng cao thấp phát ra, 
Như ngọn lửa trong vườn, 
Nữ nhân hay cám đô, 

Chớ cám đô ấn sĩ. 


704. Hãy từ bỏ dâm dục, 

Xó mọi dục cao tháp. 

Đôi hữu tình yêu mạnh, 
Không đôi nghịch, tham đăm. 


705. Ta thế nào, họ vậy, 
Họ thê nào, Ta vậy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 329 of 408 


Lấy ngã làm ví dụ, — 
Chớ giết, chớ bảo giết. 


706. Hãy bỏ dục, bỏ tham, 
Đây phàm phu bị năm, 
Bậc có mất hành đạo, 
Vượt địa ngục, loài Người. 


707. Bụng đổi, ăn chừng mực, 
í dục, không tham lam. 

VỊ áy không ham dục, 

Không dục, thật tịch tịnh. 


708. Sau khi đi khát thực, 
Án sĩ vào rừng sâu, 

Đi đên dưới gốc cây, 

Sửa soạn ngồi an tịnh. 


709. Bậc Hiền trí hành thiên, 
Hoan hỷ trong rừng sâu, 
Hành thiên dưới gốc cây, 
Thỏa mãn sở thích mình. 


710. Khi đêm hỗi, sáng đến, 
Cần phải đi đến làng, 

Chớ hân hoan khát thục, 
Đồ mang từ làng đi. 


đã lệ ẩn sĩ không đi gấp, 
Đên làng, giữa gia đình, 
Tìm ăn, cất nói chuyện, 
Không nói chuyện liên hệ. 


712. Nếu được, thật là tối, 
Không được, cũng là tốt, 
Nghĩ vậy, cả hai mặt, 

VỊ áy trở về cáy. 


713. Đi với bát cầm tay, 
Không câm, dáng như cấm, 
Chớ khinh, đô cho ít, 
Không chê người đem cho. 


714. Bậc Sa-môn thuyết giảng, 
Con đường cao và tháp, 
Nhưng đên bờ bên kia, 

Không có hai con đường, 

Tuy vậy chớ nghĩ răng, 
Đường này chỉ là mội. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 330 of 408 


715. Với ai, không có tham, 
T)-kheo cất dòng nước, 
Đoạn tận hành thiện ác, 

VỊ áy không sâu não. 


716. Thế Tôn lại nói thêm: 
Ta dạy cho các Ông 

Thức tri hạnh ẩn sĩ, 

Hãy tu nhự lưỡi dao, 

Với lưỡi án nóc họng, 
Hãy hạn chê bao tử. 


717. Tâm chớ có thụ động, 
Nhưng chớ nghĩ quả nhiêu. 
Không hôi hám, độc lập, 

Sông cứu cảnh Phạm hạnh 


716. Hãy tập ngôi một mình, 
Sông đúng hạnh Sa-môn. 
Sông một mình được gọi 

Là hạnh bậc ẩn sĩ, 

Nêu tự mình tìm được 

Thoải mái trong cô độc. 


719. Hãy chói sảng mười phương, 
Sau khi nghe tiêng nói, 

Của các bác hiện Sĩ, 

Hãy hành thiên, bỏ dục, 

Mong đệ tử của Ta, 

Tăng trưởng tâm và tín. 


720. Hãy học các dòng nước, 
Từ khe núi vực sâu. : 

Nước khe núi chảy Ôn, 

Biến lớn động im lặng. 


721. Cái gì trồng kêu to, 
Cái gì đáy yên lặng, 
Ngu như ghè vơi nước, 
Bác trí như ao đáy. 


722. Khi Sa-môn nói nhiều, 
Nói liên hệ đến đích, 

Tự biêt nên thuyêt pháp, 
Tự biết nên nói nhiều. 


723. Ai biết, biết tự chế, 
4l biết, không nói nhiễu, 
VỊ áy là ân sĩ, : 
Xứng đáng hạnh án sĩ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 331 of408 


VỊ ây là ân sĩ, 
Đạt được hạnh ân sĩ. 


(XTIT) Kinh Hai Pháp Tuỳ Quán (Sn 139) 
Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Savafíhi, ở Đông Viên, tại lâu đài mẹ của Migàra. Lúc bây gIÒ, trong ngày trai 
giới Uposatha, vào ngày rằm, trăng tròn, trong đêm rằm, Thế Tôn ngồi giữa trời với chúng Tỷ-kheo 
đoanh vây. Rồi Thế Tôn nhìn xung quanh chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, phảm có những thiện pháp nào thuộc bậc Thánh có khả năng hướng thượng, đưa đến 
giác ngộ; này các Tỷ-kheo, đối với các thiện pháp thuộc bậc Thánh có khả năng hướng thượng đưa đến 
giác ngộ ây do lý do gì các Thầy nghe những pháp ấy? Này các Tý-kheo, các Thây có thể được hỏi như 
vậy, các Thầy có thể trả lời cho những người câu hỏi ây như sau: "Vì muốn có như thật trí đối với hai 
pháp”. Và nêu các Thầy nói: "Thế nào là hai?". - "Đây là khổ, đây là khổ tập", đây là tuỳ quán thứ nhất. 
"Đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt", đây là tùy quán thứ hai. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, 
chứng quả Bắt hoàn. 


Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


724. Ai không tuệ tri khổ, 
Và hiện hữu của khô, 

Và chô khô hoàn toàn 
Được đoạn tận không dư, 
Vị ấy không biết đường, 
Đưa đến khổ an tịnh. 


725. Không có tâm giải thoái, 
Không CÓ tuệ giải thoái, 

Vị ấy không có thể 

Đoạn tận sanh và giả. 


726. Những ai tuệ trí khổ 
Và hiện hữu của khổ 

Và chỗ khổ hoàn toàn 
Được đoạn tận không dư, 
Vị ấy biết con đường, 
Đưa đến khổ an tịnh. 


727. Đây đủ tâm giải thoát, 
Với trí tuệ giải thoái, 
NhHững vị ấy có thê 

Với trí tuệ giải thoái, 
Đoạn tận sanh và già. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: "Có thể có chân chánh tuỳ quán hai 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 332 of 408 


pháp, theo một pháp môn khác không?" Các Thầy cần phải trả lời: "Có thê có". Có thể có như thế nào? 
"Phàm có khô gì hiện hữu, tât cả đêu do duyên sanh y”, đây là tuỳ quản pháp thứ nhật. "Do sự đoạn diệt, 
ly tham, các sanh y không có dư tàn, khô không có hiện hữu", đây là tùy quán thứ hai. 


- Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tuỳ quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cần, 
được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nêu có dư y, chứng 
quả Bât hoàn. 


Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


728. Chính do duyên sanh y, 
Các khô được sanh khởi, 
Tát cả các khô đau, 

Sai biệt ở trên đời, 

Ai chính do vô minh 

Tạo lên sự sanh y,_ 

Kẻ ngu ấy gặp khô 

Nỗi tiêp nhau sanh trưởng, 
Do vậy vị hiệu biết, 

Không tạo lên sanh y, 

Tuỳ quản được hiện hữu 
Của sanh và của khô. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: "Có thể có chân chánh tùy quán hai pháp 
theo một pháp môn khác không” Các Thây cần phải trả lời: "Có thê có". Có thể có như thê nào? "Phàm 
có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh", đây là tùy quán thứ nhất. "Do đoạn diệt, ly tham, vô 
minh không có dư tàn, khổ không có hiện hữu" , đây là tùy quán pháp thứ hai. 


Này các Tý-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, 
được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: Được chánh trí ngay trong hiện tại, và nêu có dư y, chứng 
quả Bât hoàn. 


Thê Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


729. Những ai tiếp tục rơi, 
Đồng luân chuyển sanh tử, 
Đến hữu này hữu khác, 
Sanh thú do vô mình. 


730. Vô mình này, đại sỉ, 
Đưa đến luân chuyển dài, 
Chúng sanh, mình đạt được, 
Không còn phải tải sanh. 


Này các Tý-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khô gì hiện hữu, tất cả đều 
do duyên các hành”, đây là tuỳ quán pháp thứ nhất. "Do đoạn diệt, ly tham, các hành không có dư tàn, 
khổ không có hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy 
quán hai pháp. 


Bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 333 of 408 


731. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tát cả duyên các hành, 
Do đoạn diệt các hành, 
Khô không có hiện hữu. 


732. Do biết nguy hiểm này, 
Khô do duyên các hành, 
Tịnh chỉ tát cả hành, 

Do phá hoại các tưởng, 
Nhự vậy, khô được diệt, 
Biết như thực là vậy. 


733. Bác Hiền trí chánh kiến, 
Miêu biết, với chánh trí, 
Nhiêp phục Ma kiêt sử, 
Không đi đên tải sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thê các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều 
do duyên thức", đây là tùy quán pháp thứ nhât. "Do đoạn diệt, ly tham thức không có dư tàn, khô không 
có hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. 


Này các Tyỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


734. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tát cả do duyên thức, 

Với thức được đoạn diệt, 
Khô không có hiện hữu. 


735. Do biết nguy hiểm hày, 
Khô do duyên các thức, 
Tỷ-kheo tịnh chỉ thức, 
Không dục ái, tịch tịnh. 


có hiện hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. 
Này các Tyỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


736. Những ai, xúc chỉ phối, 
Chạy theo dòng sanh hữu, 
Những người hành tà đạo, 
Xa vời diệt kiết sử. 


737. Những ai liễu tri xúc, 
Nhờ trí, thích an tịnh, 

Do họ thăng trì xúc, 
Không dục ái, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thê các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 334 of 408 


do duyên thọ", đây là pháp tùy quán thứ nhất. "Do đoạn diệt, ly tham thọ không có dư tàn, khổ không có 
hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


738. Với lạc thọ, khổ thọ, 
Hay bát khó, bát lạc; 
Nội thọ và ngoại thọ, 
Phàm có cảm thọ gì. 


739. Biết được đây là khổ, 
Giả dối bị hủy hoại. 

Tháy các xúc hoại diệt, 
Như vậy, đáy ly tham, 
T)-kheo diệt các thọ, 
Không dục ái, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều 
do duyên ái", đây là pháp tùy quán thứ nhât. "Do đoạn diệt, ly tham ái, không có dư tàn, khô không có 
hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chán tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


740. Người có ái bạn đường, 
Bị luân chuyên đài dài, 

Đên hữu này, hữu khác, 

Luân chuyên không dừng nghỉ. 


741. Do biết nguy hiểm nây, 
Chính ái tác thành khô, 

Ly ái, không chấp thủ, 
Chánh niệm, T1ỷ-kheo hành. 


hiện hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 
Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


742. Do duyên thủ, có hữu, 
Do hữu, i đên khô, 

Từ sanh nên có chết, , 
Đây hiện hữu của khô. 


743. Do vậy, bậc Hiền trí, 
Diệt thủ, nhờ chánh trí, 
Nhờ thăng trí sanh diệt, 
Không đi đên tải sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thê các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 335 of 408 


do duyên khởi xướng”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. "Do đoạn diệt ly tham khởi xướng không có dư 
tàn, khô không có hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh 
tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


744. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tát cả duyên khởi xướng, 
Do đoạn diệt khởi XƯỚng, 
Khô không có hiện hữu. 


745. Do biết nguy hiểm này, 
Khổ do duyên khởi xướng, 

Từ bỏ mọi khởi XƯỚnG, 
Không khởi xướng, giải thoái. 


746. Do đoạn tận hữu ái, 
Tâm Tỷ-kheo tịch tịnh, 
Vượt khỏi sanh luân chuyển 
VỊ áy không tái sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều 
do duyên thức ăn", đây là pháp tùy quán quán thứ nhất. "Do đoạn diệt, ly tham thức ăn không có dư tàn, 
khổ không có hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy 
quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


747. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tát cả duyên thức ăn, 

Do đoạn diệt thức ăn, 

Khô không có hiện hữu. 


748. Do biết nguy hiểm này, 
Khô do duyên thức ăn, 

Liêu tri mọi thức ăn, 
Không y mọi thức ăn. 


749. Nhờ chánh trí không bệnh, 
Đoạn điệt các lậu hoặc, 

Thọ dụng các thức ăn, 

Giác sát, tru Chánh pháp, 

VỊ đạt được trí tuệ, 

Không rơi vào ước lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có thê các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều 
do duyên dao động", đây là pháp tùy quán quán thứ nhất. "Do đoạn diệt, ly tham dao động không có dư 
tàn, khổ không có hiện hữu", đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh 
tùy quán hai pháp. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 336 of 408 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


790. Phàm khổ gì hiện hữu, 
Tất cả duyên dao động, 
Do đoạn diệt dao động, 
Khổ không có hiện hữu. 


751, Do biết nguy hiểm này, 
Khô do duyên dao động, 

Do vậy, bỏ dao động, 

Chận dừng lại các hành, 
Không có gì chướng ngại 
Không cháp thủ, chánh niệm, 
Vị T j-kheo bộ hành, 

Khấp tát cả chán trời. 


Này các Ty-kheo, có thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau:... "A1 có nương tựa, thì bị dao động”, đây 
là pháp tùy quán quán thứ nhât. "AI không có nương tựa, không bị dao động", đây là pháp tùy quán thứ 
hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


7352. Không nương tựa, không động, 
Nương tựa có chấp thủ, 

Cháp hữu này, hữu khác, 
Không chỉnh phục luân chuyển. 


7353. Sau khi rõ biết được, 
Nguy hiểm tai hại nây, 

Trong các sự nương tựa, 

Có sợ hãi lớn lao, 

Không nương tựa y chỉ, 
Không cháp thủ, chánh niệm, 
Vị Tỷ-kheo bộ hành, 

Khấp tát cả chán trời. 


Này các Tỷ-kheo, có, thể các Thầy được hỏi thêm nữa như sau: "Có thể có như thế nào?" Này các Tỷ- 
kheo "Các pháp vô sắc an tịnh hơn các sắc pháp", đây là pháp tùy quán thứ nhất. "Sự đoạn diệt an tỉnh 
hơn các pháp vô sắc", đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán 
hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


734. Chúng sanh thuộc sắc giới, 
Chúng sanh trú vô sắc, 

Không tuệ tri đoạn diệt, 

Chúng đi đến tái sanh. 


755. Những ai liêu tri sắc, 
Khéo an trú vô sắc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 337 of 408 


Giải thoát trong đoạn diệt, 
Họ từ bỏ sự chết. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thây được hỏi thêm nữa như sau: "Có thể có như thế nào?" Này các Tỷ- 
kheo, "Cái gì được thế giới với chư Thiên, các Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quân chúng 
Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người Suy tưởng: TY là sự thật", cái ấy được các vị 
Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này là hư vọng”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này 
các Tý-kheo, "Cái gì được thế giới với chư Thiên, các Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quân 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: "Đây là hư vọng”, cái ây được các 
vị Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này là chân thật", đây là pháp tùy quán thứ hai. 
Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


756. Hãy xem thể giới nây, 
Với thê giới chư Thiên, 
Hoan hỷ với phi ngã, 

An trú trên danh sắc, 
Nghĩ răng danh sắc này 
Là chân thật không ngụy. 


757. Dâu họ nghĩ thể nào, 
Khi danh sắc đổi khác, 
Danh sắc là hư vọng, 

Giả đôi sông tạm bợ, 


758. Niết-bàn không hư "gụÿ, 
Bác Thánh chân thật biêt, 

Họ thăng tri chán thật, 
Không ái dục, tịch tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có thể các Thây được hỏi thêm nữa như sau: "Có thể có như thế nào?" Này các Tỷ- 
kheo, "Cái gì được thế giới với chư Thiên, các Ma, các Phạm thiên, được thế giới này với quân chúng 
Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: "Đây là an lạc", cái ấy được các vị 
Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này là khổ", đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các 
Tỷ-kheo, "Cái gì được thế giới với chư Thiên, các Ma, các Phạm thiên, được thế giới, này với quân 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người suy tưởng: "Đây là khổ", cái ấy được các vị 
Thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này là lạc", đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các 
Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo chơn chánh tùy quán hai pháp. 


Bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


ThS Sắc, tiếng, hương, vị, xúc, 
Tát cả những pháp này, 

Khả lạc, hỷ, khả ý, 

Khi nào chúng hiện hữu. 


760. Thế giới với chư Thiên 
Xem chúng là khả lạc, 
Khi chúng bị hoại diệt, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 338 of 408 


Mới thấy chúng là khổ. 


761. Bậc Thánh thấy là lạc, 
Khi có thân đoạn diệt, 

Đây hoàn toàn trái ngược, 
Điễu mọi giới được tháy. 


762. Điểu người khác gọi lạc, 
Bác Ti hánh gọi là khó, : 
Điêu người khác gọi khô, 
Bác Thánh biệt là lạc, 

Hãy xem pháp khó biêt, 

Kẻ không thấy mê mờ. 


763. Kẻ bị che, tối tăm, 

Kẻ không tháy, tôi mù, 

Bậc thiện, được rộng mở, 
Bậc thây, được ánh sáng, 
Kẻ ngu dáu có gân, 

Cũng không biết con đường, 
Cũng không có thiện xảo, 
Đối Chánh pháp Phát dạy. 


764. Bị hữu tham chiến bại, 
Bị trôi theo dòng hữu, 

MRơi vào Ma chỉ phối, 

Pháp này khó chánh giác. 


765. Ai ngoài các bác Thánh, 
Xưứng đáng đạo chánh giác. 
Do chánh trí đạo áây 

Chứng vô lậu Niết-bàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tý-kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi pháp này được 
giảng, tâm của hơn sáu mươi Tỷ-kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 339 of 408 


CHƯƠNG IV 
PHẨM TÁM 


(1) Kinh Về Dục (Sn 151) 


766. 4i ao ước được dục, 
Nêu dục được thành tựu, 
Chắc tâm ý hoan hỷ, : 
Được điêu con người mUÔN. 


767. Nếu người có dục ấy, 
Uớc muốn được sanh khởi, 
Các dục ấy bị diệt, 

Bị khô như tên đâm. 


768. Ai tránh né các đục 
Như chân tránh đầu rắn, 
Chánh niệm vượt thoát được, 
Ái triển này ở đời. 


769. Người nào tham đắm dục, 
Ruộng đất, vàng, bò, ngựa, 
Người nô tỳ, phục Vụ, 

Nữ nhân và bà con. 


770. Như người không sức lực, 
Bị các dục chỉnh phục, 

Tai họa dâm đạp nó, 

Khổ đau bước theo nó, 

Như nước ùa tràn vào, 

Chiếc thuyên bị vỡ nái. 


771. Do vậy người thường niệm, 
Từ bỏ các loài dục, 

Bỏ dục, vượt bộc lưu, 

Tát thuyền đên bờ kia. 


(11) Kinh Hang Động tám kệ (Sn 151) 


772, Chúng sanh vào trong hang, 
Cháp chặt bị bao trùm, 

Người có thải độ vậy, 

Chìm sâu trong sỉ mê. 

Hạnh viên ly với nó, 

Như vậy thật xa vời, 

Các dục ở trong đời, 

Không đê gì đoạn tận. 


773. Dục câu làm nhân duyên, 
Bị lạc hữu trói buộc, 
Họ rất khó giải thoát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 340 of 408 


Không thể có người khác, 
Đên giải thoái cho mình, 
Họ cáu việc đã qua, 

Họ mong việc chưa lại; 
Họ tham đăm các dục, 
Những dục này hiện tại, 
Và những dục quá khứ. 


774. Ai tham đắm các dục, 
Bị trí buộc sỉ mê, 

Họ xan tham keo KiẾt. 

An trú trên bát chánh, 

Khi rơi vào đau khổ, 

Họ sâu muộn than khóc, 

Ở đây sau khi chết, 

Tương lai sẽ thê nào? 


775. Do vậy ở tại đáy, 

Con người cân học tập, 
Những gì mình biêt được, 
Là bát chánh ở đời. 

Do nhân duyên như vậy, 
Mà sông không bắt chánh, 
Vì răng bậc Thánh nói: 
Ngăn thay, sanh mạng này. 


776. Ta thấy ở trên đời, 

Loài Người run, sợ hãi, 

Đi đến khát ái này, 

Trong những loại sanh hữu. 
Phàm những người thấp kém, 
Than van trước miệng chêt, 
Chưa viên ly khát ải, 

Đôi với hữu, phi hữu. 


777. Hãy nhìn những người ấy, 
Jun sợ trong tự ngã, 

Như cá chỗ ít nước, 

Trong dòng sông khô cạn, 
Thấy được sự kiện này, 

Hãy sông không của ta, 

Không làm sự việc gì, 

Khiên tham đăm các hữu. 


778. Hãy nhiếp phục ước muốn, 
Đôi với hai cực đoan, 

Nhờ liêu tri các xúc, _ 

Không còn có tham đăm, 

Cái gì tự ngã trách, 

Cái ây không có làm, 

Bậc trí không bị nhóp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 341 of408 


Bởi những gì thấy nghe. 


779. Do liễu tri các tưởng, 
Vượt qua khỏi bộc lưu, 
Bác Máâu-ni không nhiêm, 
Đối với mọi cháp thủ, 

Với mũi tên rút ra, 

Sở hành không phóng dật, 
Không cấu mong đời này, 
Không mong ước đời sau. 


(IIT) Kinh Sân Hận tám kệ (Sn 153) 


780. Thật có một số người 
Nói lên với ác ÿ, 

Và thật cũng có người, 
Nói lên ý chân thái. 

Dâu có lời nói gì, 

ẩn sĩ ¡ không liên hệ, 

Do vậy bậc Máu-ni, 
Không chồ nào hoang vu. 


781. Người ước muốn dắt dẫn, 
Thiên tru điểu sở thích, 

Làm sao từ bỏ được, 

Điểu tà kiến của mình, 

Khi tự mình tác thành, 

Quan điêm riêng của mình, 
Như điêu nọ được biết, 

Hãy đề nó nói vậy. 


782. Người không có ai hỏi, 
Lại nói cho người khác, 
Biết đến những giới cắm, 
Của tự cá nhân mình. 

Bác thiện xảo nói răng, 
Như vậy không Thánh pháp, 
Nêu ai tự nói lên 

Lời tán thản tự ngã. 


783. VỊ Tỷ-kheo an tịnh, 
Sống hết sức tịch tịnh, 
Khi tán thản giới đức, 
Không nói "Tôi là vậy”. 
Bác thiện xảo nói răng 
Nhự vậy là Thánh pháp 
Với vị áy đề cao, 

Ở đời, không khởi lên. 


784. Với những ai các pháp, 
Được sửa soạn tác thành, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 342 of 408 


Được đặt ra phía trước, 
Không phải không tranh luận, 
Khi đã thấy lợi ích, 

Trên tự thân của mình, 

Y đáy, duyên dao động, 

Đạt được sự tịch tịnh. 


785. Đối với các thiên kiến, 
Không đê gì vượt qua, 
Thẩm sát các pháp xong, 
Mới tác thành cháp trước. 
Do vậy là con người, 

Đối với trú xứ áy, 

Có khi quyết từ bỏ, 

Có khi chấp nhận Pháp. 


786. VỊ tây sạch loại bỏ, 
Không tùm được ở đời, 
Các kiến được sửa soạn, 
Đối với hữu, phi hữu. 
Bỏ man trả, kiêu mạn, 
Vị tây sạch loại bỏ, 

lá) ấy đi với gì, 

Vị ây không chấp thủ. 


787. Với ai có chấp thủ, 
Đị chỉ trích trong Pháp, 
Với ai không chấp thủ, 
Lấy gì có thể nói 2 
Chính đối với vị ấy, 
Ngã, phi ngã đêu không, 
Vị áy đã tây sạch, 

Mọi tà kiên ở đời. 


(1V) Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ (Sn 154) 


788. Ta thấy vị thanh tịnh, 
VỊ tôi thượng, không bệnh, 
Sự thanh tịnh CO" người, 
Với tri kiên, đạt được. 
Năm giữ quan điềm này. 
Xem đáy là tôi thượng, 

VỊ này sẽ xem tri, 

Là tùy quản thanh tịnh. 


789. Nếu thanh tịnh con người, 
Do trí kiến đạt được, 

Hay với trí vị ấy, 

Từ bỏ sự đau khổ 

Vị ấy có sanh y, 

Ngoài Thánh đạo được tịnh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 343 of 408 


VỊ áy nói như vậy, 
Do fri kiên cá nhân. 


790. Bà-la-môn không nói, 
Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
Với điều được thấy nghe, 
Giới đức, được thọ tưởng; 
Với công đức, ác đức, 

Vị ấy không nhiễm trước, 
Từ bỏ mọi chấp ngã, 

Không làm gì ở đời. 


791. Từ bỏ tri kiến cũ, 
Y chỉ tri kiên mới, 

Đi đến sự tham đăm, 
Không vượt qua ái dục; 
Họ năm giữ chấp trước, 
Họ từ bỏ xa lánh, 

Như khi thả cành này, 
Rồi lại nắm cành khác, 


792. Người tự mình chấp nhận, 
Các chủng loại giới cám, 

Đị chỗ cao chỗ thấp, 

Sống bị tưởng chỉ phối; 

Người có trí rộng lớn, 

Nhờ trí tuệ, quản pháp, 

Có trí, không đi đên: 

Các pháp cao và tháp. 


793. Vị ấy đạt thù thắng, 
Trong tát cả các pháp, 
Phàm có điều thấy, nghe, 
Hay cảm thọ, tưởng đến; 
Với vị tri kiên vậy, 

Sông đời sông rộng mở, 
Không bị ai ở đời, 

Có thê chỉ phối được. 


794. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, 

Họ không có nói lên, 

Đây tôi thăng thanh tịnh, 
Không dính líu tham đàm, 
Mọi chấp trước triên phược, 
Họ không tạo tham vọng, 
Bất cứ đâu ở đời. 


795. Với vị Bà-la-môn 
Đã vượt khỏi biên giới, 
Sau khi biết và tháy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 344 of 408 


Không có kiến chấp trước. 
Tham ái không chỉ phối, 
Cũng không tham, ly tham, 
Vị áy ở đời này, 

Không cháp thủ gì khác. 


(V) Kinh Tối Thắng Tám Kệ (Sn 156) 


796. Ai thiên trú trong kiến, 
Xem kiến ấy tối thắng, 

Ở đời đặt kiến ấy, 

Vào địa vị tối (hượng. 
Người ấy nói tát cả, 

Người khác là hạ liệt, 

Do vậy không vượt khỏi, 
Sự tranh luận ở đời. 


797. Khi nó thấy lợi ích, 
Đến với tự ngã nó, 

Đối với vật thấy nghe, 
Giới đức hay thọ tưởng; 
Vị ấy Ở tại đấy, 

Liên chấp trước nắm giữ, 
Nó thấy mọi người khác, 
Là hạ liệt tháp kém. 


796. Người y chỉ kiến ấy, 
Thảây người khác hạ liệt, 
Bác thiện nói như vậy, 
Đầy là sự trói buộc; 

Do vậy đôi thầy nghe, 
Thọ, tưởng hay giới cám, 
Bậc Tỷ-kheo không có 

Y chỉ, nương tựa vào. 


799. Chớ có tác thành ra 
Trị kiên ở trên đời, 

Từ ở nơi chánh trí, 

Hay từ nơi giới đức, 

Không bận tâm so sánh, 

Tự ngã bằng người khác, 
Không có suy nghĩ đến, 

Đáy "liệt " hay đây "thẳng" 


800. Đoạn tận, từ bỏ ngã, 
Không chấp thủ sự gì, 
Không tác thành, dựng nên, 
Nương tựa ở nơi trí, 

Chán thật giữa tranh chấp 
Không theo phe phái nào, 
VỊ áy không đi theo 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 345 of 408 


Một loại trì kiến nào. 


801. Với ai, hay cực đoan, 
Không có hướng nguyện gì, 
Với hữu và phi hữu, 

Hay đời này đời sau, 

VỊ áy không an trú, 

Tại một trủ xứ nào, 

Từ bỏ mọi chấp thủ, 

Đối với tắt cả pháp. 


802. Đối vị ấy ở đây, 
Những gì được thấy nghe, 
Được cảm thọ tưởng đến, 
Chủt suy tưởng cũng không; 
VỊ Bà-la-môn áy : 
Không chấp thủ tri kiến, 
Không ai ở đời này 

Có thể chỉ phối được. 


ö03. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, 

Các pháp không được họ, 
Cháp trước năm giữ gì 
Không một Phạm chí nào, 
Bị giới cấm dắt dẫn, 

Đi đến bờ bên kia, 

Vị ấy không trở lui. 


(V1) Kinh Già (Sn 158) 


804. Sinh mạng này ngắn thay, 
lỆ rong trăm năm, rồi chết, 

Nếu ai sống hơn nữa, 

Rồi cũng chết vì già. 


ö05. Loài Người sẩu vì ngã, 
Mọi chấp thủ vô (hưởng, 
Trồng không là đời này, 
Thấy vậy sông không nhà. 


806. Vì loài Người nghĩ rằng 
Cái này là của tôi, 

Cái ấy bị sự chết, 

Làm hoại diệt hư tàn. 

Biết vậy, bậc Hiên trí, 

Không gọi, không hướng đến, 
Cải này ngã của fa, 

Cái này là của ta. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 346 of 408 


ö07. Như những gì hiện lên, 
Trong giác ngủ mộng mị, 
Con người khi tỉnh dậy, 
Không còn thấy được gl. 
Cũng vậy ở đời này, : 
Người được ưa, ái luyên, 
Rồi sẽ chết mắt đi, 

Không ai còn thấy được. 


ö06. Các loại hạng người ấy 
Được tháy và được nghe, 
Nên họ được gọi tên, 

Tên này hay tên khác. 

Với người đã chết đi, 

Chỉ được gọi tên không, 

Vì chỉ có tên suông, 

Sẽ được còn tôn tại. 


809. Tham đắm cái của ta, 
Hụ không có từ bỏ, 

Sâu khổ và than van, : 
Cùng xan tham keo Kiết. 
Do vậy bậc ân sĩ, 

Sau khi bỏ chấp thủ, 

Đã sống một đời sống, 
Thấy được sự an Ổn. 


810. Đối với vị Tỷ-kheo 
Sông thanh văng một mình, 
Sống tu tập tâm ý, 

Hướng đến hạnh viễn ly, 
Nếp sống vậy được nói, 
Hòa hợp với vị áy, 

Và không nếu tự ngã, 
Trong hiện hữu của mình. 


811. Vị ẩn sĩ không tựa, 
Không y chỉ một ai, 

Không làm thành thương yêu, 
Không tác thành ghét bỏ. 

Do vậy trong sẵẩu than, : 
Trong xan tham keo kiết, 
Như nước trên lá cây, 

Không dính ướt làm nhơ. 


812. Giống như một giọt nước, 
Không dính ướt hoa sen, 

Như nước trên bông sen, 

Khôn dính ướt làm nhơ. 

Đối với vật thấy nghe, : 

Được cảm thọ tưởng đến, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 347 of408 


Cũng vậy bậc ẩn sĩ : 
Không dính ướt tham đăm. 


813. Do vậy bậc tẩy sạch, 
Không có suy tư đên, 

Điêu được tháy được nghe, 
Được cảm thọ tưởng đền. 
VỊ ây muôn thanh tịnh, 
Không có dựa gì khác, 

Vị ấy không tham đắm, 
Cũng không có ly tham. 


(VITI) Kinh T7ssametteyya (Sn 160) 


614. Tissa Metteyya, 
Tôn giả nói như sau: 
Thê Tôn hãy nói lên, 

Sự tai hại của người, 
Đắm say về dâm dục, 
Sau khi nghe, chúng con 
Sẽ học tập lời Ngài, 

Lời dạy về viên ly. 


815. Thế Tôn nói như sau: 
Hối này Meiteyya, 

Ai đắm say dâm dục, 

Quên mát lời giảng đạy, 
Rơi vào đường tà Vạy, 
Nếp sống ấy không thánh. 


816. Ai trước sống một mình, 
Nay rơi vào dâm dục, 

Như xe bị nghiêng ngã, 
Người ấy ở trong đời, 

Được gọi là phàm phu, 
Được gọi là hạ liệt. 


Di, li lễng tốt có từ trước, 
Người ấy bị tôn giảm, 
Thấy vậy hãy học tập, 

Từ bỏ sự dám dục. 


ö18. Chi phối bởi suy tư, 
Trâm ngâm như kẻ nghèo, 
Nghe tiêng trách người khác, 
Như kẻ bị thất VỌNG. 


ð19. Bị người khác buộc tội, 
Nó làm các đao kiếm, 
Trở thành người tham lớn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 348 of 408 


Chấp thủ điều vọng ngôn. 


ö20. Được danh là Hiển trí, 
An trú sông một mình, 

Nêu rơi vào dâm dục, 

Sâu não như kẻ ngu. 


821. Thầy nguy hại như vậy, 
Bác án sĩ trước sau, 

Kiên trì sống cô độc, 
Không thực hành dâm dục. 


822. Hãy học tập viễn ly, 
Đây hạnh thánh tôi thượng, 
Không nghĩ mình tôi thăng, 
Dáu gân được Niêt-bản. 


823. Sở hành bậc ẩn sĩ, 

Trồng không, không mong dục, 
Bậc vượt khỏi bộc lưu, 

Được các người ở đời, 

Bị tham dục trỏi buộc, 

Ganh tị và thèm muôn. 


(VTIIT) Kinh Pasùra (Sn 161) 


824. Ở đây chính thanh tịnh, 
Họ thuyết giảng như vậy, 
Họ nói trong pháp khác, 
Không có sự thanh tịnh, 

Họ nói chỗ y chỉ, 

Ở đây là thanh tịnh, 

Họ rộng rãi an trú, 

Trong sự thật của mình. 


825. Những ai muốn tranh luận, 
Sau khi vào hội chúng, 

Họ công kích lán nhau, 

Họ gọi nhau là ngu, 

Họ ải đên người khác, 

Và khởi, lên tranh luận, 

Họ muốn được tắn thản, 

Họ gọi chúng thiện xảo. 


ö26. Ham mê thích tranh luận, 
Ở giữa các hội chúng, 

Uóc muôn được tán thán, 

Họ sợ hãi thát bại, 

Khi bị đánh thất bại, 

Họ trở thành rủún chỉ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 349 of 408 


Bị chê, họ nồi giận, 
Kẻ tìm lôi người khác. 


827. Khi các nhà thẩm sát, 
Phê bình các câu hỏi, 
Tuyên bố cuộc tranh luận, 
Đi đến chỗ thất bại, 

Kẻ nói lời hạ liệt, 

Than khóc và sâu não, 

Họ rên rỉ than van, 

Nó đã đánh bại ta. 


326. Giữa các vị Sa-môn, 
Các tranh luận khởi lên, 
Trong các tranh luận này, 
Có chiến thắng chiến bại. 
Do thấy rõ như vậy, 
Không vui thích tranh luận 
Dấu có được tán thản, 
Cũng không lợi ích gì. 


829. Hay trong tranh luận này, 
Nó được lời tản thản, 

Sau khi đã nói lên, 

Chính giữa các hội chúng. 

Do vậy nó vui cười, 

Nó tự hào kiểu hãnh, 

Đạt được mục đích ấy, 

Như tâm ý nói lên. 


ö30. Cái làm nó cổng cao, 
Cũng là đát hại nó, 

Tuy vậy nó vẫn nói, 

Lời công cao kiêu mạn, 
Khi thấy được như vậy, 
Hãy đừng có tranh luận, 
Bậc thiện xảo nói răng, 
Thanh tịnh không do vậy. 


831. Cũng như bậc anh hùng, 
Nuôi dưỡng đồ ăn VHđ, 

La hét muốn tìm câu, 

Một địch thủ anh hùng, 

Ôi anh hùng hãy tránh, 

Chô nào có vị ấy, 

Từ trước đã không có, 

Sự đấu tranh như vậy. 


ö32. Những ai chấp tri kiến, 
Tranh luận về kiến ấy, 
Tuyên bố thuyết giảng rằng: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 350 of 408 


Chỉ đáy là sự thật, 

Ông hãy nói với họ, 

Ở đây không tranh luận, 
Ông hãy nói thêm rằng 
Ở đây không địch thủ. 


833. Cuộc chiến đấu đã tàn, 
Những ai sông như vậy, 
Không CÓ sự va chạm, 

Giữa kiên này kiến khác, 
Hối này Pasuùra! 

Ông được gì nơi họ, 

Với người không chấp thủ, 
Một sự gì tôi thượng? 


834. Vậy Ông hãy đi đến, 
Suy fư ngâm nghĩ kỹ, 

Với tâm ý suy tư, 

Trên những loại tri kiến, 
Hãy hoà đồng chung họp, 
Với bậc đã tây sạch, 

Ông không có thể không 
Cùng vị ấy tiễn bước. 


(1X) Kinh Màgandiya (SN 163) 
Thể Tôn: 


835. Sau khi thấy khát ái, 
Bất lạc và tham đắm, 
Không thể có wa muốn, 
Đối với sự dâm dục. 

Sao, với bao đây tràn, 
Nước tiểu, phân uỄ này, 
Ta không có tỚc muôn, 
Với chân động chạm nó. 


Màgandiya: 


836. Nếu Ngài không MHỚC HỒN: 
Ngọc báu như thể này, 

Nữ nhân được mong cầu, 

Bởi rất nhiễu để VƯƠN, 

Hãy nói như thể nào, 

Là tri kiến của Ngài, 

Giới cấm và sinh mạng, 

Cùng sự hữu phát sanh. 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


837. Thế Tôn liền trả lời, 
Cho Màgandiya, 

Với Ta không có nói, 

1a nói như thê này, 

Sau khi quản sát kỹ 

Sự cháp thủ trong pháp, 
Trong tát cả trí kiên, 

Ta không có cháp trước, 
1a tháy sự cát chứa, 
Tịch tịnh trong nội tâm. 


Màgandiya: 


ö36. Màgandiya nói: 

Các lý thuyết quyết định, 
Ngài nói vị ân sĩ, 
Không năm giữ thuyết nào. 
Còn về ý nghĩa này, 

Của hai chữ nội tịnh, 

Ti hệ nào là bậc Hiên trí, 
Hiệu biết hai chữ áy? 


Thế Tôn: 


839. Thế Tôn nói như sau: 
Này Màgandiya 
Không phải từ tri kiên, 

Từ truyền thông, từ trí, 
Không phải từ giới cảm, 
Thanh tịnh được đem đền. 
Người ta nói như vậy, 
Nhưng cũng không phải là 


Không kiến, không truyền thống, 


Không trí, không giới cảm, 
Từ bỏ tát cả chúng, 

Không cháp thủ sự gì, 

Bậc thiện không y Chỉ, 


Không ước muốn sanh hữu. 


Màgandiya: 


ö40. Màgandiya nói: 
Nêu không từ tri kiên, 

Từ truyền thông, từ trí, 
Không phải từ giới cám, 
Thanh tịnh được đưa đền. 
Người ta nói như vậy, 


Cũng không phải không kiến, 
Không truyền thông, không trí, 


Không giới luật giới cắm, 
Thanh tịnh được đem đến 


Page 351 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 352 of 408 


Con nghĩ rằng pháp vậy, 
Là pháp kẻ ngu sỉ, 

Vì răng thật có người, 
Nhờ kiến đến thanh tịnh. 


Thế Tôn: 


841. Thể Tôn nói như sau: 
Này Magandijya, 

Nêu y vân tri kiến, 

Ông còn tiếp tục hỏi, 
Chính do những chấp thủ, 
Đi đến sự ngu sỉ, 

Từ đó, Ông không thấy, 
Một chút gì về tưởng, 

Do vậy, Ông chớ thấy, 

Tất cả là ngu sỉ. 


842. Bằng ta thăng hơn ta, 
Hay thấp kém hơn ta, 

4i suy nghĩ như vậy, 

Do vậy đầu tranh khởi, 

Ai không | bị dạo động 

Bởi ba vấn đề â áy 

Như vậy, đối vị ấy, 

Không bằng, không thù thắng. 


843. Sao Bà-la-môn ấy 

Lại nói: "Đáy sự thát ”, 

Đây chính là nói láo, 

Đê gáy nên tranh luận, 

Với ai không hề có, _ 

Băng nhau, không băng nhau. 
Do đâu nó có thê, 

Mặc vào tranh luận được. 


ö44. Đoạn tận mọi nhà cửa, 
Sống là kẻ không nhà, 

Ân sĩ không thân thiết, 

Với một ai ở làng, 

Trồng không các dục VỌNg, 
Không xem trọng sự gì, 
Không nói chuyện tranh luận, 
Với một ai ở đời. 


845. Vị ấy sống viễn ly, 

Mọi sự việc ở đời, : 
Bậc Long tượng không cháp, 
Và không nói đên họ. 

Như hoa sen có gái, 

Sanh ra ở trong nước, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 353 of 408 


Không bị nước và bùn, 
Mặc dính và thâm ưới. 
Như vậy bậc ân sĩ, 

Nói an tịnh, không tham, 
Không bị dục và đời, 
Mác dính và thám ướt. 


846. Bậc trí, không do kiến, 
Cũng không do thọ tưởng, 
Đi đến sự kiêu mạn, 

Không có tham dự vào, 
Không đê cho hành động, 
Cho truyền thống dắt dân, 
Không đề bị chỉ phối, 
Trong trú xứ của ÿ. 


847. Người không ưa thích tưởng, 
Không có bị trôi buộc, 

VỊ được tuệ giải thoái, 

Không có sự sỉ mê, 

Và những ai chấp thủ, 

Tư tưởng và tri kiên, 

Người äây sông xung đội, 

Với mọi người ở đời. 


(X) Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại (Sn 166) 
Người hỏi: 


46. Người sống đời an tịnh, 
Kiên và giới thê nào? 

Con hỏi Gotama, 

Là bậc người tôi thượng. 


Thế Tôn: 


849. Thế Tôn đáp như sau: 
Ly ái trước thân hoại, 
Không y chỉ ban đầu, 
Không y chỉ cuối cùng, 
Không kê đến vật giữa, 
Không có ưa thích nào. 


850. Không phần nộ, không sợ, 
Không khoa đại, không hồi, 
Nói hòa nhã, không động, 

Bác án sĩ thận ngôn. 

Không ước vọng tương lai, 
Không sâu muộn quá khứ, 
Tháy viên ly giữa xúc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 354 of 408 


Không để kiến dắt dẫn. 


852. Sóng riêng, không man trả, 
Không thích, không xan tham, 
Không xông xáo nhàm chán, 
Không đi đên hai lưỡi. 


853. Không mê vật khả ải, 
Cũng không có quá mạn, 
Nhu hòa, nhưng ứng biện, 
Không vọng tín, không tham. 


854. Không tu tập vì lợi, 
Không được lợi, không sân, 
Không bị ải kích thích, 
Không đam mê các vị. 


855. Thường trú xả, chánh niệm, 
Ở đời, không nghĩ mình, 

Bằng hơn hay thua người, 

Vị ấy, không bông bội. 


ö56. Không y chỉ một ai, 
Biết pháp, không y chỉ, 
VỊ áy không có ái, 

Đối với hữu, phi hữu. 


ö57. Ta gọi vị an tịnh, 
Không mong cấu các dục, 
VỊ áy không triển phược, 
Vượt khỏi các tham trước. 


858. Vị ấy không con cái, 
Thu vật, rUỘNg, đất đai, 
Không có gì nắm lấy, 

Là ta, là không ta. 


859. Phàm phu có buộc tội, 
Hoặc Sa-môn, Phạm chí, 
VỊ áy không quan tâm, 
Trong lời nói không động, 


Gó0. Không tham, không xan lẫn, 
Ấn sĩ ¡ không HÓi Cao, 

Không nói bằng, nói thấp, 
Không đi đến thời kiếp, 

Vì vị ây vượt khỏi, 

Sự chỉ phối thời kiếp. 


661. Ai không có vật gì, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 355 of 408 


Không có, không sẵu muộn, 
Không đi đên các pháp, 
VỊ ấy gọi an tịnh. 


(X1) Kinh Tranh luận (Sn 168) 
Người hỏi: 


862. Từ đáu được khởi lên, 
Các tranh luận, đấu tranh, 
Than van và sâu muộn, 
Cùng với tánh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, 
Kế cả với hai lưỡi, Ộ 
Từ đâu chúng sanh nhiêu, 
Mong Ngài hãy nói lên. 


Thế Tôn: 


863. Từ ái sanh khởi nhiễu, 
Các tranh luận, đấu tranh 
Than van và sẩu Tuộn, 
Cùng với tảnh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, 
Kể cả với hai lưỡi, 

Các tranh luận, đáu tranh, 
Đếu liên hệ xan tham, 
Những lời nói hai lưỡi, 
Khởi lên từ tranh luận. 


Người hỏi: 


864. Do những nhân duyên nào, 
Khả ái sanh ở đời? 

Hay những tham lam nào, 
Được lưu hành ở đời? 

Uớc vọng và thành đạt, 

Là do nhơn duyên nào? 

Khiên loài Người được sanh, 
Trong thời gian tương lai? 


Thế Tôn: 


865. Do ước muốn là nhân, 
Khả ái sanh ở đời, 

Hay với những tham lam, 
Được lưu hành ở đời, 

Uớc vọng và thành đạt, 

Do ước muốn làm nhân, 
Khiến loài Người được sanh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 356 of 408 


Trong thời gian tương lại. 
Người hỏi: 


866. Uớc muốn sanh ở đời 
Là do nhân duyên nào? 
Hay cả những quyết định, 
Do nhân nào được sanh? 
Phân nộ và vọng ngữ, 
Cùng với cả nghỉ hoặc, 
Hoặc là những pháp nào, 
Được Sa-môn nói đên? 


Thế Tôn: 


867. Khả ý, bắt khả ÿ, 
Được gọi vậy ở đời, 

Do y chỉ nơi chúng, 

Uóc muốn được sanh khởi. 
Sau khi tháy trong sắc, 

Cả hữu và phi hữu, 

Chúng sanh mới làm được, 
Những quyết định ở đời. 


868. Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Cùng với cả nghỉ hoặc, 
Những pháp này lưu hành, 
Khi pháp đổi có mặt, 

Kẻ nghĩ hãy học tập, 

Trên con đường chánh trí, 
Sau khi biêt các pháp, 

Do Sa-môn thuyết giảng. 


Người hỏi: 


869. Khả ý, bắt khả ÿ, 

Là do nhân duyên nào, 

Do cải gì không có, 

Họ không có hiện hữu. 

Còn về ý nghĩa này, 

Về phi hữu và hữu, 

Hãy nói cho chúng con, 
Nguyên nhân gì chúng sanh? 


Thế Tôn: 
ö70. Do nhân duyên cảm xúc, 
Khả ý, bát khả ý, 
Nêu không có cảm xúc, 
Họ cũng không hiện hữu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Còn về ý nghĩa này, 

Về phi hữu và hữu, 

Ta nói cho Ông rõ, 

Nguyên nhân này, chúng sanh. 


Người hỏi: 


871. Còn cảm xúc ở đời, 
Do nhân gì sanh khởi, 
Hay các loại cháp thủ, 
Do từ đâu sanh nhiễu, 
Do cái gì không có, 

Ngã sở hữu không có, 
Cái gì không hiện hữu, 
Khiên không có cảm xúc? 


Thế Tôn: 


872. Do duyên danh và sắc, 
Nên có các cảm xúc, - 

Do nhân các ước muôn, 
Nên có những chấp thủ, 
Nếu ước muốn không có, 
Ngã sở hữu cũng không, 
Do sắc không hiện hữu, 
Khiến không có cảm xúc. 


Người hỏi: 


873. Sở hành như thế nào, 
Sắc pháp không hiện hữu, 
An lạc và khổ đau, 

Thế nào không có mặt, 
Hãy nói lên cho con, 
Không có nhự thế nào, 
Chứng con muốn được biết, 
Tám ý con nói vậy. 


Thế Tôn: 


874. Không có tưởng các tưởng, 


Không có tưởng vô tưởng, 
Phi tưởng cũng không có, 

Vô hữu tưởng cũng không. 
Do sở hành như vậy, 

Sạc pháp không hiện hữu, 
Do nhân duyên các tưởng, 
Hỷ luận được hình thành. 


Người hỏi: 


Page 357 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 358 of 408 


75. Ngài đã nói chúng con, 
Những điểu chúng con hỏi, 
Có điệu nữa hỏi Ngài, 
Mong Ngài trả lời cho, 

Bậc Hiện trí nói răng, 

Như thê này tôi thượng, 
Nghĩa là ở đời này, 

Sự thanh tịnh Dạ-xoa 

Hay là chúng muôn nói, 

Có điệu gì khác nữa? 


Thế Tôn: 


ổ76. Bậc Hiển trí nói rằng, 
Như thê là tôi thượng, 
Nghĩa là ở đời này, 

Sự thanh tịnh Dạ-xod, 
Như có người nói răng, 
Chính là sự hoại diệt, 

Lại một số thiện nhân, 

Nói răng: "Không dự y”. 


877. Biết được những pháp ấy, 
Đêu nương tựa y chỉ, 

Biết vậy bậc ân sĩ, 

Suy tư trên y chỉ, 

Biết được, nên giải thoái, 
Không đi đên tranh luận, 

Bậc Hiên không tìm đến, 

Cả hữu và phi hữu. 


(XIT) Những vấn đề nhỏ bé (Sn 171) 
Người hỏi: 


7. Mỗi người tự thiên chấp, 
Về tri kiên của mình, 

Do chấp thủ sai biệt, 

Bậc thiện xảo nói lên, 

Ai biêt như thê này, 

VỊ áy biêt được pháp, 

Ai chỉ trích điểm này, 

Vị ấy không hoàn toàn. 


879. Do chấp thủ như vậy, 
Họ tranh luận với nhau, 
Họ nói kẻ khác ngu. 
Không có khéo thiện xảo. 
Trong những lời nói này, 
lời nói ai chân thát, 

Hay tát cả vị này, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 359 of 408 


Là những bác khéo nói? 
Thế Tôn: 


880. Nếu không có chấp thuận, 
Pháp của các người khác, 

Nói kẻ khác là ngu, 

Tuệ như vậy tháp kém. 

Tát cả là ngu sĩ, 

Có tuệ thật thấp kém. 

Ta át cả tri kiến này. 

Đểu chỉ là thiên chấp. 


881. Nếu các cuộc tranh luận, 
Được tri kiên gạn lọc, 

Trí tuệ được thanh tịnh, 

Thiện xảo trí sáng suối, 

Họ không có một ai, 

Là trí tuệ hạ liệt, 

Và tri kiên của họ, 

Được hoàn toàn viên mãn. 


882. Ta không có nói rằng: 
"Đáy chính là sự thật”. 
Các người ngu với nhau, 
Cùng nhau nói như vậy, 
Với tri kiến tự mình, 

Họ nói là chân thật, 

Do vậy các người khác, 
Được họ xem là ngu. 


Người hỏi: 


883. Một số người nói rằng: 
"Đáy mới là sự thật” 

Họ nói các người khác, 

Là trồng không, giả di, 

Do chấp thủ như vậy, 

Họ tranh luận đáu tranh, 

Vì sao bậc Sa-môn, 

Không cùng nói một lời? 


Thế Tôn: 


834. Sự thật chỉ có một, 
Không sự thật thứ hai, 
Người hiểu biết tranh luận, 
Với người có hiểu biết, 
Nhưng chân thật họ khen, 
Chỉ sự thật của họ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 360 of 408 


Do vậy bậc Sa-môn, 
Không cùng nói một lời. 


Người hỏi: 


885%. Vì sao họ nói lên, 
Những chân thật sai khác, 
Vì sao bậc thiện xảo, 

Lại nói lời tranh luận, 
Nêu các sự thật áy, 

Là nhiêu và sai biệt, 

Hay họ chỉ nhớ đến, 
Những suy luận của họ. 


Thế Tôn: 


“đố. Thật sự các sự thật, 
Không có nhiêu sai biệt, 
Từ các luông tư tưởng, 
Về thường còn ở đời, 
Do họ suy nghĩ đên, 

Tư tưởng các trì kiên, 
Họ nói có hai pháp, 

Sự thật và giả đồi. 


887. Các pháp được thấy nghe, 
Được giữ giới, thọ tưởng, 

Họ y cứ pháp này, ` 

Họ suy tư, nhìn tháy, 

An trủ các quyết định, 

Họ chê cười người khác, 

Họ nói các người khác, 

Là ngu sỉ bắt thiện. 


888. Vì rằng đối người khác, 
Nó xem là ngu sĩ, 

Tự mình gọi chính mình, 

Là thiện xảo tốt đẹp, 

Do chính mình khen mình, 

VỊ áy gọi thiện xảo, 

Khinh thường các người khác, 
Lời người ây là vậy. 


689. Vị ấy quả say mê, 
Với tri kiên của mình, 
Nên trở thành kiêu mạn, 
Viên mãn tự ý mình, 

Tự mình với tâm ý, 

Làm lê quản đảnh mình, 
Do vậy, bị say mê, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 361 of408 


Trong tri kiên của mình. 


890. Nếu người khác nói rằng: 
Nó là hạng hạ liệt. 

Như vậy đổi tự mình, 

Kẻ kia cũng liệt tHỆ, 

Nêu tự nó sáng suối, 

Bậc Hiên trí hiểu biết, 

Không có di ngu sỉ, 

Giữa các bậc Sa-môn. 


891. Những ai tuyên bố pháp, 
Sai khác với pháp này, 

Đi ngược lại thanh tịnh, 
Không là người hoàn toàn, 
Như vậy các ngoại đạo, 
Tuyên bô thật rộng rãi, 

Do lòng tham trì kiên, 

Họ quá sức đam mê. 


892. Những ai tuyên bồ rằng, 
Chính đây là thanh tịnh, 

Họ nói không thanh tịnh, 
Trong các pháp sai khác. 
Như vậy các ngoại đạo, 

An trú thật rộng rãi, 

Họ kiên trì tuyên bó, 

Con đường riêng của mình. 


893. Ai kiên trì tuyên bố, 
Con đường riêng của mình, 
Sao ở đáy có thê, 

Nói người khác là ngu? 

VỊ áy tự chê mình, 

Đem lại tiêng liệt tuệ, 

Người khác nói nói ngu, 
Không được pháp thanh tịnh. 


894. An trú trên quyết định, 
Tự mình lượng sức người 
VỊ áy ở trên đời, 

Chỉ tăng thêm tranh luận, 
4i từ bỏ tát cả, 

Mọi quyết định, chủ trương, 
Không bị người ở đời, 

Chê là kẻ liệt tuệ. 


(XIIT) Những vấn đề to lớn (Sn 174) 


Người hỏi: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 362 of 408 


ö95. Với những ai thiên vị, 
Đối với những trì kiên này, 
Chỉ đáy là sự thật, 

Họ cãi cọ tranh luận, 

Tắt cả những người ấy, 
Đem lại sự chỉ trích, 

Hay chính tại ở đây, 

Họ được lời tản thản? 


Thế Tôn: 


896. Đây chỉ là nhỏ bé, 
Không đủ đem an tịnh, 

Ta nói về hai quả 

Của các loại đấu tranh. 
Sau khi tháy như vậy, 

Chớ có nên tranh luận, 
Nên thây răng an ổn, 
Không phải đát tranh luận. 


897. Phàm những thể tục này, 
Được sanh giữa phảm phu, 
Bạc trí không dựa vào, 

Tất cả thế tục này, 

Đã không có quan tâm, 

Sao ñ8ay tìm quan tâm, 

Sao có thể kham nhẫn, 

Với vật được thấy nghe. 


ö96. Bác xem giới tối thượng, 
Nói tịnh nhờ chê ngự, 

Cháp thủ giới cẩm xong, 

Họ an trú như vậy. 

Ở đây họ tu tập, 

Do đây được thanh tịnh, 

Họ chỉ khéo nói năng, 

Họ bị hữu dắt dẫn. 


899. Nếu có ai vi ¡ phạm, 
Giới hạnh và giới cám, 
Người ấy SẼ FMH SỢ, 

Vì sở hành khiếm khuyếI. 
Ở đây người ấy than, 

Có găng được thanh tịnh, 
Như lữ hành lạc đoàn, 
Như kẻ bỏ gia đình. 


900. Đối với giới cắm thủ, 
Sau khi đoạn tát cả, 

Cùng với các sở hành, 

Có tội,không có lội, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 363 of 408 


Không còn có cỗ găng, 
Thanh tịnh, không thanh tịnh, 
Hãy sông hạnh viên ly, 
Không cháp thủ an tịnh. 


901. Người y chỉ khổ hạnh, 
Người y chỉ nhàm chán, 
Kẻ dựa vào nghe tháy, 
Hay dựa vào thọ tưởng, 
Họ là hạng nói lớn, 

Tản thản sự thanh tịnh, 
Chưa đoạn được tham ải, 
Đối với hữu, phi hữu. 


902. Với ai có nỗ lực, : 
Cầu mong và ham muôn, 
Họ mới phải TH SỢ, 

Với những kiên của mình, 
Với những ai ở đời, 
Không có sanh và chêi, 
Do gì, khiến họ sợ, 

Họ tham vọng cái gì? 


Người hỏi: 


903. Có những người tuyên bố, 
Pháp này là tôi thượng, 

Nhưng người khác lại nói, 
Pháp áy là hạ liệt. 

Ai nói lời chân thật, 

Giữa hai hạng người này, 

Hay tất cả hạng này, 

Đếu là hạng khéo nói? 


904. Với pháp tự của mình, 
Nói pháp này viên mãn 
Chỉ trích pháp người khác, 
Là tháp kém hạ liệt, 

Do cháp thủ như vậy, 

Họ luận tranh đầu tranh, 
Mọi thể tục tự mình, 

Họ nói là chân thật. 


Thế Tôn: 


905. Nếu có bị người khác, 
Khinh rẻ là hạ liệt, 

Như vậy giữa các pháp, 
Không gì thù thăng sao? 
Kẻ phàm phu nói răng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 364 of 408 


Pháp người khác hạ liệt, 
Cương quyết tự đề cao, 
Pháp mình không hạ liệt. 


906. Như mọi người tôn thỏ, 
Chánh pháp của tự mình, 
Giống nhự họ tản thản, 

Mọi sở hành bản thân, 

Tát cả những lời nói 

Trở thành lời chân thật, 

Sự thanh tịnh đôi họ, 

Tự môi người tác thành. 


907. Với người Bà-la-môn, 
Không người khác lãnh đạo, 
Sau khi đã nghiên cứu, 

Cháp thủ trong các pháp, 

Do vậy nên vị ây 

Vượt khỏi các tranh luận, 
Không tháy pháp người khác, 
Có thê thù thăng hơn. 


908. Họ nói: "Tôi thấy, biết, 
Cái này là như vậy". 

Họ ải đên quan điêm,. 
Thanh tịnh nhờ trí kiên, 

Vị áy đã tháy vậy, 

Cần gì kiến người khác, 
Vượt qua được quan điêm, 
Thanh tịnh nhờ pháp khác. 


909. Người có mắt thấy được, 
Cả danh và cả sắc, 

Sau khi thảy được họ, 

Sẽ biêt họ là vậy, : 

Hãy để họ được tháy, 

Các dục nhiễu hay ít, 

Bậc thiện xảo không nói, 
Thanh tịnh là nhờ dục. 


910. Người đã gọi cuồng tín, 
Không đưa đến thanh tịnh, 
Vì đã có thiên VỆ, 

Với tri kiên tác thành, 

Y chỉ nơi cải gì, 

Nơi đáy là tỉnh sạch, 

Người tuyên bô thanh tịnh, 
Tháy ở đáy như vậy. 


9]]. Phạm chí không rơi vào, 
Thời gian và ước lượng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 365 of 408 


Không theo các tri kiến, 
Không bà con với trí, 
Biêt được các thê tục, 
Do phàm phu chấp thủ, 
Các người khác học hỏi, 
VỊ ấy sông hỷ xả. 


912. Không chấp thủ triển phược, 
ân sĩ sông ở đời, 

Giữa tranh luận khởi lên, 

Không theo phe phái nào, 

Sóng an tịnh, hỷ xả, 

Giữa những người không tịnh, 
Các người khác học hỏi, 

VỊ áy sông không học. 


9]3. Từ bỏ lậu hoặc cũ, 
Không tạo lậu hoặc mới, 
Không đi đên ước muôn, 
Không cuông tín chấp thủ, 
Vị Hiên trí như vậy, 
Thoát khỏi các tà kiên, 
Không tham dính ở đời, 
Không bị ngã chỉ trích. 


914. Không có sự thù hẳn 
Đôi với tắt cả pháp, 

Phàm có tháy nghe gì, 

Cùng với tưởng và thọ, 

ân sĩ không hệ lụy, ` 

Đã đặt gánh nặng xuống 
Không liên hệ thời gian, 
Không chấm dứt, không câu, 
Thể Tôn nói như vậy. 


(XIV) Kinh Tuvataka (Con Đường Mau Chóng) (Sn 179) 
Người hỏi: 


915. Con hỏi bậc Đại tiên, 
Bậc bà con mặt trời, 

Con đường đên viên ly, 
Con đường đên an tịnh, 
1ỷ-kheo sau khi tháy, 

Làm thê nào mát lạnh, 
Không có sự chấp thủ, 
Một vật gì ở đời? 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 366 of 408 


916. Thế Tôn đáp như sau: 
Hãy chặt đứt hoàn toàn, 
Góc rê các hý luận, 

Mọi tư tưởng "tôi là ”, 

Tát cả phải chẩm dứt, 

Phàm có nội ái nào, 

Sau khi nhiệp phục chúng, 
Thường chánh niệm học tập. 


917. Phàm có loại pháp gì, 
Được thăng trị hoàn toàn, 
Hoặc thuộc về nội pháp, 
Hay thuộc về ngoại pháp, 
Chớ có làm kiên trì, 

Bát cứ một pháp nào, 
Trạng thái ây không gọi, 
Sự mắt lạnh của tịnh. 


918. Chớ có nghĩ như sau: 
Cải kia là tốt hơn, 

Đây là hạ liệt hơn, - 

Hay đây là ngang băng, 
Do phải bị xúc chạm, 

Với các sắc sai biệt, 

Hãy chớ đề tự mình, 

An trú trên vọng tưởng. 


919. Hãy giữ được an tịnh, 
Về phía tự nội tâm, 
1ỷ-kheo không cấu tìm, 

An tịnh từ chỗ khác, 

Với người được an tịnh, 
Từ phía tự nội tâm, 

Đã không có tự ngã, 

Từ đâu có vô ngã. 


920. Như chính giữa trung ương, 
Của biển cả đại dương, 
Sóng biển không có sanh, 
Biển hoàn toàn đứng lặng, 
Cũng vậy, này Tỷ-kheo 
Hãy đưng lặng không động, 
Không tạo nên bồng bội, 
Đối sự gì ở đời. 

Người hỏi: 
92]. V† có mắt rộng Imở 
Đã tuyên bồ rõ ràng, 


Pháp có thê chê ngự, 
Mọi nguy hiêm khó khăn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 367 of 408 


Bậc Hiễn thiện mong Ngài, 
Tuyên bố rõ con đường, 
Hay về biệt giải thoái, 
Hoặc về pháp thiên định? 


Thế Tôn: 


922. Chớ có những con mắt, 
Đây dây những tham đắm! 
Hãy chận đứng lổ tái, 

Nghe câu Chuyện của làng. 
Lại chớ nên đắm say, 

Các mùi vị ngon lành, 

Chớ xem là của ta, 

Mọi sự vật ở đời! 


923. Trong khi được cảm giác, 
Với các loại cảm xúc, 

Tỷ-kheo không than van, 

Bắt cứ một điêu gì. 

Vị ấy không câu ImOHg, 

Dâu lại sanh hữu nào, 

Và không có THH SỢ, 

Rơi vào các kinh hoàng. 


924. Các đồ ăn thâu được, 
Cùng với các đồ uống, 

Các món ăn nhai được, 

Các đô vải mặc được, 

Chớ có cát chứa chúng, 
Những đồ vật nhận được, 
Chớ có quả lo âu, 

Nêu không thâu được chúng. 


925. Hãy tu tập thiên định 
Chớ làm kẻ lang thang, 

Chớ ưa thích trạo cử, 

Đừng rơi vào phóng dật, 

Đối với các chỗ ngồi, 

Cùng với các chỗ nằm, 
1}-kheo hãy an trú, 

Những chỗ không tiếng động. 


926. Ngủ nghỉ có chừng mực, 
Chớ có ngủ quá nhiễu, 

Hãy luôn luôn tỉnh thức, 

Nó lực và nhiệt tâm, 

Hãy từ bỏ biếng nhác, 

Man trá, cười, chơi đùa, 
Hãy từ bỏ dâm dục, - 

Bỏ ưra thích trang điểm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 368 of 408 


927. Chớ có dùng bùa chú, 
A-thar-va Vệ- đà, 

Chớ tô chức đoản mộng, 

Coi tướng và xem sao, 

Mong răng đệ tử Ta, 

Không đoán tiêng thú kêu, 
Không chữa bệnh không sanh, 
Không hành nghề lang băm. 


926. Tỷ-kheo không run sợ, 
Khi bị người chỉ trích, 
Cũng không có công cao, 
Khi được khen tán thán, 
Hãy từ bỏ tham ái, 

Cùng với tánh xan tham, 
Kể luôn cả phân nộ, 

Cùng với nói hai lưỡi. 


929. 1ý-kheo không an trú, 
Trong nghề nghiệp bán buôn, 
Lại không có chỉ trích, 

Bắt cứ tại chỗ nào, 

Khi ở tại thôn làng, 

Không tức giận một ai, 

Chớ có vì lợi dưỡng, 

Nói chuyện với quán chúng. 


930. Tỷ-kheo không nên nói, 
Khoa trương quá mức độ, 
Và cũng không nói lời 

Có dụng ÿ lợi dưỡng. 

Chớ có học tập theo, 

Lôi sô sàng trắng tráo, 

Chở có thốt ra lời 

Khiêu khích xung đột ai! 


931. Chớ có bị dắt dẫn, 
Rơi vào lời nói láo, 
Không cố ý làm nên, 
Điêu man trá giả dối, 
Chớ có khinh người khác, 
Vẻ vấn đề sinh mạng, 

vẻ vấn đề trí tuệ, 

Và vấn đề giới hạnh. 


932. Sau khi phân uất nghe 
Nhiễu ngôn từ lời lẽ 

Của các vị Sa-môn, 

Hay những kẻ phàm phu, 
Chớ có phản ứng họ, 

Với những lời thô ác, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Bậc hiền lành an tịnh, 
Không phản pháo một ai. 


933. Sau khi rõ biết được 
Pháp này là như vậy, 
Tỷ-kheo hãy học lập, 
Sáng suối và chánh niệm, 
Nố biết sự mát lạnh, 
Được gọi bác "an tịnh ”, 
Chớ có sống phóng dậit, 
Trong lời dạy Cù-đàm. 


934. Bậc đã được chiến thắng, 
Không ai chiên thăng nồi 

Tự mình thây được pháp, 
Không nghe theo tin đôn, 

Do vậy hãy học tập 

Luôn luôn không phóng dát, 
Với tâm tư cung kính, 

Lời dạy đức Thê Tôn, 

Thể Tôn nói như vậy. 


(XV) Kinh Chấp Trượng (Sn 182) 


Thế Tôn: 


935. Từ người cẩm các trượng, 
Sợ hãi được sanh ra, 

Hãy xem các loài người, 

Trong khi đầu tranh nhau, 

Ta sẽ nói sợ hãi, 

Như 1a đã được biết. 


936. Thấy loài, người vùng vây, 
Như Cả Irong nước cạn, 

Thảây họ chống đổi nhau, 

Ta rơi vào sợ hãi. 


937. Đời toàn không lối cây, 
Mọi phương đêu dao động 
Muôn cho mình ngôi nhà, 
Ta không tháy nhà ở. 


56, Cuối cùng là xung đội, 
Tháy vậy Ta chán ngấi, 
Đây T: a thấy mũi tên, 

Khó tháy, găn vào tim. 


939. Ai bị mũi tên đâm, 
Chạy khắp mọi phương hướng, 


Page 369 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 370 of 408 


Ai rút mũi tên ra, 
Không chạy, liên ngồi xuống. 


940. Ở đáy sự học tập, 

Đã được nói rõ lên, 

Phàm triên phược ở đời, 
Chớ liên hệ với chúng, 
Đâm thủng dục hoàn toàn, 
Tự học tập Niêt-bản. 


94]. Chân thật không xông xảo, 
Không man trá, hai lưỡi, 
Không phân nộ, ẩn sĩ, 

Vượt tham ác, xan tham. 


942. Người nghĩ đến Niết-bàn, 
Bỏ ngủ, nhác, thụy miễn, 
Không sông với phóng dật, 
Không an trú, quả mạn. 


943. Không rơi vào nói láo, 
Không tham ái các sắc, 
Cân liễu trỉ quá mạn, 

Sống từ bỏ bạo ác. 


944. Không hoan hỷ việc cũ, 
Không nhân chịu sự mới, 
Trong tôn giảm không sâu, 
Không liên hệ tham ái, 


945. Ái, Ta gọi bộc lưu, 
Mong câu gọi bọt nước, 
Sở duyên gọi biến kể, 
Bùn dục khó vượt qua. 


946. ẩn sĩ không rời chân, 
Phạm chí trú đất liên, 

VỊ từ bỏ tát cả, 

Thật được gọi an tịnh. 


947. Biết vậy, gọi người biết, 
Biết rồi không ? phảp, 

Chơn chánh sống ở đời, 
Không tham ái một ai. 


948. 4i ở đây vượt dục, 

Ái khó vượt ở đời, 
Không sâu, không tham muốn, 
Cất dòng không trói buộc. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 371 of408 


949. Trước Ông làm khô cạn 
Sau Ông không vật gì, 

Ở giữa không năm giữ, 

Ông sẽ sống an tịnh. 


950. Toàn diện đối danh sắc, 
Không gì nghĩ “của tạ” 
Không có gì không sâu, 


Không có giả ở đời. 


951]. Không nghĩ "đây của tôi ”, 
Không nghĩ 'đây của người ”, 
Người không CÓ tự ngã, 

Không sâu vì không ngã. 


952. Không tàn bạo, không tham, 
Không dục, thường đông đăng, 
Được hỏi Ta nói lên, 

Lợi ích bậc bát động. 


953. Bác ly dục rõ biết, 
VỊ ấy không sở hành, 
Thoát ly, không tỉnh cân, 
Thấy an ổn khắp nơi. 


954. Bậc ẩn sĩ, không nói, 
Bằng nhau, thua, hơn nhau, 
An tịnh, ly xan tham, 
Không nhận, không bác bỏ. 
Thể Tôn giảng như vậy. 


(XV1) Kinh Sàriputta (Xá-Lợi-Phất) (Sn 185) 
SàriDufta: 


955. Trước con chưa từng thấy, 
Chưa ai từng được nghe, 

Tiêng nói thật ngọt ngào, 

Như tiếng bậc Đạo Sư, 

Từ cõi Đâu-suất đến, 
Xá-lợi-phất nói vậy. 


956. Bậc có mắt xuất hiện, 
Đời này và thiên giới, 
Quét sạch mọi u ám, 

Độc cư, chứng an lạc. 


957. Bác Giác ngộ, độc lập, 
Như thật, không man trá, 
Ngài đên ở đời này, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 372 of 408 


Lãnh đạo các đồ chúng, 
Từ nhiễu người trói buộc, 
Con đên với câu hỏi. 


956. VỊ Tỷ kheo nhàm chán, 
Sống gan lọa, trồng không, 
Tại sóc cây, nghĩa địa, 
Hay núi rừng hang sâu. 


959. Tại chỗ cao thấp ấy, 
Có bao nhiêu sợ hãi, 
Khiên Tỷ kheo không run, 
Tại trụ xứ văng lặng? 


960. Bao nguy hiểm ở đời, 
Tỷ Kheo cán chỉnh phục, 
Trong hướng äi bắt tử, 
Tại trú xứ xa văng? 


961. Ngôn ngữ và hành xứ 
Của vị áy là gì? 

Có bao nhiêu giới cấm, 

Tỷ Kheo cân tỉnh tắn? 


962. Chấp nhận học tập gì, 
Vị Tỷ Kheo nhất tâm, 

Thông mình, giữ chánh niệm, 
1á áy sạch các cầu uễ, 

Trên tự ngã của mình, 

Như thợ lọc vàng bạc? 


Thế Tôn: 


963. Này Sàripuffa, 

Thể Tôn bèn trả lời: 

Với người biết nhàm chán, 
Có gì là khoan khoái! 

Khi sử dụng sàng tọa, 

Tại chô tịnh trồng không, 
Với ai muôn giác ngộ, 
Sông đúng với tùy pháp, 
Ta sẽ nói người ây, 

Như Ta đã quán tri. 


964. V† 1 kheo có trí, 
Chánh niệm sống biên địa, 
Không có sợ năm điều, 
Đáng sợ hãi ở đời. 

Các loại ruôi, mối bay 
Cùng các loài bò sát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 373 of 408 


Xúc chạm của loài người, 
Cùng các loại bôn chân. 


965. Vị ấy không nên sợ, 
Tri kiên của người khác, 
Khi đã được thấy biết, 
Nhiễu sợ hãi của chúng, 
Bác tìm đến chí thiện, 

Tì hẳy được các nguy hiểm 
Cân phải lo khắc phục 
Tất cả nguy hiểm khác. 


966. Khi thọ lãnh bệnh hoạn, 
Khi cảm xúc đổi khô, 

Với lạnh và cực nóng, 

Cần phải nhiềp phục chúng, 
Bị chúng cảm xúc nhiễu, 

Kẻ không bỏ nhà cửa 

Cán tỉnh tản cân mắn, 

Lòng hết sức kiên trì. 


967. Chớ ăn trộm, ăn cấp, 
Chớ nói lời nói láo, 

Hãy cảm xúc từ tâm, 

Đôi kẻ yêu, kẻ mạnh, 

Khi rõ biết tâm tư, 

Trong tình trạng dao động, 
Hãy gối sạch, tấy sạch, 
Phân hắc ám đen tối. 


968. Chớ để bị chỉ phối, 
Bởi phân nộ, quả mạn, 
Hãy đào chúng tận góc, 
Và an trú như vậy, 

Đôi những gì khả ái, 

Hay đôi không khả ái, 
Hãy hoàn toàn nhiếp phục, 
Chớ để bị chỉ phối. 


969. Thiên trọng về trí tuệ, 
Hoan hỷ trong chí thiện, 
Hãy chận đứng loại bỏ, 
Nguy hiểm ách nạn ấy, 
Hãy khắc phục bắt lạc, 
Đôi trú xứ văng lặng, 

Hãy, khắc phục bốn pháp, 
Khiến sâu muộn khóc than. 


970. Ta sẽ ăn những gì, 
Và được ăn tại đâu. 
Thật khó khăn ta ngủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 374 of 408 


Nay ta ngủ tại đâu? ˆ 

Với những tư tưởng áy, 

Vị ấy có thể than, 

Bậc hữu học, không nhà, 
Hãy nhiêp phục trừ chúng. 


971. Với đô ăn, vải mặc, 
Đứng thời, thâu hoạch được, 
Cần ước lượng vừa đu, 

Với mục đích thỏa mãn, 

Chê ngự đôi với chúng, 

Sống nhiếp phục trong lòng, 
Dâu phẫn uất, không nói, 
Những lời độc thô ác. 


972. Với mắt cúi nhìn xuống, 
Chân không đi lang thang, 
Chú tâm vào thiên định, 

Với rất nhiều tỉnh giác, 

Cố găng tu tập xả, 

Tự ngã khéo định tĩnh, 

Hãy cất đứt trừ khử, 

Các nghỉ ngờ hồi tiêc. 


973. Bị buộc, tội bằng lời, 
Chánh niệm, tâm hoan hí, 
Phá hoại sự cứng răn, 
Giữa các đồng Phạm hạnh, 
Nói lên những lời nói, 
Niên thiện và đúng thời, 
Không đề tâm suy íư, 

Các chủ thuyết người khác. 


974. Lại nữa, năm loại vua, 
Hiện có ở trên đời, 

Hãy học nhiệp phục chúng. 
Luôn luôn giữ chánh niệm. 
Đôi với sặc và tiêng, 

Đối với vị và hương, 

Cùng đối các cảm xúc, 

Hãy chế ngự tham ái. 


975. Hãy chế ngự ước muốn, 
Đối với những pháp áy, 

VỊ Tỷ kheo chánh niệm, 

Tâm tư khéo giải thoái, 

Rồi đúng thời vị ấy, 

Chơn chánh suy fư pháp, 

Với chuyên tâm nhát trí, 

Hãy đoạn tận hắc ám. 

Thể Tôn nói như vậy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 375 of 408 


CHƯƠNGV. 
PHẨM CON ĐƯỜNG ĐÉN BỜ BÊN KIA 


(1) Bài Kệ Mở Đầu (Sn 190) 


976. Từ thành phó đẹp đễ, 
Của các Kô-xa-1a, 

Có vị Bà-la-môn, 

Thông đạt các chú thuật, 
Hướng tâm vô sở hữu, 
Hướng phía Nam bước tới. 


977. Trong nước Ất-xa-ka, 
Gần xứ A-la-ka, 

VỊ áy sông trên bò, 

Sông Gô-ấa-và-rà, 

Nuôi sông băng trải cây, 
Băng đồ ăn lượm vặt. 


978. Gân chỗ vị ấy ở, 
Có làng đất rộng rãi, 
Với tài sản thâu thập, 
Tổ chức tế đàn lớn. 


979. Đại tế đàn lỄ xong, 
li ấy trở về am, 

Trong khi bước vào am, 
Một Phạm-chí khác đến. 


960. Chân sưng húp, run rấy 
Đây bùn, đâu lắm bụi, 

Người ây bước đến gần, 

Và xin năm trăm tiên. 


98T. Sau khi thấy vị ấy, 
Ba-va-ri mời ngồi, 
Hỏi thăm, thiện, an lạc 
Nồi nói lời như sau: 


Bàvarim: 
982. Những gì tôi cho được, 
Tôi đã cho tắt cả, 
Phạm chí hãy tin tôi, 
Tôi không có năm trăm. 
Phạm-chí: 


983. Nếu điểu ta xin Ông, 
Tôn giả không đáp ứng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Sau bảy ngày, đầu Ông 
Sẽ bị vỡ, bảy mảnh! 


984. Sau khi làm chú thuật, 
Kẻ man trả tuyên bó, 
Những lời nói đáng Sợ, 
Nghe những lời nói ấy, 
Phạm-chí Ba-va-ri 

Cảm thấy lòng đau khổ. 


985. Gây ốm, không uống ăn, 


Bị tên sâu muộn đâm, 
Với tâm tư như vậy, 
Ý khó vui trong thiển, 


986. Thấy lo sợ buôn khổ, 
Một Thiên nhân đi đên, 
Muôn bạn được hạnh phúc, 
Nói với Ba-va-ri. 


Thiên nhân: 


957. Kẻ man trả. muốn tiên, 
Không rõ biết về đâu, 

Về đâu, đánh bề đầu, 

Trí ấy nó không có. 


Bàvarim- 


988. Này bạn,nếu bạn biết, 
Này nói câu hỏi tôi, 

Về đâu, đánh bề đâu, 
Chúng tôi nghe lời người. 


Thiên nhân: 


989. Tôi không biết việc này, 
Trí này, tôi không có, 

Vẻ đâu, đánh bề đâu, 

Bậc chiên thăng thấy được. 


Bàvarim: 
000. Vậy đỉ có thể biết, 
T rên quả đất tròn này, 
Về đâu, đánh bề đâu, 


Thiên nhân, nói tôi biết. 


Thiên nhân: 


Page 376 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 377 of408 


99]. Từ thành Ka-pi-la, 
Bậc lãnh đạo thể giới, 
Xuất hiện ra ở đời, 

Là con cháu, hậu duệ, 
Của vua Ok-ka-ka 

Thích tử, chiêu hào quang. 


992. Vị ấy Chánh Đăng Giác, 
Hồi này Bà-la-môn, 

Đã ấi đền bờ kia, 

Đối với tát cả pháp, 

Đại được cả sức mạnh, 
Của tắt cả thẳng trí, 

Bậc có mặt thấy được 
Trong tắt cả các pháp. 
Đạt được sự diệt tận, 
Của tất cả các pháp, 
Được giải thoái, diệt tận, 
Đối với các sanh y. 


993. Bậc Giác ngộ, Thế Tôn, 
Bậc có mái thuyêt pháp, 
Hãy đến hỏi vị áy, 

VỊ áy sẽ trả lời. 


994. Nghe tiếng Chánh Đăng Giác, 
Ba-va-ri ¡ phần khởi, 

Sâu muộn được giảm bới, 

Được hoan hỷ rộng lớn. 


995. VỊ Ba-va-ri ấy, 
Hoan hỷ và phần khỏi, 
Cảm thấy lòng cảm động, 
Hỏi vị thiên nhân ấy. 


Bàvarim- 


9955. Ởiại thôn làng nào, 
Ở tại thị trấn nào, 

Ở tại quốc độ nào, 

Lãnh đạo thể giới trú? 

Tại đấy, tôi sẽ đi, 

Đảnh lê bậc Giác ngộ, 
Bác Vô thượng loài Người. 


Thiên nhân: 
996. Ở tại Xa-vat-thi, 


Trong thành Kô-xa-la, 
Bậc chiến thắng an trú, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 378 of408 


Với trí tuệ rộng lớn, 

Với hiểu biết thù thắng, 
Rộng rãi và cùng khấp. 

VỊ áy là Thích tử, 

Không gảnh nặng vô lậu, 
Bác Ngưu vương loài Người, 
Biết rõ về đỉnh đâu, 

Biết rõ đánh vỡ đâu. 


997. Rồi vị Bà-la-môn, 
Cho gọi các đệ tử, 

Là những vị thông đạt, 
Về bùa chủ kệ tụng. 


Bàvarim- 


997b. Hãy đến, các thanh niên, 
1a sẽ nói, hãy nghe, 
NHững lời ta nói lên. 


998. Vị ấy rất khó gặp, 

Nát hiểm hiện ở đời, 

Nay sanh ra ở đời, 

Được danh bác Chánh giác, 
Hãy đi sáp Xá-vệ, 

Tháy được bậc Vô thượng. 


Các đệ tử: 


999. Kính thưa Bà-la-môn, 
Thê nào chúng con biêt, 
Sau khi thầy vị ây, 

Biết vị ấy là Phật, : 
Chúng con chưa được biết 
Hãy nói chúng con biết! 


Bàvarim- 


1000. Trong những kệ bùa chú, 
Được truyền lại đền nay, 

Có nói đên tướng tồi, 

Của một bậc Đại nhân, 

Có nói ba mươi hai, 

Trọn đủ, được liên tục. 


1001. Ai có trên tay chân, 
Đủ tướng đại nhân áy, 
Chỉ có hai sanh thú, 
Không có cải thứ ba. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 379 of 408 


1002. Nếu trú tại gia đình, 
Chỉnh phục quả đát này, : 
Không dùng trượng, dùng kiêm, 
Giáo hóa đúng Chánh pháp. 


1003. Nếu vị ấy xuất gia, 

Bỏ nhà, sông không nhà, 
Rộng mở màn vô mình, 

VỊ áy, được trở thành, 

Bậc Chánh đăng Chánh giác, 
Bậc Ứng cúng, Vô thượng. 


1004. Với tâm ý, hãy hỏi, 
Sanh, tánh tướng của ta, 
Kệ chú, đệ tử fQ;--. 

Về đáu, đánh bê đâu. 


1005. Nếu vị ấy là Phật, 
Thây rõ, không che kín, 
Với lời, vị ây đáp, 
Các câu hỏi bởi ÿ. 


1006. Nghe lời Ba-va-ri, 
Mười sáu người đệ tử, 
Tát cả là Phạm chí, 
Tên là A-Ji-ta, 
Tis-xa-mêt-tê-yq, 
Pun-na-ka, Mêt-gu, 
Cùng với Đo-ta-ka, 
Và U-pa-xi-va, 
Nan-da, Hê-ma-ka, 
1ô-đê-ya, Kap-pa, 

Với .Ja-tu-kan-ni, 

Là bậc danh Hiền trí. 


1006. Và Bha-drà-vu-đa, 
Cùng với U-da-ya, 
Phạm Chí Po-xâ-la, 

Và Mo-gha-rà-)à, 

Là bậc có trí tuệ, 

Cùng với Pin-gi-ya, 

Là vị đại ân si, — 

Tát cả những vị ấy. 


1009. Mỗi người có đồ chúng, 
Có danh xưng ở đời, 

Tu thiên, wa thiên định, 

Bậc có trí sảng suốt, 

Mang theo những dâu tích, 
Đời sông trước của mình. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 380 of 408 


1010. Đảnh lễ Ba-va-ri, 
Thân phía hữu hướng Ngài, 
Tắt cả đều bện tóc, 

Mặc áo vải da thú, 

Mặt hướng về phía Bắc, 
Tất cả chúng ra đi. 


10]1. Trước hết, họ đi ngang, 
Đến Pa-tii-thà-na, 

Của xứ A-la-ka, 

Rồi Ma-hi-xa-ti, 

Tiếp đến Uj-Jê-ni, 

Và đến Gô-nad-đăng, 

Tiếp đến Vê-đi-xăng, 
Va-na-xa-ha-yăng, 


1012. Đi đến Kô-xăm-bi, 
Đi đến Xa-kê-ta, 

Rồi đến Xa- vaí-(hi, 

Là thành phố tối thượng, 
Kế đến Xê-ta-vyam, 
Ka-pi-la-vat-thu, 

Rồi đến tòa lâu đài, 

Tên Ku-xi-na-ra, 

Rồi đi đến Pa-va, 

Và thành phố Bhồô-ga, 
Tiếp đến Vê-xá-ly, 
Thành phố Ma-ga-äa, 
Rồi Pa-xe-na-ka, 

Noôi điện đẹp, khả ải. 


1014. Như người khát, nước mái, 
Như người buôn, lợi lớn, 

Như nóng bức, bóng mái, 

Họ gáp leo ngọn núi. 


1015. Thể Tôn, trong lúc ấy, 
Dẫn đâu chúng Tỷ-kheo, 

Ngài đang thuyết Chánh pháp, 
Cho các vị Tỷ-kheo, 

Giông như con sự tử, 

Rồng tiêng rồng trong rừng. 


1016. A-ja-ta thấy Phật, 
Như mặt trời vàng chói, 
Như mặt trăng ngày rằm, 
Được trỏn đây viên mãm. 


1017. Và thấy tay chán Ngài, 
Đáy đu các tướng tồi, 
Hoan hỷ đứng một bên, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Aj1a: 


Hỏi câu hỏi tâm ÿ. 


1018. Hãy nói về thọ sanh, 
Nói dòng họ, các tướng, 
Về tôi thượng kệ chú, 
Phạm chí đọc bao nhiêu? 


Thế Tôn: 


Aj1a: 


1019. Tuổi thọ trăm hai mươi, 
Dòng họ Bả-va-ri, 

Trên tay chân, ba tướng, 
Thông đạt ba Vệ-đà. 


1020. vẻ tướng và truyền thuyết, 
Về tự vựng, lê nghĩ, 

Tụng đọc được năm trăm, 

Đạt tôi thượng diệu pháp. 


1021. Bậc Vô thượng, đoạn ái, 
Hãy nói lên tường tận 

Các tướng Ba-va-ri, 

Đề chúng con không nghĩ. 


Thế Tôn: 


1022. Lưỡi che kín mặt mày, 
Giữa hàng mi, lông trăng, 
Có da bọc âm tàng, 

Hãy biết vậy, thanh niên. 


1023. Không nghe câu hỏi gì, 
Chỉ nghe câu trả lời, 

Quản chúng rát ngạc nhiên, 
Chấp tay tự suy nghĩ. 


Dân chúng: 


1024. Thiên, Phạm thiên, Để thích, 


Hay Xu-jam-pa-fi 
Ai, với ý hỏi Ngài, — 
Xin nói cho được biết? 


Ajúa: 


1025. Ba-va-ri tìm hỏi, 


Page 381 of408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Vẻ đâu, đánh bề đâu, 

Thể Tôn hãy trả lời, 

Đoạn nghỉ hoặc chúng con? 
Ôi, thưa bậc Tiên nhân! 


Thế Tôn: 


Aj1a: 


1026. Vô mình là đỉnh đâu, 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Minh là đánh bể đâu, 

Liên hệ dục tỉnh tắn, 

Với lòng tin, chánh niệm, 
Liên hệ với thiên định. 


1027. Với cảm thọ lớn mạnh, 
Thanh niên tự chê ngự, 

Đứp áo da một bên, 

Với đâu, đảnh lễ chân. 


1028. Phạm chí Ba-va-ri, 
Cùng đệ tử, thưa Ngài, 
Tâm phân khởi, đẹp ý, 
Lê chân, bậc có mất. 


Thế Tôn: 


1029. Phạm chí Ba-va-ri, 
Hãy sông được an lạc, 
Cùng với các đệ tử! 
Mong Ông sống an lạc, 
Thọ mạng được lâu dải, 
Hồi này kẻ thanh niên. 


1030. Ba-va-ri và Ông, 
Có mọi nghỉ ngờ gì, 
Cơ hội đên, hãy hỏi, 
Tùy theo ý Ông muốn. 


1031. Được bậc Chánh Đẳng Giác, 
Cho cơ hội tốt đẹp, 

4:/i-1a liên ngồi, 

Chắp tay hỏi Như Lai, 

Hỏi câu hỏi thứ nhất, 

Chính ngay tại chỗ ấy, 

Kệ mở đầu đã xong. 


(11) Câu Hỏi Của Thanh Niên A-/¡-ta 


(Sn 197) 


Page 382 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I 


Aj1a: 


1032. Tôn giả A-ji-1a: 
Do gì, đời bị che, 

Do gì, không chói sảng, 
Hãy nói lên cái gì, 

Làm uê nhiêm cuộc đời, 
Cái gì sợ hãi lớn? 


Thế Tôn: 


Aj1a: 


1033. Thể Tôn liền đáp lại: 
Đời bị võ mình che, 

Do xan tham, phóng dật, 
Đời không được chói sáng, 
Ta nói do mong cẩu, 

Nên đời bị uê nhiễm, 
Chính là sự đau khổ, 

Nên có sợ hãi lớn. 


1034. Tôn giả A-ji-1a: 

Mọi nơi dòng nước chảy, 
Cái gì ngăn dòng nước? 
Hãy nói lên cái gì? 

Chê ngự được dòng nước? 
Cái gì đóng dòng nước? 


Thế Tôn: 


1035. Thể Tôn liền đáp lại: 


Hối này -7i-1a, 

Các dòng nước ở đời, 
Chánh niệm ngăn chán lại, 
Chánh niệm được Ta gọi, 
Chê ngự các dòng nước, 
Và chính do trí tuệ, 

Đóng lại các dòng nước. 


Aj1a: 


1036. Tôn giả A-ji-1a: 
Trí tuệ và chánh niệm, 
Cùng với danh và sắc, 
Kính thưa bậc Tôn giả, 
Hãy nói điểu con hỏi, 
Từ đâu chúng bị diệt? 


Thế Tôn: 


Page 383 of 408 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 384 of 408 


1037. Câu hỏi gì Ông hỏi, 
Hối này -7i-fa, 

Ta sẽ đáp cho Ông,. 

Chô nào danh và sắc, 
Được đoạn điệt hoàn toàn, 
Không còn lại dư tàn, 
Chính do đoạn diệt thức, 
Danh sắc được đoạn diệt. 


Aj1a: 


1038. Những ai biết tư sát, 
Các pháp thuộc hữu vị, 
Cùng với bậc hữu học, 

Và phàm phu ở đời, 

Được hỏi, Ngài hãy nói, 
Về nếp sống của họ? : 
Bậc thận trọng sáng suối, 
Hãy nói lên, thưa Ngài! 


Thế Tôn: 


1039. Chớ tham đắm các dục, 
Giữ tâm tư an tịnh, 

Thiện xảo trong các pháp, 
1)-kheo giữ chánh niệm, 
Sóng đời sông Xuất gia. 


(I1T) Các Câu Hỏi Của Thanh Niên T¡ssametmeyya (Sn 199) 


Tissa: 


1040. Tissa Met-tey-yq: 
Ai thỏa mãn ở đời, 

Với ai không dao động, 
Ai thăng trì hai biên, 

Ở giữa, không dính líu, 
4i Ngài gọi đại nhân, 
Ở đời, ai vượt khỏi, - 
Thêu dệt các ái nhiêm? 


Thế Tôn: 


1041. Thể Tôn liền đáp rằng: 
Hối này Met-tê-ya! 

Giữa dục, sống Phạm hạnh, 
Không ái, luôn chánh niệm, 
Tỷ-kheo lặng tính toán, 

An tịnh, không dao động. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 385 of 408 


1042. Ai thắng tri hai biên, 
Chặng giữa, nhờ suy tư, 
Không dính líu bị nhiêm, 
Ta gọi là đại nhân, 

VỊ áy, ở đời này, 

Vượt khỏi sự thêu dỆt, - 
Các ái nhiêm tham muôn. 


(IV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka (Sn 199) 
Punnaka: 


1043. Tôn giả Pun-na-ka: 
Với ai không dao động, 
Tháy rõ được cội góc, 
Con đên với câu hỏi, 
Liên hệ đên mục đích, 
Bác ân sỉ, loài Người, 
Sát-đê-ly, Phạm chí, 
Do họ y chỉ gì, 

Tê đàn cho chư Thiên. 
Đã tô chức rộng lớn? 
Con hỏi bậc Thê Tôn, 
Hãy trả lời cho con. 


Thế Tôn: 


1044. Thể Tôn bèn đáp rằng: 
Hồi này Pun-na-ka! 
Bậc ẩn Sĩ loài Người, 
Sáí-đê-hy, Phạm chí, 
Đã tô chức rộng lớn, 
Tê đàn cho chư Thiên. 
Khi họ thành già yêu, 
Họ tô chúc tê đàn, 

Vì răng họ hy vọng, 
Được sanh ở đời này, 
Hồi này Pun-na-ka! 


Punnaka: 


1045. Tôn giả Pun-na-ka: 
Bác án sĩ loài Người, 
Sáí-đê-hy, Phạm chỉ, 

Đã tô chức rộng lớn, 

Tê đàn cho chư Thiên. 

Thể Tôn nghĩ thể nào, 

Họ không có phóng dật 
Trên con đường tê đàn, 

Họ vượt qua già chết, 

Được hay không, thưa Ngài, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 386 of 408 


Con hỏi đức Thể Tôn, 
Con mong Ngài trả lời? 


Thế Tôn: 


1046. Thế Tôn trả lời rằng: 
Hồi này Pun-na-ka, 

Họ hy vọng, tản thản, - 
Họ cầu nguyện, cúng lê, 
Họ cáu nguyện các dục, 
Do duyên vì lợi dưỡng, 
Chuyên tâm lo tế đàn, 

Ua thích, tham sanh hữu, 
Họ không vượt già chết, 

Ta nói lên nhự vậy. 


Punnakaq: 


1047. Tôn giả Pun-na-ka: 
Nêu chúng chuyên tê đàn, 
Nhưng không thê vượt qua, 
Già chêt với tê đàn, 

Thời ai sông ở đời, 

Trong thê giới Nhơn, Thiên, 
Đã vượt qua già chết, 

4i được vậy, thưa Ngài, 
Con hỏi đức Thê Tôn, 

Ngài trả lời cho con? 


Thế Tôn: 


1048. Thể Tôn trả lời rằng: 
Hồi này Pun-na-ka, 

Ai tính toán cao tháp, 

Uóc lượng vậy ở đời, 

4i không bị dao động, 

Bát cứ đâu ở đời, 

An tịnh, không phun khói, _ 
Không phiên não, không cáu, 
Vị ấy vượt già chết, 

Ta nói lên nhự vậy. 


(V) Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagu (Sn 201) 
Mettagu: 

1049. Tôn giả Mêt-ta-gu: 

Con xin hỏi Thê Tôn, 


Mong Thê Tôn trả lời, 
Ván đề con đã hỏi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 387 of408 


Con nghĩ Ngài hiển trí, 
Tự ngã đã tu tập, 

Từ đâu, ở trong đời, 
Đau khô này khởi lên, 
Với nhiêu loại như vậy? 


Thế Tôn: 


1050. Thế Tôn trả lời rằng: 
Hồi này Mêt-fa-gu, 

Ông hỏi ta vấn đề, 

Sanh khởi của khô đau, 

Ta sẽ nói cho Ông, : 

Như Ta đã được biết, 
Chính do duyên sanh y, 
Nên khô được khởi lên, 

Với nhiễu loại như vậy, 
Khác biệt ở trong đời. 


1051. Những ai vì vô mình, 
Tác thành các sanh y, 

Kẻ ngu tạo ẩau khổ, 

Tiếp tục được sanh khởi, 
Do vậy kẻ hiểu biết, 
Không nên tạo sanh y, 

Vì tháây sự sanh khởi, 

Của sanh và đau khô. 


Mettagu: 


1052. Điều chúng con đã hỏi, 
Ngài đã đáp chúng rồi, 

Nay xin hỏi câu khác, 
Mong Ngài giải đáp cho, 
Thê nào bậc Hiến trí, 

Vượt khỏi dòng nước mạnh, 
Vượt khỏi sanh và già, 
Cùng sâu muộn than khóc, 
Mong răng bậc án sĩ, 

Hãy khéo trả lời con, - 
Đúng như Ngài đã biết, 
Pháp nhĩ là như vậy? 


Thế Tôn: 


1053. Thế Tôn trả lời rằng: 
Hối này Mêt-ta-gu, 

Ta sẽ nói cho Ông, 

Pháp thiêt thực hiện tại, 
Không do trao truyền lại, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 388 of 408 


Sau khi biết pháp ấy, 
VỊ áây sông chánh niệm, 
Vượt tham ái ở đời. 


Mettagu: 


1054. Thưa bậc Đại ẩn sĩ, 
Con hêt sức hoạn hý, 
Chánh pháp vô thượng áy, 
Sau khi biêt pháp áy, 
Sông gìn giữ chánh niệm, 
Vượt tham ái ở đời. 


Thế Tôn: 


1055. Thế Tôn đáp lại rằng: 
Hối này Mêi-ta-gu, 

Phàm Ông rõ biết gì, 

Trên dưới, ngang ở giữa, 
Hãy từ bỏ hoan hỷ, 

Hãy từ bỏ trú xứ, 

Chớ đề cho ý thức, 

An trú trên sanh hữu. 


1056. An trú vậy, chánh niệm, 
1)-kheo không phóng dật, 
Sau khi bỏ sở hành, 

Đưa đên ngà, sở hữu. 

Đôi với sanh và già, 

Sâu muộn và than khóc, 

Ở đây, biết được vậy, 

Hãy từ bỏ đau khô. 


Mettagu: 


1057. Con cảm thấy hoan hủ, 
Lời nói bậc Đại sĩ; 

Đoạn tận được sanh y, : 
Được Ngài khéo tuyên thuyết. 
Chắc chắn đức Thế Tôn, 

Đã đoạn tận ấau khổ, 

Vì pháp này được Ngài, 

Rõ biết là như vậy. 


1058. Những vị ấy hãy đoạn, 
Hãy từ bỏ đau khổ, 

Những người ây được Ngài 
Thường thường dạy, giáo hóa. 
Con xin đảnh lê Ngài, 

Hãy đến, bậc Long tượng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 389 of 408 


Mong Thế Tôn thường hằng, 
Giáo hóa dạy đồ con. 


Thế Tôn: 


1059. VỊ Bà-la-môn nào, 
Được thăng trì, có trí, 
Không có sở hữu gì, 

Không ái luyên dục hữu, 
Chắc chắn vị như vậy, 

Vượt qua bộc lưu này, 

Đã đến được bờ kia, 

Không cứng cỏi không nghỉ. 


1060. Người ấy sau khi biết, 
Thông suốt được Thánh điên, 
Không dính ái triển này, 

Về hữu và phi hữu, 

Vị ây ly tham ái, : 
Không phiên lụy không cáu, 
Ta nói răng vị ây, 

Đã vượt khỏi sanh giả. 


(V1) Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka (Sn 204) 
DhotaRa: 


1061. Tôn giả Dhô-ta-ka: 
Con xin hỏi Thê Tôn, 
Mong Ngài trả lời cho, 
Con chờ đợi lời Ngài, 
Kính thưa bậc Đại sĩ, 
Nghe lời Ngài tuyên bố, 
Chúng con sẽ fự mình, 
Học tập giới Niêt-bản. 


Thế Tôn: 


1062. Thể Tôn đáp lại rằng: 
Hồi này Dhô-ta-ka, 

Ở đây Ông nhiệt tâm, 

Sáng suốt và chánh niệm, 
Từ đây, nghe tuyên bố, 

Tự học tập Niêt-bản. 


DhotakRq- 
1063. Con thấy ở thể giới, 


Chư Thiên và loài Người, 
Sở hành của Phạm chủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 390 of 408 


Không một gì sở hữu. 
Con đánh lê chính Ngài, 
Bậc có mất cùng khäp, 
Kính thưa bậc Thích tử, 
Hãy giải thoát cho con, 
Tát cả mọi nghỉ ngờ. 


Thế Tôn: 


1064. Hỡi này Dhô-ta-ka, 
1a sẽ không đi đên, 

Giải thoát cho một di, 

Có nghỉ ngờ ở đời, : 
Khi pháp được Ông biết, 
Là tôi thượng tôi thăng, 
Như vậy Ông vượt khỏi, 
Đồng nước chảy mạnh này. 


DhotakRa: 


1065. Hãy giáo hóa, từ mẫn, 
Ôi bậc đại Phạm thiên, 

Để con được rõ biêt, 

Pháp viên ly vô thượng, 
Như vậy con sẽ sông, 

Như trời không áp bức, 

Sở hành ở đời này, 

An tịnh và độc lập. 


Thế Tôn: 


1066. Thể Tôn liên nói rằng: 
Hỗối này Dho-ta-ka, 

Ta sẽ giảng cho Ông, 

Pháp tịch tịnh hiện tại; 
Không do xưa truyền lại, 
Sau khi biêt pháp này, 

Hãy sống, giữa chánh niệm 
Vượt tham ái ở đời. 


DhotakRa- 


1067. Con cảm thấy hoan hỷ, 
Pháp bậc Đại sĩ giảng, 

Pháp tịch tịnh vô thượng; 
Sau khi biêt pháp này, 

Con sẽ sông chánh niệm, 
Vượt tham ái ở đời. 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 391 of408 


1068. Thế Tôn lời đáp lại: 
Hồi này Dho-ta-ka, 

Phàm Ông rõ biết gì, 

Cao, tháp, ngang, chặng giữa, 
Sau khi được rõ biết, 

Tham ái này ở đời, 

Chớ tạo nên khát ái 

Với hữu và phi hữu. 


(VTIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiva (Sn 205) 
Upasiva: 


1069. Tôn giả U-pa-si-va: 
Kính thưa bậc Thích tử, 
Một mình, không y chỉ, 
Con không thể vượt khỏi, 
Đồng nước lớn mạnh này, 
Kính thưa bậc Biến nhãn, 
Hãy nói cho sở duyên, 

Y chỉ sở duyên này, 

Có thể vượt qua khỏi, 
Đồng nước chảy mạnh này. 


Thế Tôn: 


1070. Đây lời dạy Thế Tôn: 
Này U-pa-si-va, 

Biết gìn giữ chánh niệm, 
Không mong đợi vát gì, 
Ông sẽ vượt bộc lưu, 
Nương tựa: "không có gì ”, 
Ngày đêm ngươi nhận thấy, 
Đoạn dục, ly nghỉ ngờ, 

Ai diệt là Niễt-bàn. 


Upasiva: 


1071. U-pa-si-va nói: 

4i là người ly tham, 

Đối với tát cả dục, 

Y chỉ không có gì, 

Từ bỏ mọi gì khác, 

Được giải thoát hoàn toàn, 
Tưởng giải thoát tôi thượng, 
Tại đấy vị ấy trủ, 

Không tiếp tục đi tới. 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 392 of 408 


1072. Thể Tôn nói như sau: 
Này U-pa-si-va, 

4i hoàn toàn w tham, 

Đối với tắt cả dục, 

Y chỉ không có gì, 

Từ bỏ mọi gì khác, 

Được giải thoát hoàn toàn, 
Tương giải thoát tôi thượng, 
Tại đáy, vị áy trú, 

Không tiêp tục đi tới. 


Upasiva: 


1073. Nếu vị ấy tại đấy, 
An trụ không đi tiệp, 
Trong một sô nhiễu năm, 
Ôi bậc có biến nhãn! 
Nếu vị ấy tại đấy, 

Được mát lạnh giải thoát, 
Với vị được như vậy, 

Còn có thức hay không? 


Thế Tôn: 


1074. Đây lời Thế Tôn nói: 
Hối U- “pd- si-va! 

Cũng giông như ngọn lửa, 
Bị sức gió mạnh thối, 

Đi đến chỗ tận cùng, 
Không có thể ước lượng, 
Cũng vậy, vị ẩn sĩ, 

Được giải thoát danh thân, 
Đi đến chỗ tận cùng, 
Không có thể ước lượng. 


Upasiva: 


1075. Vị đi đến tận cùng, 
Có phải không hiện hữu, 
Hai vị ấy thường hằng, 
Đạt được sự không bệnh, 
Lành thay, bậc án sĩ, 

Hãy trả lời cho con, 

Có vậy, con hiểu được, 
Pháp như thật Ngài giảng. 


Thế Tôn: 


1076. Thế Tôn nói như sau: 
Hi U-pa-si-va, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 393 of 408 


Người đi đến tận cùng, 
Không thể còn ước lượng, 
Với gì, nói đên nó, ` 
Không còn có cải ây, 

Khi tất cả các pháp, 

Đã được nhồ hăn lên, 
Mọi con đường nói phó, 
Được nhồ lên sạch hết. 


(VTIIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda (Sn 207) 
Nanda: 


1077. Tôn giả Nan-da nói: 
Quân chúng có nói rằng: 
Có ẩn sĩ ở đời, 

Ngài nghĩ như thê nào? 
Chúng gọi là ân sĩ 

VỊ có đáy đủ trí? 

Hay vị đây đủ mạng? 


Thế Tôn: 


1078. Các bậc thiện nói rằng: 
Ở đời này Nan-da, : 

Không phải vì tri kiên, 

Vì truyền thông, vì trí 

Được gọi là ân sĩ, 

Ta chỉ gọi án sĩ, 

Những ai diệt quân lực, _ 
Không phiên não, không cáu. 


Nanda: 


1079. Tôn giả Nan-äa thưa: 
Có Sa-môn, Phạm chí, 
Nói răng sự thanh tịnh 

Là nhờ thây, nhờ nghe; 
Có người lại nói răng: 
Thanh tịnh do giới cẩm; 
Có người lại nói răng: 
Thanh tịnh do nhiêu pháp. 
Bạch Thê Tôn, như vậy, 
Là sở hành của chúng, 
Vậy Ngài nghĩ thê nào, 
Chúng có thê vượt qua, 
Sanh và già thưa Ngài, 
Con kính hỏi Thê Tôn, 
Mong Ngài trả lời con. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 394 of 408 


Thế Tôn: 


1080. Thế Tôn nói: Nan-đa! 
Sa-môn, Phạm chí này, 
Nói răng sự thanh tịnh 

Là nhờ thây, nhờ nghe; 
Có người lại nói răng: 
Thanh tịnh do giới cắm, 
Có người lại nói răng: 
Thanh tịnh do nhiêu pháp. 
Dáu chúng ở tại đây, 

Với sở hành như vậy, 

1a nói chúng không vượt, 
Khỏi sanh và khỏi già. 


Nan-da: 


1081. Tôn giả Nan-äa thưa: 
Sa-môn, Phạm chí này, 
Nói răng sự thanh tịnh 

Là nhờ tháy, nhờ nghe; 

Có người lại nói răng: 
Thanh tịnh do giới cắm; 
Có người lại nói răng: 
Thanh tịnh do nhiêu pháp. 
Thưa ân sĩ, Ngài nói: 
Chúng không vượt bộc lưu, 
Vậy ai có thể được, 

Giữa thê giới Trời, Người, 
Có thể vượt qua được, 
Sanh và già, thưa Ngài, 
Con xin hỏi Thê Tôn 
Mong Ngài trả lời con. 


Thế Tôn: 


1082. Thể Tôn nói: Nan-äa 
1a không nói tát cả, 
Sa-môn, Bà-la-môn 

Bị sanh già che lắp. 
Những ai ở đời này, 

Đoạn tận kháp tái cả, 
Điểếu được nghe được tháy, 
Được cảm tưởng, giới cám, 
Và đoạn nhiễu pháp khác, 
Liêu trỉ ái, vô lậu, 

Ta nói những người ây, 
Vượt qua được bộc lưu. 


Nanda: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 395 of 408 


1083. Con cảm thấy hoan hỷ, 
Lời Đại sĩ Cù-đàm, 

Được Ngài khéo thuyết giảng, 
Về chấm dứt sanh y, 

Những ai ở đời này, 

Đoạn tận khắp tắt cả, 

Điêu được nghe, được thấy, 
Được cảm tưởng, giới câm, 
Và đoạn nhiều pháp khác, 
Liễu tri ái, vô lậu, : 

Ta nói những người ây, 

Vượt qua khỏi bộc lưu. 


(1X) Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka (Sn 209) 
HemahRa: 


1084. Tôn giả He-ma-kq: 
Những ai trong thời trước, 
Đã trả lời cho con, 

Về lời dạy Cù-đàm, 

Trước đã như thê nào, 
Sau sẽ là như vậy, 

Ta ái cả đều truyền thông, 
Tất cả tăng suy fư. 


1085. Đây, con không hoan hỷ, 
Ngài nói Pháp cho con, 

Ôi mong bậc ẩn sĩ, 

Nói Pháp đoạn khái ái, 

Biết xong, sông chánh niệm, 
Vượt ái trước ở đời. 


Thế Tôn: 


1086. He-ma-ka ở đây, 

Đối các Pháp khả ái, 

Được nghe và được thấy, 
Được cảm tưởng, nhận thức, 
Tẩy sạch ước muốn tham, 

Là Niết-bàn, bất tử. 


1087. Biết vậy, giữ chánh niệm, 
Hiện tại, đạt mát lạnh, 

VỊ áy thường an tịnh, 

Vượt chấp trước ở đời. 


(X) Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya (Sn 210) 


Todeyya: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 396 of 408 


1088. Tôn giả Tô-đê-ya: 
Ai sông không dục vọng, 
Ai sống không có ái, 

4i vượt khỏi nghỉ hoặc, 
Giải thoát của vị ây, 
Giải thoát nhự thê nào? 


Thế Tôn: 


1089. Đây lời nói Thể Tôn: 
Hồi nãy Tô-đê-ya, 

Ai sông không dục vọng, 
Ai sống không có ái, 

4i vượt khỏi nghỉ hoặc 
Giải thoát của vị ây 
Không có gì là khác. 


Todeyya: 


1090. Vị sống không ước vọng 
Hay sông có ước vọng, 

VỊ áy có trí tuệ, 

Hay tác thành trí tuệ, 

Ôi kính bậc Biến nhãn, 

Hãy trả lời con rõ, 

Đề cơn có thê biết, 

Thể nào là ân sĩ, 

Ôi kính bậc Thích tử. 


Thế Tôn: 


1091. Vị sống không ước vọng, 
Không có ước vọng nào, 

VỊ áy có trí tuệ, 

Không tác thành trí tuệ, 

Như vậy, Tô-đê-ya, 

Hãy biết bác ân sĩ, 

Không có sở hữu gì, 

Không tham dính dục hữu. 


(X1) Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa (Sn 211) 
Kappa: 


1092. Tôn giả Káp-pa nói: 
Những ai đứng giữa nước, 
Trong dòng nước mạnh chảy, 
Giữa sợ hãi lớn lao, 

Thưa Ngài hãy nói lên, 

Hòn đảo cho những kẻ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 397 of 408 


Bị già chết chỉnh phục, 
Ngài nói con hòn đáo, 
Đê không có khô khác, 
Giống như đau khô này. 


Thế Tôn: 


1093. Thể Tôn nói Kap-pa, 
Những ai đứng giữa nước, 
Trong dòng nước mạnh chảy, 
Giữa sợ hãi lớn lao, 

Ta nói Ông hòn đảo, 

Cho những ai đang bị, 

Già và chết chỉnh phục. 


1094. Hòn đáo vô song này, 
Không sở hữu, cháp trước, 
Ta nói Ông Niêt-bản, 

Già chết được đoạn diệt, 


1095. Biết vậy, giữ chánh niệm, 
Hiện tại đạt mát lạnh, 

Không rơi vào ma lực, 

Không tùy tùng theo ma. 


(XIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên 7atukanni (Sn 212) 
JafukqnHi: 


1096. Ja-tu-kan-ni nói: 
Được nghe bậc anh hùng, 
Không tham đăm dục vọng, 
Nên con đã đên đáy, 

Đề hỏi bậc vô dục, 

Đã thoát khỏi bộc lưu, 

Bậc sanh với con mất, 

Hãy nói đường an tịnh, 
Thê Tôn hãy như thật, 

Nói cho con được biết. 


1097. Chinh phục dục vọng xong, 
Thê Tôn sông ở đời, 

Như mặt trời chiêu sảng, 

Cối đát với hào quang, 

Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Hãy nói pháp cho con, 

Kẻ trí tuệ bé nhỏ, 

Do rõ biêt pháp này, 

Ơ đây, con đoạn được, 

Kê cả sanh và già. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 398 of 408 


Thế Tôn: 


1098. Thể Tôn nói như sau: 
Hồi Ja-tu-kan-nil 

Hãy nhiệp phục lòng tham, 
Đôi với các dục vọng; 

Hãy nhìn hạnh xuất ly, 

Đưa đến sự an ổn; 

Chớ chấp chờ, từ bỏ, 

Sự vát gì ở đời. 


1099. Những gì có trước Ông, 
Hãy làm nó khô cạn, 

Đừng có sự vật gì, 

Ở phía đàng sau Ông, 

Ở giữa, Ông không chấp, 

Ông sẽ sống an tịnh. 


TI00. Hồi này Bà-la-môn! 
Đối với danh và sắc, : 
Hoàn toàn không tham đăm, 
Không có các lậu hoặc, 
Chính do lậu hoặc này, 

Bị thân chết chỉ phối. 


(XIIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Bhadràvudha (Sn 213) 
Bhadràvudha: 


TI01. Bha-đra-vu-đa nói: 
Con có lời yêu cầu, 

Bậc Thiện Tuệ nói lên, 

Bác bỏ nhà, đoạn ái, 

Bát động, bỏ hỷ ái, 

Giải thoát, vượt bộc lưu, 
Thời gian, không chỉ phối, 
Nghe xong, bậc Long tượng, 
Từ đây, họ ra đi. 


1102. Quân chúng sai biệt ấy, 
Từ quốc độ tụ họp, 

Họ ao ước khát VỌng, 

Được nghe lời của Ngài, 

Ôi anh hùng chiến thăng, 
Ngài hãy khéo trả lời, 

Pháp Ngài dạy thể này, 

Như vậy họ hiểu bit. 


Thế Tôn: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 399 of 408 


1103. Thể Tôn nói như sau: 
Này Bha-ära-vu-äal 

Hãy nhiếp phục tắt cả, 

Mọi tham ải chấp thủ, 

Trên, dưới cả bê ngang, 

Và kê luôn chặng giữa, 
Những ai có chấp thủ, 

Sự gì ở trong đời, 

Chính do sự việc áy 

Ác ma theo người ấy. 


1104. Do vậy, bậc hiểu biẾI, 
Không có chấp thủ gì, 
1-kheo giữ chánh niệm, 
Trong tát cả thê giới, 

Phàm có sở hữu gì, 

Vị ấy không Ong ước, 
Nhìn xem quản chúng này, 
Là chúng sanh cháp thủ, 
Trong lãnh vực của Ma, 

Bị tham dính chấp trước. 


(X1V) Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya (Sn 214) 
Udaya: 


1105. Tôn giả U-da-ya: 
Con đến với câu hỏi, 

Về tất cả mọi ' pháp, 

Để hỏi bậc tu thiển, 

Bác an tọa không bụi; 
Trách nhiệm đã làm xong, 
Bậc không có lậu hoặc, 
Đã đạt bờ bên kia, 

Hãy nói trí giải thoát 

Đề phả hoại vô mình. 


Thế Tôn: 


1106. Đây lời Thế Tôn nói: 
Hồi này U-äa-ya, 

Đoạn ước muốn, dục vọng, 
Và cả hai loại ưu, 

Và trừ bỏ hôn trắm, 

Ngăn chận mọi hồi hận. 


1107. Ta nói trí giải thoát, 
Để phá hoại vô mình, 
Thanh tịnh nhờ xả niệm, 
Suy tư pháp đi trước. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 400 of 408 


Udaya: 


1106. Đời cải gì trói buộc, 
Cái gì, đời vận hành? 

Do đoạn được cái gì, 
Được gọi là Niết-bàn? 


Thế Tôn: 


1109. Đời bị hỷ trôi buộc, 
Suy tâm là sở hành, 

Do đoạn được khát ái, 
Được gọi là Niêt-bàn. 


Udaya: 


1I10. Người sở hành chánh niệm, 
Thức được diệt thê nào? 

Con đên hỏi Thê Tôn, 

Nghe lời Thê Tôn nói. 


Thế Tôn: 


1III. Ai không có hoan hỷ, 
Với nội và ngoại thọ, 

Sở hành chánh niệm vậy, 
Thức đạt được hoại diệt. 


(XV) Câu Hỏi Của Thanh Niên Posàla (Sn 215) 
Posàla: 


TIHI2. Tôn giả Po-sa-la: 
Vị nói về quả khứ, 

Bát động nghỉ hoặc đoạn, 
Đã đên bờ bên kia, 

Con đền với câu hỏi 

Hỏi về hết thảy pháp. 


1113. Với ai, sắc tưởng diệt, 
Đoạn tận hết thảy thân, 
Nhìn thấy nội và ngoại, 
Thật sự không có gì, 

Con hỏi bậc Thích-ca, 

Thê nào người như vậy, 

Có thể bị dắt dẫn? 


Thế Tôn: 


1114. Thế Tôn bèn đáp rằng: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 401 of 408 


Hồi này Pô-sa-1a, 

Như Lai được thắng trí, 
Tát cả nhờ thức trú, 

Rõ biết vị an trú, 

Giải thoát, đạt cứu cảnh. 


T115. Biết được sự tác thành, 
Thuộc về vô sở hữu, 

Biệt hỷ là kiệt sử, 

Do thẳng trị như vậy, 

Tại đáy, thây như vậy, 

Đây là trí như thật, 

Của vị Bà-la-môn, 

Đã thành tựu Phạm hạnh. 


(XVT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Mogharàj7a (Sn 216) 
Mogharadja: 


1116. Mo-gha-rà-ja nói: 
Đã hai lần con hỏi, 

Bậc có mắt, họ Thích, 

Ngài chưa trả lời con, 
Nhưng con được nghe rằng, 
Cho đến lần thứ ba, 

Vị Thiên nhân ẩn sĩ, 

Sẽ trả lời cho con. 


1II7. Đời này và đời sau, 
Phạm thiên giới, thiên giới, 
Con không rõ quan điểm, 
Gofama lừng danh. 


1118. Vị thây được thù diệu, 
Con đến với câu hỏi, 

Cân nhìn đời thế nào, 

Để thân chết không thấy. 


Thế Tôn: 


TII9. Này Mó-gha-ra-ja, 
Hãy nhìn đời trồng không, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Nhô lên ngã tùy kiên, 

Như vậy vượt tử VOng, 

Hãy nhìn đời như vậy, 
Thân chết không thấy được. 


(XVTIT) Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya (Sn 217) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 402 of 408 


Pingia: 


1120. Tôn giả Pin-gi-yd: 
Con đã già, yêu đuôi, 
Không còn có dụng sắc, 
Mãi không tháy rõ ràng, _ 
Tai không nghe thông suối, 
Để con khỏi mệnh chung, 
Với tâm tư sỉ ám, 

Mong Ngài nói Chánh pháp, 
Nhờ rõ biết pháp áy, 
Chính tại ở đời này, 

Con đoạn tận sanh già. 


Thế Tôn: 


1121. Thể Tôn đáp lại rằng: 
Hồi này Pim-gi-ya, 

Tháy được sự tác hại, 

Trong các loại sắc pháp, 
Chúng sanh sông phóng dật, 
BỊ phiên lụy trong sắc, 

Do vậy, Pin-gi-ya, 

Ông chó có phóng dật, 

Hãy từ bỏ sắc pháp 

Chớ đi đên tái sanh. 


Pingiya: 


1122. Bốn phương chính, bốn phụ, 
Cộng thêm trên và dưới, 
Như vậy có mười phương, 

Và trong thê giới này, 

Không có sự việc gì) _ 

Mà Ngài không được tháy, ` 
Không nghe, không nghĩ đền, 
Và không được thức tri, 

Hãy nói đên Chánh pháp, 
Nhờ rõ biết pháp này, 

Con ngay tại đời này, 

Đoạn tận được sanh già. 


Thế Tôn: 


1123. Thể Tôn nói như sau: 
Hồi này Pin-gi-yal 

Tháy chúng sanh loài Người, 
Rơi vào trong khát ái, 

Bị già nua đốt cháy, 

Bị già nua chỉnh phục 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 403 of 408 


Do vậy, Pin-gi-ya, 
Ông chớ có phóng dật 
Hãy từ bỏ khát ái, 
Không còn bị tải sanh. 


(XVIITI) Kết Luận 


Thế Tôn nói như vậy. Trong khi ở tại Magadha, tại điện Phà-xa-na-ka, Thế Tôn được mười sáu Bà-la- 
môn đệ tử của 8àvani tìm đến, được hỏi nhiều câu hỏi và Ngài đã trả lời. Nêu từng câu hỏi một, sau khi 
hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thì có thể đi đến bờ bên kia của già chết. 
Những pháp này có thể đưa người qua bờ bên kia, cho nên pháp môn này cũng được gọi là Pàràyanam: 
"Con đường đưa đến bờ bên kia". 


1124. Phạm chí AJia, 
Tissa-Mlet-tayya, 
Phạm chí Pun-na-ka, 
Cùng với Met-ta-gù, 
Thanh niên Dhotaka, 
Và Upasiva, 

Nan-äa, He-ma-ka, 
Cả hai vị thanh niên. 


1125. To-dey-ya, Kap-Đà; 
Và .Ja-tu-kha-Hi, 

Với Bhad-rà-vu-dha 
Phạm chí U-da-ya 

Phạm chí Po-sả-la, 

Với Mo-gha-rà-ja 

Là bậc đại Hiên trí, 
Cùng với bậc đại sĩ, 

Tên là Pin-gi-ya. 


1126. Những vị này đi đến, 
Đức Phật, bậc Tiên nhân, 
Bậc hạnh đức đây đủ, 
Những vị này đi đến, 

Bác giác ngộ tối thượng, 
Hỏi câu hỏi tế nhị. 


1127. Đức Phật đã như thật, 
Trả lời các vị ấy, 

Tùy theo các câu hỏi, 

Và bậc đại ẩn sĩ 

Trả lời những câu hỏi, 
Khiên các Bả-la-môn, 

Được hoan hỷ vui thích. 


1128. Họ được vui, hoan hỷ, 
Nhờ Phật, bậc có mất, 

Nhờ bà con mặt trời, 

Họ hành trì Phạm hạnh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 404 of 408 


Dưới chỉ đạo hướng dẫn, 
Bác trí tuệ tuyệt điệu. 


1129. Theo từng câu hỏi một, 
Tùy đức Phát thuyết giảng, 
Ai như vậy hành trì, 

Đi được từ bờ này, 

Đến được bở bên kia. 


1130. Đi được từ bờ này, 
Đến được bở bên kia, 

Tu tập đạo vô thượng, 
Và chính con đường áy, 
Đưa đến bở bên kia, 

Do vậy được tên gọi, 
Con đường đên bờ kia. 


Rôi Tôn giả Pingiya đi về Godhavari và nói lại với Bà-la-môn 5ảvaz? những điêu đã xảy ra. 
Pingiya: 


1131. Tôn giả Pin-gi-ya: 
Con sẽ đọc tụng lên 

Con đường đên bờ kia, 
Ngài được tháy thê nào, 
Ngài nói lên thê áy, 

Bác vô cáu, quảng trí, 
Bác lãnh đạo không dục, 
Bậc Niêt-bàn an tịnh, 
Làm sao do nhân gì, 
Ngài nói điểu không thật. 


1132. Bậc đã đoạn trừ hết, 
Uê nhiêm và sỉ mê, 

Bậc đã diệt trừ sạch, 

Kiêu mạn và gièm pha, 
Con sẽ nói tán thán, 

Âm thanh vi diệu ấy. 


1133. Bác quét sạch u ám, 
Phát-đà, bậc Biên nhãn, 
Đã đến, tận cùng đời, 

Đã vượt qua sanh hữu, 
Bậc không có lậu hoặc, 
Đoạn tận mọi đau khó, 

VỊ được gọi sự thát, 

Hồi vị Bà-la-môn,, 

Con được hấu vị âÿ. 


1134. Như chim bỏ rừng hoang, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 405 of 408 


Đến ở rừng nhiễu trái, 
Cũng vậy con từ bỏ, 
Những bậc tháy nhỏ nhen, 
Con đạt đến biển lớn, 
Chẳng khác con thiên nga. 


1135. Những ai trong đời khác, 
Đã nói cho con nghe, 

Lời dạy bác Cù-đàm 

Nhự vậy đã xảy ra, 

Như vậy Sẽ xảy đến, 

Tát cả là tin đồn, 

Chỉ làm tăng nghỉ ngờ. 


1136. Chỉ một vị an trú, 
Quét sạch các hăn ám, 
Sanh trưởng gia đình quỷ, 
VỊ áây chiếu hào quang, 
Củ-đàm, bác quảng tuệ, 
Cù-đàm, bậc quảng trí. 


1137. Ai thuyết pháp cho con, 
Pháp thiêt thực hiện tại, 

Đến ngay không chờ đợi, 

Ái diệt, vượt đau khó, 

VỊ áy không ai sánh. 


Bảvari: 


1138. Hỡi này Pin-gi-ya, 
Sao Ông lại không thể, 
Sống xa lánh vị áy, 

Chỉ trong một chốc lát, 
Bậc Cù-đàm quảng tuệ, 
Bậc Cù-đàm quảng trí, 


1139. VỊ thuyết pháp cho người, 
Pháp thiêt thực hiện tại, 

Đến ngay không chờ đợi, 

Ái diệt, vượt đau khổ, 

Vị ấy không ai sánh. 


Pingiya: 


1140. Hõi này Bà-la-môn, 
Con không có thể được, 
Sống xa lánh vị ấy 

Chỉ trong một chốc lát, 
GŒofama quảng tuệ, 
GŒofama quảng trí. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 406 of 408 


lIẠI ỨỊ thuyết pháp cho con, 
Pháp thiêt thực hiện tại, 

Đên ngay không chờ đợi, 

Ái diệt, vượt đau khổ, 

VỊ áy không ai sánh. 


1142. Chính con thấy vị ấy, 
Với ý, với con mất, 

Ngày đêm không phóng dật, 
Kính thưa Bà-la-môn, 

Con trải qua suốt đêm 
Đảnh lẽ, kính vị áy, 

Do vậy con nghĩ răng, 

Con không xa vị ây. 


1143. Với tín và với hỷ, 

Với ý luôn chánh niệm, 
Không làm con xa rồi, 

Lời dạy Gotamal 

Chính tại phương hướng nào, 
Bác quảng tuệ đi đên, ` 
Chính ở phương hướng áy, 
Con được dặt dân đến. 


1144. Với con tuổi đã già, 
Yêu đuối, không sức mạnh, 
Do vậy thân thê này, — 
Không đên được chô ây, 
Với tâm tư quyêt chí, — 
Con thường hàng đi đên. 
Vì răng thưa Phạm chí, 

Ý con cột vị âÿ. 


1145. Nằm dài trong vũng bùn, 
Vùng vây, vật qua lại, 

Con đã bơi qua lại, 

Đúo này đên đảo khác, 

Con đã tháy đức Phát, 

Vượt bộc lưu, vô lậu. 


Đến đây, khi chúng đang nói, đức Phật hiện ra và nói: 
Thế Tôn: 


1146. Cũng như Vak-ka-li 
Nhờ tin, được giải thoái, 
Với Bhad-rà-vu-dha, 
A-la-vi, Cù-đàm, 

Cũng vậy, Ông đã được, 
Giải thoát nhờ lòng tin. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 407 of 408 


Hối này Pin-gi-ya, 
Ông sẽ đi đến được, 
Đên được bờ bên kia, 
Của thể giới thân chết. 


Pingiya: 


1147. Được nghe lời ẩn sĩ, 
Con tăng trưởng tịnh tín, 
Bậc Chánh đăng Chánh giác, 
Đã vén lên tâm màn, 

Không cứng cỏi, biện tài. 


1148. Thắng tri các chư Thiên, 
Biêt tất cả cao tháp, 

Bậc Đạo Sư châm dứi, 

Tát cả các câu hỏi, 

Với những ai tự nhận, 

Côn có chỗ nghỉ ngờ. 


1149. Không run rấy, dao động, 
Không ai có thê sánh, 

Chắc chăn con sẽ đi, 

Tại đáy, con không nghĩ, 

Như vậy, thọ trì Ta 

Nhự tâm người tín giải. 


Phẩm "Con đường đi đến bờ bên kia " đã xong. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập I Page 408 of 408 


HÉT TẬP I - TIỂU BỘ KINH 


-00O00- 


